THIÊN SƯ U SILANAINDA 


ĐẠI NIỆM XỈ 


Dịch giả: Tỳ Kheo Aggasami Trân Minh Tài 


Kinh Đại Niệm Xứ 


Sayadaw D Silananda 
Tỳ Kheo Khánh Hỷ 


(Aggasami Trần Minh Tài) 
Soạn dịch 


Như Lai Thiền Viện 


© Như Lai Thiền Viện 

Ấn Bản Thứ Nhất: 1999 

Như Lai Thiền Viện giữ bản quyền. Quý vị muốn ïn lại 
từng phần hay nguyên bản xin liên lạc với Như Lai 
Thiền Viện tại 1215 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122. 


Sách Ấn Tống - Không Bán 


Mục Lục 


Lời Giới Thiệu Ban Tu Thư NLUTV........... -- - - | 
Vài Lời của Người Soạn Dịch ........... - - - - -- V 
Lời Giới Thiệu ........---------------- + - *- 3 


Phần 1 - Giảng Giải 


Quán Sát Thân Trong Thân ........ - - -- - - - - - 25 
Quán Sát Thọ Trong Thọ ......... - - - - - - - -- 129 
Quán Sát Tâm Trong Tâm ........ -. - - - - - - - 137 
Quán Sát Pháp Trong Pháp ......... - - - - - - - - 141 
Bảo Đảm Thành Đạo ..........--- - -- - - - - 259 


Phần 2 - Kinh Đại Niệm Xứ 


Kinh Đại Niệm XỨ ..........-- -- - - - ------ 271 


Phần 3 - Hướng Dẫn Hành Thiền 


Thiền ThaThỨ .........---- - -- - - ------- 336 
Thiền THÁI - (y2 i6cývo 6664 5/29)96246600065 338 
Thiền Minh Sát —.........---- - - - - - --  ... 
CGhỈiCHỦ CO s..vs2v66226)9634626 001409 W49,006^ 357 


Lời Giới Thiệu Của Ban Tù 1hư 
Như Lai Thiền Viện 


Những bài kinh Phật không có bài nào là không 
hay. Có miệt mài trên những trang kinh xưa mới cảm 
được sự vang động của suối nguồn trí tuệ. Lời kinh là 
những tiếng sấm rền vang chấn động tâm thức chúng 
sanh đang chới với giữa những làn sóng ưu phiền trong 
biển sanh tử. Kinh nghiệm giác ngộ của bậc toàn giác 
được trao truyền ròng rã trong suốt bốn mươi lãm năm 
để lại một kho tàng tư tưởng giải thoát, một sự trưởng 
thành tột cùng của trí thông minh và cảm thức con 
người. Mỗi lần đọc kinh là mỗi lần cảm nhận được sức 
mạnh của phước báu đã cho tâm thức bay lượn một 
khoảng không gian khá rộng trong bầu trời siêu thoát 
mênh mông. 


Tuy nhiên, đối với thiền sinh hay Ít ra những ai đang 
hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói 
Kinh Đại Niệm Xứ là bài kinh thỏa thích nhất hay đúng 
hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt 
tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời 
kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên 
đường hướng về bến bờ giải thoát cho chính mình. 
Trong phần mở đầu, Đức Phật dạy: 


“Này chư t} khưu, đây là con đường độc nhất để 
đem lại sự thainth tính cho chúng sanh, vượt thoát sầu 
não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng 
ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ.” 


Lời dạy thật minh bạch, rõ ràng như bầu trời xanh 
trong mùa hạ trắng không một áng mây. Đây là con 
đường và là con đường độc nhất. Con đường an lạc ẩn 
dấu tự nghìn xưa này đã được Đức Phật phơi bày ra cho 
tất cả chúng sanh và tồn tại qua bao thăng trầm của lịch 
sử nhân loại. 


Phải có phước báu lớn mới sinh vào thời kỳ Đức 
Phật còn hiện tiền để được tu tập dưới sự hướng dẫn của 
Ngài hay để được Ngài diễn giải những lời kinh nhiều 
khi tưởng dễ lãnh hội nhưng đi sâu vào là cả một vấn đề. 
Bao nhiêu thế hệ đã qua đi và ngày nay chúng ta còn 
may mắn sống trong ánh đạo vàng rạng ngời của Đức 
Thế Tôn. Để hiểu những lời kinh cho chính xác hầu tu 
tập chúng ta phải nương tựa vào các bậc chân tu thông 
hiểu giáo pháp và đầy kinh nghiệm thực chứng để thấy 
rõ con đường thanh bạch cao thượng. Những vị này thật 
quá hiếm hoi trong thời đại văn minh cơ khí ngày nay, 
một thời đại mà khoa học đã đạt đến đỉnh cao nhưng sự 
đau khổ trầm kha vẫn triền miên không hề thuyên giảm. 


Như Lai Thiền Viện có duyên lành theo học với 
Ngài Hoà Thượng Thiền Sư U Sïilananda từ năm 1987. 
Ngài thọ giới tỳ kheo hơn năm mươi năm, hoàn mãn văn 
_ bằng Phật học cao cấp nhất tại Miến Điện và đã từng 
dạy tại đại học ở đó. Trong kỳ Kiết Tập Kinh Điển Phật 


Giáo lần thứ sáu tại Miến Điện vào năm 1954, Ngài là 
vị lãnh đạo việc soạn thảo tự điển Miến-Pali và cũng là 
trưởng ban kiết tập Kinh Điển Pali, Chú Giải, và Phụ 
Chú Giải lúc Ngài mới vừa 26 tuổi. Ngài là tác giá của 
nhiều sách viết bằng tiếng Miến và tiếng Anh trong đó 
có cuốn The Four Foundations of Mindfulness (Tứ 
Niệm Xứ), một cuốn sách căn bản giảng dạy đầy đủ về 
Thiền Tứ Niệm Xứ. Năm 1979, Ngài được sư phụ là cố 
Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi Sayadaw, một 
thiền sư lỗi lạc bậc nhất tại Miến Điện, lựa chọn đi 
hoằng pháp tại các nước ngoài, đặc biệt là Mỹ quốc. 
Với sứ mạng này, Ngài đã hướng dẫn thiền Tứ Niệm Xứ 
hay Thiền Quán và giảng dạy Vi Diệu Pháp, môn Phân 
Tâm Học cao siêu của Phật Giáo, tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Âu Châu và Tích Lan. Với kinh nghiệm thực chứng 
thâm sâu và kiến thức bao la về Phật Pháp, Ngài giảng 
giải giáo lý, hướng dẫn thiền tập một cách súc tích và 
rành mạch trong tỉnh thần từ bi và độ lượng của một bậc 
thầy đáng kính. Thiền viện được tăng trưởng dưới bóng 
mát từ bi và trí tuệ của Ngài. 


Một trong những bài kinh được Ngài Thiền Sư giảng 
khá đầy đủ chỉ tiết là bài Kinh Đại Niệm Xứ. Những lời 
dạy của Đức Phật trong bài kinh này đã được Ngài dựa 
trên chú giải, phụ chú giải và kinh nghiệm thực chứng 
giải thích một cách rõ ràng để thiền sinh thực hành. 
Đây là một công trình giảng dạy và hướng dẫn tận tụy. 
Nhận thấy tầm mức quan trọng của Kinh Đại Niệm Xứ 
và sự giảng giải công phu của Ngài Thiền Sư, một đệ tử 
của Ngài đã cố gắng hiệu đính và cho ¡in thành sách 
“The Four Foundations of Mindfulness'. Như Lai Thiền 


Viện tiếp nối truyền thống cao đẹp này bằng cách thỉnh 
cầu đại đức Agasami Trần Minh Tài phiên dịch sang 
tiếng Việt để phổ biến cho phật tử Việt Nam. Dù đa 
đoan với nhiều Phật sự, nhưng đại đức một lần nữa đã 
hoan hỉ nhận lời yêu cầu của Như Lai Thiền Viện và đã 
hoàn tất công trình soạn dịch một cách viên mãn. 


Nay bản dịch đã hoàn thành chu đáo, Như Lai Thiền 
Viện xin được đa tạ Hòa Thượng Thiền Sư U Silananda 
và Đại Đức Agasami Trần Minh Tài đã cho thiền viện 
được đặc ân ấn tống bản dịch sách giải thích Kinh Đại 
Niệm Xứ. Như Lai Thiền Viện rất lấy làm vinh dự được 
giới thiệu sách dịch đến quí thiền sinh và Phật tử. Mong 
rằng quí vị sẽ tìm được nơi sách những ánh sáng soi tỏ 
con đường tu chứng. Hãy là những người lữ hành đơn 
độc tinh tấn bước đi trên con đường độc nhất để khỏi 
uống phí kiếp người quí báu hi hữu có được trong dòng 
thời gian dài lê thê của kiếp luân hồi. Với tâm nguyện 
lấy trí tuệ làm sự nghiệp, Thiền Viện cầu mong quí vị 
đến được chân trời thênh thang đầy hoa thơm và cỏ lạ và 
ghi dấu tâm chứng trên dòng hiện sinh. 


Hiền nhân thỏa thích nghe lời Phật, 
An trong Pháp Bảo những giấc say. 


Ban Tu Thư 
Như Lai Thiền Viện 


Vài Lời của Người Soạn Dịch 


Nhận thấy Kinh Đại Niệm Xứ là một kinh rất 
quan trọng đối với những người hành thiền; nếu không 
hiểu rõ kinh này lại không được thiền sư hướng dẫn trực 
tiếp thì sẽ thực hành sai lầm và việc hành thiền sẽ không 
gặt hái kết quả tốt đẹp. Từ khi chuyên tâm hành thiền, 
chúng tôi có ý muốn dịch và soạn thảo một tài liệu thật 
đầy đủ về lý thuyết cũng như thực hành Tứ Niệm Xứ tức 
Thiền Minh Sát để gíup đỡ những Phật tử muốn thực 
hành đạo giải thoát. Trong khi chưa có tài liệu và thuận 
duyên để soạn thảo thì may thay, vào năm 1983, chúng 
tôi được tham dự một khóa thiền tại Lafayette, 
California dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thiền Sư 
Silãnanda. Trong khóa thiền này, thiền sư đã dành trọn 
mười buổi pháp thoại để giảng giải Kinh Đại Niệm Xứ. 
Hòa Thượng Thiền Sư trong khi diễn giảng giải đã căn 
cứ vào Chú giải, Phụ chú giải, và chú giải của hòa 
thượng thiền sư Mahasi (một vị tam tạng pháp sư, hội 
chủ đại hội kết tập tam tạng lần thứ sáu). Là một học 
giả thâm cứu Phật Pháp, một thiền sư kinh nghiệm thực 
chứng, có tỉnh thần của một luật gia, một sử gia, nên 
Hòa Thượng Silananda đã giảng giải Kính Đại Niệm 
một cách khúc chiết, rõ ràng, hợp theo nguyên tắc luận 
lý và khoa học, không chủ quan, thiếu căn cứ... Đọc 


vì 


Kinh Đại Niệm Xứ do Hòa Thượng STlãnanda giảng giải 
chúng ta sẽ hiểu rõ ràng những lời dạy thực hành của 
Đức Phật. Các bạn sẽ tìm thấy ở đây những lời giảng 
giải chính xác, rõ ràng theo đúng kinh điển nguyên 
thủy, nghĩa là vào thời kỳ mà Phật giáo chưa chia thành 
bộ phái, chưa bị người sau, vì lý do này hay lý do khác, 
thêm vào. Đây là một bản kinh nguyên thủy hay gần 
nguyên thủy nhất mà các nhà nghiên cứu Phật học 
khách quan đều thừa nhận. 


Trong cuốn sách này nhiều điểm được giải thích 
rõ để tránh thực hành sai lầm. Chẳng hạn như trong 
phần niệm hơi thở các điểm sau đây được sáng tỏ: 


1. Chánh niệm, tỳ khuu thở vào, chánh niệm, tÈ 
khưu thở ra: Câu này giảng giải cách hành thiền. Khi 
hành thiền bạn giữ tâm trên hơi thở vào và hơi thở ra. 
Thực ra, bạn để tâm ở cửa mũi và quán sát hơi thở "vào 
ra", "vào ra"... Tâm phải đặt ở cửa mũi trong khi theo 
đối hơi thở vào và ra. Nghĩa là không cố ý theo hơi thở 
và tưởng tượng hơi thở đang đi vào trong cơ thể hay 
nghĩ rằng hơi thở giai đoạn đầu ở mũi, giai đoạn hai ở 
tim và giai đoạn ba ở rốn như nhiều người đã dạy và 
thực hành. (Thanh Tịnh Đạo có nói rõ là thiền sinh sẽ 
bị loạn tâm nếu chú tâm ở ba giai đoạn: mũi, tim và rốn. 
Phải để tâm ở cửa mũi như người gác cửa quan sát kẽ ra . 
người vào, hoặc như người thợ mộc khi cưa một khúc gỗ 
thì phải chú tâm vào nơi lưỡi cưa tiếp xúc với gỗ chứ 
không theo dõi lưỡi cưa chạy tới chạy lui). 


vil 


2. Thở vào một hơi dài, t khưu biết: Tôi đang 
thở vào dài"; thở ra một hơi dài, tÈ khưu biết: "tôi đang 
thở ra dài ". 


Trong suốt thời gian quán sát hơi thở; đôi lúc 
thiền sinh bỗng nhiên thở một hơi dài. Thiền sinh phải 
nhận biết "tôi đang thở vào dài". Điều này không có 
nghĩa là thiền sinh phải cố ý thở ra một hơi dài để biết 
rằng mình đang thở một hơi dài. Chữ "biết" ở đây, có 
nghĩa là biết một cách trọn vẹn chứ không phải chỉ biết 
hời hợt, bề mặt. 


3. Nhận thức rõ toàn thể hơi thở vào”, (khởi đầu, 
kéo dài và chấm dứt) tôi sẽ thở vào, tỳ khưu tính tấn như 
vậy (nghĩa là thầy tỳ khưu tự huấn luyện như vậy). 
"Nhận thức rõ toàn thể hơi thở ra” (khởi đầu, kéo dài và 
chấm dứt), tôi sẽ thở ra, tỳ khưu tính tấn như vậy. 


(Nhiều bản dịch dịch là: “cởn giác foàn thân tôi 
sẽ thở ra” và giải thích rằng hãy cảm giác toàn thân rồi 
mới thở ra) 


Khi quán sát hơi thở bạn phải cố gắng để thấy rõ 
ràng toàn thể hơi thở. "hận thức rõ có nghĩa là biết 
được hơi thở, biết trọn vẹn, cố gắng ý thức được hơi thở 
một cách sắc bén. Nhóm chữ /oàn thể hơi thở tiếng 
Pali là: ”S%2øðakãya”(sabba: là toàn thể, kãy4: là cơ thể 
hay thân, hay một nhóm) Nhưng KZ⁄2 (cơ thể) ở đây 
không có nghĩa là cơ thể hay thân của thiền sinh mà là 
thân hơi thở. Do đó, .S2øðakãya ở đây không có nghĩa là 
“toàn thể cơ thể vật chất” mà là “toàn thể hơi thở”, và 


VII 


“toàn thể” ở đây có nghĩa là sự khởi đầu, kéo đài và 
chấm dứt. Bởi vậy, thiền sinh phải cố gắng ý thức trọn 
vẹn sự khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở. Bạn 
cũng phải nên nhớ rằng đây là mục nói về "quán sát hơi 
thở", bởi vậy đề mục hành thiền ở đây phải là hơi thở 
mà không phải là toàn thể cơ thể vật chất. 


Sách Thanh Tịnh Đạo đã giải thích như sau: 


Thầy tỳ khưu luyện tập như sau: "Tôi biết rõ, 
biết trọn vẹn toàn thể, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối 
(khởi đầu, kéo dài và chấm dứt) của hơi thở tôi sẽ thở 
vào. Tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể, đoạn đầu, đoạn 
giữa và đoạn cuối của hơi thở ra tôi sẽ thở ra". Thầy tỳ 
khưu luyện tập như vậy. Bằng cách này, thầy tỳ khưu 
biết rõ, biết trọn vẹn hơi thở; thầy tỳ khưu thở vào và 
thở ra với tâm có trí tuệ. 


4. An tính hơi thở vào (còn thô tháo) (nhân 
duyên bởi thân), tôi sẽ thở vào, t} khưu tính tấn như vẬy. 
An tính hơi thở ra (còn thô tháo) (nhân duyên bởi thân), 
tôi sẽ thở ra, tÈ khuu tính tấn như vậy. 


Theo chú giải câu này có nghĩa: 


* Khi hơi thở vào trở nên an tính, vi tế. khó thấy, 
khó ghỉ nhận; thầy tỳ khưu phải cố gắng chú tâm và tính 
tấn nhiều hơn để thấy rõ. Khi hơi thở ra trở nên an tính, 
vỉ tế khó thấy, khó ghỉ nhận; thầy tỳ khuu phải cố gắng 
chú tâm và tính tấn nhiều hơn để thấy rõ. ” 


1X 


Nhiều người giải thích là thiền sinh phải làm cho 
tâm mình an tịnh hay chú tâm đến sự an tịnh của thân 
rồi thở ra. Đây là một lối giải thích không đúng theo 
tỉnh thần kinh Đại Niệm Xứ, vì khi thực hành Tứ Niệm 
Xứ thì phải quán sát, theo dõi chứ không tạo ra hay đặt 
định một điều gì cả) 


Chữ “thân hành” (KãWa-saikhara) ở đây có nghĩa 
là hơi thở nhân duyên bởi thân. Ở đây danh từ K2⁄2- 
saikhara hàm nghĩa là hơi thở. Hơi thở ở đây được 
xem là hơi thở "thô tháo" bởi vì nó cần được "làm cho 
an tịnh”. 


Câu “4n nh hơi thở” không có nghĩa là thiền 
sinh phải cố ý làm cho hơi thở an lạc, an trú, tĩnh lặng 
mà có nghĩa là khi hơi thở trở nên vi tế thiên sinh phải 
cố gắng chú tâm và tỉnh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Đối 
với các đề mục thiền khác, khi thiền sinh càng định tâm 
và hiểu rõ đề mục thì đề mục càng rõ ràng (Như đề mục 
thiền định, chú tâm vào cái đĩa bằng đất chẳng hạn, khi 
càng chú tâm thì đề mục càng rõ ràng). Đối với đề mục 
hơi thở thì trái lại, càng tiến bộ thì đề mục càng vi tế 
hơn. 


Hơi thở tùy thuộc vào thân và tâm; do đó lúc 
không hành thiền nếu thân và tâm không an (¡nh thì hơi 
thở sẽ trở nên thô tháo. Khi bạn chuyên tâm hành thiền, 
thân tâm trở nên an tịnh tĩnh lặng, lúc ấy hơi thở trở nên 
vi tế khó nhận thấy. Vào lúc này, phải nỗ lực chú tâm 
vào đề mục hành thiền hơn nữa để nhìn thấy hơi thở vi 
tế này. Khi bạn hành thiền với nỗ lực tỉnh tấn và đạt 


thêm nhiều hiểu biết thì bạn sẽ thấy rõ hơi thở dù chúng 
nhỏ nhặt đến đâu. 


Trong lúc hành thiền, khi hơi thở trở nên quá vi 
tế không thể nhận ra được thì bạn cũng đừng vội vã bỏ 
thiền. Bạn phải tự khích lệ và tỉnh tấn để quán sát hơi 
thở nhỏ nhặt vi tế ấy cho đến khi hơi thở rõ ràng trở lại. 
Đó là ý nghĩa của câu "An tịnh hơi thở” hay “Tinh tấn 
chú tâm vào hơi thở (khi hơi thở trở nên) vi tế khi thở 
vào”. 


2. quán sát thân trong nội thân, quán sát thân 
trong ngoại thân hay ft} khưu quán sát thân trong nội 
thân và ngoại thÂn”: 


Quán sát thân trong nội thân có nghĩa là thiền 
sinh quán sát hay ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra của 
mình. 


Khi thiền sinh đã đạt được một số tiến bộ trong 
việc chú tâm vào hơi thở của chính mình, bỗng nhiên 
thiền sinh nghĩ đến hơi thở của người khác và tự nhủ: 
"Hơi thở của ta có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt, 
sinh và diệt, thì hơi thở của người khác cũng vậy". Đó 
là thiền sinh đã quán sát thân trong ngoại thân. 


Câu “Quán sát thân trong ngoại thân” chỉ có 
nghĩa là trong khi quán sát hơi thở mình bỗng nhiên 
“nghĩ” đến hơi thở của người khác chứ không có nghĩa 
là “nhìn” vào người khác và quán sát hơi thở của họ. 


XI 


Tuy nhiên khi bỗng nhiên quán sát hơi thở của người 
khác thì bạn cũng phải chánh niệm nữa. 


Đôi khi bạn quán sát hơi thở của chính mình rồi 
bỗng nhiên lại "nghĩ" đến hơi thở của người khác, xong 
lại trở về với hơi thở của mình, tiếp đó lại nghĩ đến hơi 
thở người khác... Đi đi lại lại giữa hơi thở của mình và 
hơi thở của người khác đó là guán sát thân trong nội 
thân và thân trorg ngoại thân. Câu này không có nghĩa 
là phải quán sát hơi thở của chính mình và hơi thở của 
người khác. Trong khi hành thiền bạn chỉ chú tâm quán 
sát hơi thở của chính bạn mà thôi. 


Trên đây, chúng tôi nói đến một số điểm căn bản 
về phần niệm hơi thở. Đọc hết cuốn sách các bạn sẽ 
hiểu rõ kinh Đại Niệm Xứ hơn để thực hành một cách 
tốt đẹp hơn. 


Bản soạn dịch Kinh Đại Niệm Xứ này phần lớn 
dựa vào cuốn The Four Foundation of Minfulness, ghi 
lại những bài giảng của Hòa Thượng Thiền Sư Silananda 
về Kinh Đại Niệm Xứ. Rất tiếc là cuốn sách trên không 
được nhuận sắc kỹ càng nên có nhiều thiếu sót và sai 
lầm. Rất may là trong khi soạn dịch cuốn sách này 
chúng tôi có dịp gần gủi với hòa thượng tác giả, nên 
được Hòa Thượng giảng giải và chỉ dẫn thêm những 
phần lầm lẫn và thiếu sót. Bản soạn dịch này cũng được 
bổ túc thêm bằng những chi tiết rút ra từ những bài 
giảng về Kinh Đại Tứ Niệm Xứ đã được Hòa Thượng 
giảng dạy tại Như Lai Thiền Viện, San Jose CA, tại chùa 
Từ Quang San Francisco CA và tại Bát Nhã Thiền Viện, 


XH 


Montréal Canada. Tất cả những phần thêm vào, sửa 
chữa cũng như sự sắp xếp thứ tự các đoạn văn đều được 
chúng tôi trình bày và nhận ý kiến của Hòa Thượng. 


Để độc giả có địp làm quen với tiếng Pali, ngôn 
ngữ chính trong các kinh điển Phật giáo, nên trong phần 
PaJi-Việt đối chiếu, những từ Pa|i được giải thích rộng 
hơn và bổ túc thêm một số từ thông dụng. 


Chúng tôi xin thành thật cám ơn quí vị đã bỏ 
công sức vào việc hoàn thành bản soạn dịch Kinh Đại 
Niệm Xứ này; xin chia đều phước báu pháp thí cao quí 
này đến tất cả quí vị. Trước hết, chúng tôi xin thành 
thật tri ân Hòa Thượng Thiền Sư Silananda đã giảng giải 
cặn kẽ cho chúng tôi những phần thiếu sót và lầm lẫn 
trong bản tiếng Anh. Tiếp đến, Hòa Thượng Thiền Sư 
Kim Triệu đã hiệu đính, cho nhiều ý kiến về việc thực 
hành và chỉ cho chúng tôi biết những sai lầm mà các 
người dịch và dẫn giải Kinh Đại Niệm Xứ trước đây đã 
gặp phải. Đại Đức Ngộ Không đã chép tay phần lớn 
bản thảo. Đạo Hữu Phạm Phú Luyện đã bỏ ra nhiều 
ngày cùng chúng tôi duyệt lại nhiều lần toàn bản soạn 
dịch. Cô Bội Khanh là người đã xem xét lại toàn bản 
soạn dịch nhất là phần chính tả từ khi bản soạn dịch mới 
thành hình. Cô Tịnh Nguyên, Chị Du giúp chép tay và 
sửa lỗi chính tả một số chương. Đạo hữu Từ Sơn đã 
giúp đỡ phần kỹ thuật Computer, trình bày sách và phụ 
dịch phần Pa|i-Việt Đối Chiếu. Sư cô Candobhãsĩ Huệ. 
Minh và Đạo Hữu Diệu Thu giúp đánh máy và giảng 
nghĩa một số từ Anh ngữ. Đạo Hữu Trần Minh Lợi và 
Trương Điền đã giúp vé máy bay và phương tiện chuyên 


XI 


chở cùng các chỉ phí khác trong những lần chúng tôi về 
Như Lai Thiền Viện để hoàn thành cuốn Kinh Đại Niệm 
Xứ này. Và rất nhiều vị đã đóng góp ý kiến, khuyến 
khích, giúp đỡ, hối thúc và ủng hộ tịnh tài để cuốn Kinh 
Đại Niệm Xứ, sau chín năm dài cưu mang, (kể từ khi 
Hai Đạo Hữu Khoát-Thúy gửi sang Mã Lai tặng chúng 
tôi cuốn THE EFOUR FOUNDATIONS OF MINDEUL- 
NESS) nay ra mắt độc giả. 


Mặc dầu đã hết sức cố gắng, nhưng vì bận tu học 


và nhiều công tác Phật sự khác nên chúng tôi không có ` 


đủ thì giờ để sửa chữa thật chu đáo, do đó bản soạn dịch 
này chắc chắn còn nhiều điểm không vừa ý độc giả. 
Chúng tôi thành thật xin các bậc Trưởng Thượng hoan 
hí chỉ điểm cho những chỗ sai lầm và rất hân hoan đón 
nhận những ý kiến xây dựng của các bạn Phật Tử bốn 
phương để lần tái bản được hoàn hảo hơn. 


NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂUNI PHẬT 
NHƯ LAI THIÊN VIỆN 
NGÀY TÁM THÁNG TƯ NÀM 1999 


Tỳ kheo Khánh Hỷ 
(Aggasami Trần Minh Tài) 


Phần Một 
Giảng GIải 


2_ Đại Tứ Niệm Xứ 


Lời Giới Thiệu 3 


Lời Giới Thiệu 


Kính Đại Niệm Xứ là một kinh vô cùng quan 
trọng đối với những người hành Thiền Minh Sát bởi vì 
tất cả những lời chỉ dẫn trực tiếp hay gián tiếp của Đức 
Phật về việc hành thiền đều được ghi lại một cách súc 
tích trong kinh này. Nếu bạn thật tâm và nghiêm túc 
trong việc hành Thiên Minh Sát thì bạn phải thông suốt 
kinh Đại Niệm Xứ. 


Những lời diễn giải về kinh Đại Niệm Xứ trong 
cuốn sách này căn cứ trên chú giải, phụ chú giải và bản 
chú giải bằng tiếng Miến do Hòa Thượng Mahasi viết. 
Hòa Thượng Mahasi là một vị thiền sư nổi tiếng, thành 
công trong việc dạy thiền, và có lẽ là một vị thiền sư 
Miến Điện được nhiều người biết đến nhất ở Tây 
phương. Hòa Thượng viên tịch vào tháng tám năm 
I982. Trong thời gian dạy thiền, Hòa Thượng đã giảng 
nhiều bài pháp về Thiền Minh Sát và các đề tài Phật 
Pháp khác. Băng giảng và một số sách của Ngài đã 
được dịch sang tiếng Anh và lưu hành tại Huê Kỳ. 


Tiếng PAli gọi tên bài kinh này là ha 
S2a(thana .Suía (Tại Niệm Xứ). có nghĩa là: “Bài 


4_ Đại Tứ Niệm Xứ 


pháp lớn về căn bản của sự chánh niệm" 'Bài pháp lớn 
về sự thiết lập chánh niệm" hay “Bài pháp lớn về các 
niệm xứ". Trong bài kinh Ä4ãha Satjpatthana Suffa (Đại 
Niệm Xứ) này, Đức Phật dạy cách thực hành Thiền Tứ 
Niệm Xứ hay Thiền Minh Sát. Theo lời dạy trong kinh, 
có bốn căn bản, hay bốn lãnh vực, hoặc bốn nơi để thiết 
lập chánh niệm. Và trong cuốn sách này chúng tôi cũng 
sẽ trình bày và giải thích bốn căn bản đó. 


Trước khi làm việc gì, người Phật tử thường tỏ 
lòng thành kính đối với Phật, Pháp, Tăng. Bởi vậy, mỗi 
Khi muốn viết một đề tài Phật Pháp nào người Phật tử 
thường viết trước tiên câu sau đây: Namo Tassa 
Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhasa. Chúng tôi 
cũng bắt đầu cuốn sách này với câu như vậy: Con đem 
hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A 
La Hán, Chánh Biến Tri. 


Tôi nghe như vầy! 


Các bài kinh (S4) thường được khởi đầu bằng 
_câu giới thiệu: 729/ nghe như vầy. Chữ T27 ở đây chỉ 
cho Đại Đức Ananda, anh em chú bác với Đức Phật. 
Đại Đức Ananda làm thị giả cho Đức Phật trong hai 
mươi lăm năm. Đại Đức có cùng tuổi và sinh cùng ngày 
với Đức Phật. Đức Phật dạy đạo trong bốn mươi lăm 
năm, nhưng hai mươi năm đầu tiên Ngài không có một 
vị thị giả thường trực; lúc vị tỳ khưu này, khi vị tỳ khưu _ 
kia thay nhau làm thị giả. Bắt đầu từ năm thứ hai mươi 
mốt Đại Đức Änanda trở thành thị giả thường trực của 
Ngài. 


Lời Giới Thiệu 5 


Tưởng cũng nên biết tại sao Đại Đức Ananda 
được giao cho trách vụ này. Vào năm thứ hai mươi mốt 
Đức Phật tuyên bố Ngài cần một thị giả thường trực. 
Nghe lời tuyên bố này nhiều vị đại đệ tử xin được làm 
thị giả. nhưng tất cả đều bị Đức Phật từ chối. Lúc ấy 
trong pháp đường vài vị tỳ khưu khuyên Đại Đức 
Ananda xin làm thị giả, nhưng Đại Đức Ananda trả lời: 
"Nếu Đức Phật thực sự muốn tôi làm thị giả thì chính 
Ngài sẽ bảo tôi. Tôi sẽ không làm thị giả nếu không 
được Đức Phật yêu cầu". Bởi thế, cuối cùng, Đức Phật 
đã yêu cầu Đại Đức Anada làm thị giả. 


Đại Đức Ananda trả lời rằng Đại Đức chỉ chấp 
nhận làm thị giả với một số điều kiện. Có tất cả tám 
điều kiện: Bốn điều "khước từ” và bốn điều "chấp 
thuận”. 


Bốn điều khước từ gồm: 


¡. Đức Phật không ban y cho Đại Đức Ãnanda 
do Đại Đức là thị giả của Ngài. 


2. Đức Phật không ban thực phẩm mà Ngài đã 
thọ nhận cho Đại Đức Ananda do Đại Đức là thị 
giả của Ngài. 


3. Đức Phật đừng bảo Đại Đức Ananda ở trong 
phòng của Đức Phật hoặc ban cho Đại Đức 
Ananda một phòng riêng do Đại Đức là thị giả 
của Ngài. 


6 Đại Tứ Niệm Xứ 


4. Nếu có ai thỉnh Đức Phật thọ trai thì lời thỉnh 
mời này không bao gồm cả việc thỉnh mời Đại 
Đức Ananda trong đó. 


Sở đi nêu ra bốn điều khước từ vì Đại Đức 
Ananda không muốn có được những lợi lộc vật chất do 
việc Đại Đức làm thị giả cho Đức Phật. 


Bốn điều chấp thuận gồm: 


1. Đại Đức Ananda được phép chấp nhận mọi 
lời thỉnh mời Đức Phật, và một khi Đại Đức 
Ananda đã chấp nhận một lời thỉnh mời nào thì 
Đức Phật sẽ đến nơi đã được thỉnh mời đó. 


2, Đại Đức Ananda được phép. bất kỳ lúc nào, 
đưa những tín đồ từ phương xa đến gặp Đức 
Phật. 


3. Đại Đức Ananda được phép đến trình bày 
ngay với Đức Phật mỗi khi có vấn đề gì khởi 
sinh. Nếu có hoài nghi điều gì thì Đại Đức 
Ananda được phép đến gặp Đức Phật để được 
Ngài giải tỏa mọi nghi ngờ. Điều này có nghĩa 
là Đức Phật luôn luôn sẵn sàng trả lời mọi câu 
hỏi của Đại Đức Ananda. 


4. Đại Đức Ananda sẽ được Đức Phật cho nghe 
lại mọi bài pháp mà Ngài đã thuyết giảng trong 
lúc Đại Đức Ananda vắng mặt. Điều sau cùng 
này rất quan trọng vì nó tương hợp với câu: 7ô/ 


Lời Giới Thiệu 7 


này rất quan trọng vì nó tương hợp với câu: Z7ô/ 
nghe như vJ. 


Đức Phật chấp nhận tám điều kiện này. do đó 
Đại Đức Ananda trở thành thị giả của Đức Phật. Đức 
Phật luôn luồn thuyết lại cho Đại Đức Ananda nghe 
những bài pháp và những lời giảng dạy mà Ngài đã 
thuyết trong lúc Đại Đức Ananda vắng mạặi. Trong chú 
giải Vi Diệu Pháp (Abh;idhamna), cuốn đầu tiên của có 
ghi lại những lời tán dương Đại Đức Ananda như sau: 


"Trưởng lão là một người có rất nhiều kinh 
nghiệm. một học giả về Tam tạng (24a). 
Ngài có thể học. tụng đọc và giảng giải trong 
khi đứng (nghĩa là trong chốc lát. Đại Đức 
_Ananda có thể học, tụng đọc và giảng giải) 
mười lăm ngàn đoạn. hay sáu mươi ngàn câu kệ 
một cách dễ dàng như đang nhặt lá và hoa. Đó 
là khả năng đặc biệt của Trưởng lão. Ngoài 
Đức Phật ra không ai có thể dạy. hay đạt được 
khả năng giảng dạy siêu đẳng để Trưởng lão 
hiểu biết giáo pháp một cách chính xác và 


t2 


tường tận. từng chữ một như vậy - 


Đức Phật là người duy nhất có thể dạy Đại Đức 
Ananda. Đại Đức có trí thông minh nhạy bén. lãnh hội 
nhanh chóng mọi lời giáo huấn của Đức Phậi. 


Câu “*72/ nghe như vầy' và phần tiếp theo câu ấy 
là những lời do Đại Đức Ananda nói ra trong kỳ Kết 
Tập Tam Tạng lần thứ nhất. được triệu tập khoảng ba 


8 Đại Tứ Niệm Xứ 


tháng sau khi Đức Phật nhập diệt. Sau khi Đức Phật 
nhập diệt. Đại Đức Mahãa Kassapa, học trò trưởng của 
Đức Phật, quyết định triệu tập Đại Hội và chọn năm 
trăm vị A La Hán tham dự. Trong kỳ Đại Hội Kết Tập 
Tam Tạng này, tất cả những lời dạy của Đức Phật được 
sưu tập và thận trọng xem xét. Chỉ khi nào đại hội công 
nhận những lời dạy này chính thật là những lời dạy của 
Đức Phật thì mới được chấp nhận đưa vào bộ sưu tập và . 
được toàn thể đại hội cùng tụng đọc. Việc cùng tụng 
đọc cho thấy rằng những lời dạy được toàn thể đại hội 
nhất trí chấp nhận đó là những lời do chính Đức Phật 
dạy. Lúc bấy giờ việc viết ra giấy những lời dạy của 
Đức Phật chưa được phổ biến nên những lời dạy này chỉ 
được lưu giữ bằng cách tụng đọc thuộc lòng mà thôi. 


Những lời dạy của Đức Phật không những được 
tụng đọc thuộc lòng mà còn được phân loại ra thành 
nhiều bộ. Sự phân loại phổ thông nhất là phân thành 
Tạng (2a) gồm có Tạng Luật (Winaya Pi‡2ka) - giới 
luật của tăng và ni, Tạng Kinh (Su//a f⁄/2ka) - những bài 
giảng của Đức Phật và Tạng Vi Diệu Pháp (Aöi7- 
dhammma P/‡aka) - những giáo pháp cao thâm. Kinh Đại 
Niệm Xứ (Ä⁄ãha Satipafthana Suí/a) thuộc về Tạng Kinh. 
Những lời dạy của Đức Phật được lưu giữ từ thế hệ này 
sang thế hệ khác bằng cách truyền khẩu; mãi cho đến 
năm trăm năm sau, kể từ lúc Đức Phật nhập diệt, mới 
được viết ra trên lá buông ở Sri Lanka. 


Như đã nói ở trên, trước tiên Đại Đức Mahã 
Kassapa đặt câu hỏi về những lời dạy do chính Đức Phật 
thuyết và có hai Đại Đức trả lời câu hỏi của Đại Đức 


Lời Giới Thiệu 9 


Kassapa. Đại Đức Upali trả lời về Tạng Luật (W7nay4) 
và Đại Đức Ananda trả lời về Tạng Kinh (6⁄4). Tất cả 
gồm tám mươi bốn ngàn đoạn thuyết giảng. 


Khi Đại Đức Maha Kassapa đặt câu hỏi về Kinh 
Đại Niệm Xứ (Míãha Satipatthana Su(a), Đại Đúc 
Ananda đã trả lời, bắt đầu bằng câu: Tôi nghe như vầy. 
Khi nói: Tôi nghe như vầy, Đại Đức Ananda đã loại bỏ 
tư cách cá nhân của mình lúc lập lại những lời dạy của 
Đức Phật và chỉ đóng vai trò một chứng nhân của Đức 
Phật khi tụng đọc lại những lời dạy này. Ngài tổng kết 
những lời dạy của Đức Phật để tạo nên kho tàng pháp 
bảo hướng dẫn cho những ai muốn đi trên đường giải 
thoát. Đại Đức đã tạo nên mội đức tin vững vàng nơi 
trời và người khi Đại Đức xác quyết: "Đây là những lời 
nói mà tôi đã được nghe từ chính nơi Đức Phật, bởi vậy 
không nên phân vân hoặc hoài nghi những lời dạy này 
về nghĩa lý hay quan điểm, về câu văn hay vần điệu." 


Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn 
đang ở tại xứ Kuru nơi đó có một thị trấn tên là Kamuna- 
sadarnna. 


“Một thuở nọ”: Mặc đầu Đại Đức Ananda biết 
rõ thời điểm kinh này được thuyết ra, nhưng để ngắn 
gọn Đại Đức chỉ nói: "Một thuở nọ”. Đối với Đại Đức, 
có lẽ. để tiết kiệm thì giờ, nhưng đối với chúng ta, 
những người thuộc về một thời đại khác, thì đây là điều 
đáng tiếc. bởi vì chúng ta không hiểu đích xác kinh này 
đã được thuyết ra vào lúc nào. Nếu Đại Đức Ananda 
quan tâm đến những chỉ tiết đó thì chúng ta có thể xếp 


I0 Đại Tứ Niệm Xứ 


kinh này và các kinh khác theo thứ tự thời gian (biên 
niên). Nhưng nay thì chúng ta không thể làm được điều 
đó, chúng ta chỉ có thể đoán kinh nào được thuyết trước 
kinh nào mà thôi. 


"'Ở Kuru"* Kuru là tên một quận hạt hay một xứ 
nhỏ ở Ấn Độ. Theo tiếng Pali thì Kuru phải viết ở thể 
số nhiều. Nguyên thủy “Kuru”là tên của những người 
đầu tiên đến trú ngụ ở xứ này. Về sau tên này được 
dùng để chỉ cho một xứ thì thể số nhiều cũng vẫn được 
giữ nguyên. Bởi vậy, mặc đầu chỉ có một quận hạt 
nhưng chữ Päli đòi hỏi phải ở thể số nhiều, do đó tiếng 
Pali viết là “Kurusu“ (số nhiều của chữ Kưru). 


"Ở trong xứ Kuru có một thị trấn tên là 
Kammasadamma” Sở đi thị trấn có tên là Kamma- 
sadarmma bởi vì nơi đây vị vua ăn thịt người có tên là 
Kammasapada (chân có đốm) được thuần hóa trở thành 
một vị vua lương thiện. Một số người thích viết là 
Kammasa-dhamma, giải thích rằng thị trấn này được gọi 
tên như vậy do dân Kuru có truyền thống thực hành giáo 
pháp (dharmmma) một cách tốt đẹp (&amrmnsa). 


Tại đó, Đức Phật đã dạy các thầy ( khưu như 
vầy: "Này các thầy (ỳ khưu". Và các thầy (} khưu thưa: 
"Xin vâng, Bạch thế Tôn". Và Đức Thế Tôn đã nói như 
sau: 

Đức Phật thường gọi các tu sĩ là Ö#/&@qhu (tỳ. 
khưu). Ö#/#&#u là những người cao thượng, sống đời 
phạm hạnh và thực hành Giáo Pháp. Nhưng khi dùng 
chữ Ö8hikkhu không có nghĩa là Đức Phật không nói đến 


Lời GiớiThệu II 


những người không phải là tu sĩ. Bất kỳ ai chấp nhận và 
thực hành những lời dạy của Đức Phật đều được gọi là 
Bhikkhu. Bởi vậy. khi Đức Phật nói: "Này các thầy tỳ 
khưu" thì phải được hiểu là cả tăng. ni và người tại gia 
cư sĩ đều được nói đến. 


Đây là con đường duy nhất để thanh lọc (tâm) 
chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than 
khóc. diệt khổ thân và khổ tâm, đạt Thánh Đạo và Giác 
ngộ Niết Bàn. Đó là 1ứ Niệm Xứ. 


"Đây là con đường duy nhấf": Muốn hiểu rõ câu 
này bạn phải hiểu danh từ Pa|i về chữ “Con đường du 
nhấf" Tiếng Pä|i gọi con đường duy nhất là “ekäÿ⁄ãna.. 
Eka có nghĩa là mội. và ayna có nghĩa là con đường. 
Vậy ekãJ⁄ana có nghĩa là một con đường. Chữ 'eÁđ- 
ana “ được giải nghĩa theo năm cách. 


Nghĩa đầu tiên là: Đây là con đường “đơn độc” 
không có ngã rẽ. Vì không có ngã rẽ nên khi đi trên 
con đường này bạn được bảo đảm từ lúc bắt đầu cho đến 
lúc giải thoát. 


Nghĩa thứ hai là: Phải đi "một mình” trên con 
đường này. Trong lúc hành thiền bạn phải thực hiện 
hành trình một cách đơn độc, không người đồng hành. 
Bạn có thể ở trong nhóm, bạn có thể ở trong một khóa 
thiền tập. nhưng thật sự bạn đi trên con đường riêng của 
mình. Bạn đơn độc. Không ai đi chung với bạn. 
Không ai có thể ban tặng cho bạn sự định tâm và trí tuệ 
của họ. và bạn cũng không thể tặng sự định tâm và trí 


I2 Đại Tứ Niệm Xứ 


thể ở chung nhóm, nhưng thật ra bạn đang hành thiền 
một mình. Do đó, đây là con đường “duy nhất", "con 
đường bạn phải đi một mình”. 


Nghĩa thứ ba: "Đây là con đường của mội 
Đấng". "Con đường của một Đấng" có nghĩa là "con 
đường của Đấng Cao Thượng”, con đường do Đức Phật 


tìm ra. 


Nghĩa thứ tư: "Đây là con đường duy nhất” vì 
con đường này chỉ dẫn đến một mục tiêu duy nhất, (đó 
là Niết Bàn); bởi thế khi đi trên con đường này chắc 
chắn bạn sẽ đạt đến mục tiêu. Niết Bàn là mục tiêu duy 
nhất mà bạn đạt đến khi bạn đi trên con đường này. 


Nghĩa thứ năm: "Đây là con đường duy nhất đưa 
đến Niết bàn", không có con đường nào khác. S2//74/- 
thãna hay con đường chánh niệm là con đường duy nhất 
đưa đến Niết Bàn, chấm dứt đau khổ, hủy điệt mọi phiền 
não. 


"Để thanh lọc chúng sanh": Nghĩa là để thanh 
lọc tâm chúng sanh. Tâm của tất cả chúng sanh bị ô 
nhiễm bởi nhiều loại phiền não. Tâm chúng ta hầu như 
không lúc nào trong sạch, luôn luôn bị tham lam, sân 
hận. si mê, kiêu mạn chế ngự. Các loại phiền não này 
làm ô nhiễm tâm ta. Thiền Minh Sát giúp chúng ta 
thanh lọc tâm. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc 
tâm mọi chúng sanh. Trong khi bạn thực hành Thiền 
- Minh Sát thì các phiền não như tham lam, sân hận, si mê 
hay kiêu mạn vww... tạm thời vắng bóng. Khi bạn đạt 


Lời Giới Thiệu 13 


hay kiêu mạn vw... tạm thời vắng bóng. Khi bạn đạt 
đến cứu cánh Niết bàn thì tâm bạn hoàn toàn thoát ly 
khỏi mọi phiền não. Đi trên đường này chúng ta sẽ đạt 
đến tầng mức giác ngộ cao nhất và tâm sẽ hoàn toàn 
trong sạch. 


” Châm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc ” 
Lo âu phiền muộn, uất ức than khóc có thể được chế ngự 
bởi Thiền Minh Sát. Khi hành Thiền Minh Sát bạn phải 
nhận biết mọi chuyện xảy ra nơi bạn. Bạn phải ghi nhận 
mỗi một chuyện đến với bạn trong giây phút hiện tại. 
Khi bạn nhận biết mọi chuyện, khi bạn quán sát mọi 
chuyện trong lúc hành thiền thì phiền não không thể 
sanh khởi. Khi đạt đến tầng mức cuối cùng là A la hán 
thì mọi lo âu phiền muộn, uất ức than khóc của bạn đều 
bị tận diệt. Có nhiều người nhờ hành Thiền Minh Sát 
mà lo âu phiền muộn. uất ức than khóc được chế ngự. 


“Diệt khổ thân và khổ tâm": Khổ thân và khổ 
tâm có thể được chế ngự nhờ hành Thiền Minh Sát. Khi 
ngồi thiền một thời gian lâu bạn cảm thấy đau nhức, 
nhưng nếu bạn kiên nhẫn quán sát hay ghi nhận sự đau 
và khi tâm định của bạn mạnh mẽ thì sự đau sẽ biến mất 
và bạn chế ngự được cơn đau. Bạn cũng có thể chế ngự 
được khổ tâm nhờ Thiền Minh Sát. Khi bạn đạt đến 
tầng mức cao nhất thì khổ thân và khổ tâm của bạn sẽ bị 
tiêu diệt hoàn toàn. 


“Để đạt thánh đạo": Thánh đạo đây là một loại 
tâm xuất hiện vào lúc giác ngộ. Khi thiên sinh giác ngộ 
chân lý hay Niết Bàn. thì một loại tâm khởi sinh trong 


I4 Đại Tứ Niệm Xứ 


họ có tên là "đạo tâm". Được gọi là "đạo tâm” bởi vì 
khi đạt đến tầng mức tâm này thì bạn đã đạt được Niết 
Bàn nhờ đi trên đường (đạo) này. 


Có bốn tầng mức giác ngộ nên cũng có bốn loại 
đạo tâm. Mỗi đạo tâm tận diệt hay làm suy yếu một số 
phiền não và khi đạt đến đạo tâm thứ tư thì tất cả mọi 
phiền não đều bị tận diệt. Muốn đạt Thánh Đạo, đạt 
được loại tâm có khả năng tận diệt mọi loại phiền não 
này chỉ có Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất. 


"Giác Ngộ Niết Bàn": Chúng ta có thể nói đạt 
thánh đạo nghĩa là đạt đạo tâm và Giác Ngộ Niết Bàn là 
đạt đạo quả. Sau đạo tâm thì quả tâm đến ngay. Nếu có 
sự hiểu biết chút ít về Vi Diệu Pháp (4Bh/dhamma) thì 
bạn sẽ hiểu rõ ràng về vấn đề này. Cần phải nói thêm là 
cả đạo tâm và quả tâm đều lấy Niết Bàn làm đối tượng 
và "thấy" Niết Bàn một cách trực tiếp. Cả hai thời điểm 
trên đều được gọi là thời điểm giác ngộ Niết Bàn. 


Tóm lại. Đức Phật dạy, đây là con đường duy 
nhất để thanh lọc tâm bạn, để chế ngự lo âu phiền muộn, 
uất ức than khóc, để diệt khổ thân và khổ tâm, để đạt 
Thánh Đạo và Giác Ngộ Niết Bàn. Và con đường duy 
nhất này không gì ngoài Tứ Niệm Xứ. 


Bơn (cách quán sát hay bốn niệm xứ) đó là gì?. 
Này các thầy Tỳ khưu, ở đây, theo lời dạy này, thầy Tỳ 
khưu quán sát thân trong thân, tỉnh cần, tỉnh giác và 
chánh niệm để loại bỏ mọi tham ái và ưu phiền (sân 
hận) trên dời. 


Lời Giới Thiệu 15 


Đó là những lời dạy ngắn gọn về Thiền Minh 
Sát. Thiền sinh quán sát thân trong thân. Đó là cách 
hành thiền. Bạn quán sát và chánh niệm thân trong 
thân. Chữ thân ở đây được lập lại để bạn ghi nhớ chắc 
chắn rằng: trong khi niệm thân, bạn chỉ niệm thân trong 
thân thôi chứ không niệm thân trong thọ. niệm thân 
trong tâm hay niệm thân trong pháp. 


“Tĩnh cần, tỉnh giác và chánh niệm - Câu này 
rất quan trọng vì nó nói rõ bạn phải hành thiền như thế 
nào. Khi bạn tham thiền, khi bạn quán sát thân trong 
thân nghĩa là khi bạn ghi nhận mọi chuyện xảy ra trong 
thân; bạn phải hết sức tỉnh cần, tỉnh giác và chánh niệm. 
Tỉnh cần có nghĩa là bạn phải nỗ lực, cố gắng để ghi 
nhớ hay theo dõi những gì đang xảy ra trong thân bạn. 
Nếu không có tinh cần thì bạn không thể chú tâm trên 
đối tượng và không thể hành thiền. Giữ tâm trên đối 
tượng không phải là điều dễ dàng, bởi vậy cần có nhiều 
nỗ lực tỉnh cần. 


Bạn cần phải “nh giác và chánh niệm - Khi 
hành thiền bạn phải luôn luôn chánh niệm. Bạn phải 
chánh niệm trên hơi thở hay sự chuyển động của bụng. 
tư thế và các tác động nhỏ của cơ thể. Chánh niệm 
chẳng khác nào viên đá đụng vào tường. Muốn ném 
viên đá, bạn phải dùng sức cố gắng. Bạn ném viên đá 
với sự cố gắng và viên đá đụng vào tường. Chánh niệm 
đụng vào đối tượng chẳng khác nào viên đá đụng vào 
tường. Dầu là đối tượng nào đi nữa - hơi thở, chuyển 
động của bụng hoặc các tác động nhỏ của cơ thể - tâm 


I6 Đại Tứ Niệm Xứ 


bạn cũng phải hướng đến đối tượng. Sự đụng tâm vào 
đối tượng là chánh niệm. 


Khi có chánh niệm phối hợp với tinh tấn thì tâm 
bạn sẽ nằm trên đối tượng một thời gian. Viên đá khi 
đụng vào tường, nếu tường được trét bùn ướt thì viên đá 
sẽ dính vào đó. Cũng vậy, khi tâm đi đến đối tượng và 
khi được chánh niệm và tinh tấn hỗ trợ thì sẽ năm trên 
đối tượng. Khi tâm nằm trên đối tượng thì gọi là định. - 
Bởi vậy. khi bạn có chánh niệm thì bạn sẽ có định. Chỉ 
khi nào tâm định phát triển thì bạn mới có trí tuệ và mới 
hiểu bản chất của sự vật, hiểu biết sự vật một cách rõ 
ràng. Bởi vậy khi nói bạn phải có tỉnh giác và chánh 
niệm cũng có nghĩa là bạn phải có định tâm. Cần phải 
có tỉnh giác vì đó là trí tuệ. 


Hơn nữa. Niệm và Định nằm trong nhóm Định 
của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo gồm có tám chỉ, 
chia làm ba nhóm: Giới, Định và Huệ. Chánh Kiến, 
Chánh Tư Duy thuộc về nhóm Huệ. Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp. Chánh Mạng thuộc về nhóm Giới. Chánh Tỉnh 
Tấn. Chánh Niệm, Chánh Định thuộc về nhóm Định. 
Muốn thực hành một chỉ thì phải thực hành tất cả các 
chỉ cùng nhóm. Bởi vậy Niệm ở đây cũng có nghĩa là 
Định vì nằm trong nhóm Định. 


Khi có định tâm, khi tâm ở trên đối tượng một 
thời gian. bạn sẽ thấy được bản chất thực sự của thân và 
tâm. Bạn sẽ thấy rõ chúng vô thường, bất toại nguyện 
(khổ) và không có bản chất hay vượt khỏi sự kiểm soát 
_ hoặc điều khiển của mình (vô ngã). Khi có đủ định tâm, 


Lời Giới Thiệu 17 


bạn sẽ thấy rõ sự sinh diệt của thân tâm. Trong khi đó, 
nếu có sự suy nghĩ đến với bạn, bạn chỉ cần ghi nhận 
chúng, chúng sẽ biến mất ngay. Bạn chỉ có thể thấy rõ 
được điều này khi bạn có được sự định tâm cần thiết. 


Có bốn yếu tố giúp bạn hành thiền tốt đẹp. Thứ 
nhất: phải nỗ lực tỉnh tấn. Thứ hai: phải thực tập chánh 
niệm. Thứ ba: phải phát triển định tâm. Thứ tư: phải 
tỉnh giác. Đây là bốn yếu tố mà mọi thiền sinh nghiêm 
túc phải phát triển đầy đủ để đạt đến mục tiêu cuối cùng 
là giải thoát giác ngộ. 

Khi nói: “Tinh tấn, tỉnh giác và chánh niệm” 
(tính tấn, ý thức rõ ràng vả ghi nhớ) Đức Phật dạy cho 
bạn cách hành thiền. cách quán sát sự vật, cách theo dõi 
hơi thở, chuyển động của bụng và các tác động nhỏ khác 
của cơ thể cũng như cách quán sát cảm giác, quán sát 
tâm và quán sát Pháp (dhammmna). Bởi vậy, khi hành 
thiền bạn cần nỗ lực vun bồi chánh niệm (ghi nhớ) để có 
đủ định tâm thấu suốt được bản chất sự vật. 


"Loại bỏ tham ái và sân hận (ữu phiền) trong cõi 


.H, 


đời”. 

Chữ "trong cõi đời" ở đây có nghĩa là thân thể 
hay ngũ uấn thủ. “Tham ái” là tham lam, luyến ái, dính 
mắc, và ưu phiền (sân hận) ở đây là ác tâm, nóng giận 
hay phiền muộn. Qua câu trên Đúc Phật cho thấy 
những thứ phiền não mà chúng ta cần phải loại bỏ. Ngài 
cũng cho thấy kết quả của việc hành thiền, kết quả của 
tinh tấn, tỉnh giác và chánh niệm. 


I8 Đại Tứ Niệm Xứ 


Khi bạn có tỉnh tấn, chánh niệm, định tâm và trí 
tuệ thì bạn sẽ loại bỏ được tham ái và ưu phiền (sân 
hận). Loại bỏ được tham và sân là bạn loại bỏ được hai 
loại chướng ngại to lớn. Có năm loại chướng ngại tất cả 
(sẽ được giải thích sau), nhưng tham ái và sân hận là hai 
loại lớn nhất. Khi bạn có thể loại bỏ hai loại chướng 
ngại lớn này thì bạn có thể loại bỏ các loại chướng ngại 
nhỏ hơn còn lại kia. Khi bạn nhận thức rõ hơi thở hay 
sự chuyển động của bụng, hoặc cảm giác, hoặc các tác 
động nhỏ trong cơ thể thì lúc ấy bạn sẽ không có tham 
lam hay dính mắc, không có ác tâm hay sân hận. Từng 
mỗi phút giây, bạn loại trừ được những chướng ngại 
trên. 


Có hai sự loại trừ: “sát na loại trừ” (loại trừ 
trong từng khoảnh khắc một) và “tạm thời loại trừ”. 
Trong suốt thời gian có “sát na loại trừ” thì chướng ngại 
được loại bỏ từng sát na một. Tại sát na này, chướng 
ngại không hiện diện, nhưng sát na sau, chướng ngại có 
thể lại hiện ra. Chúng chỉ được loại trừ vào sát na khi 
trong tâm có những tâm sở thiện sanh khởi và hiện diện 
(khi những tâm sở thiện sanh khởi thì chúng sẽ chiếm 
chỗ những tâm sở bất thiện). “Tạm thời loại trừ” là loại 
trừ trong một thời gian dài hơn “sát na loại trừ”. Hòa 
thượng Mahasi đã giảng giải “tạm thời loại trừ” như sau: 


"Khi thiền sinh kiên trì quán sát mỗi một 
hiện tượng thân tâm đang diễn ra và hiểu rõ ràng | 
mỗi hiện tượng là vô thường, bất toại nguyện, vô 
ngã và không đẹp đế thì tỉnh tấn, chánh niệm và 
định tâm sẽ phát triển. Do sự phát triển này, tâm 


Lời Giới Thiệu 19 


của thiền sinh trở nên trong sạch, tinh tế đến độ 
tham lam và sân hận không thể hiện khởi ngay 
cả trên những đối tượng không được quán sát. 


Ngay cả khi thiền sinh nghỉ ngơi, các 
- hình thức thô tướng của tham và sân cũng không 
hiện khởi khiến cho thiền sinh có cảm tưởng 
rằng các thô tướng của tham và sân này chẳng 
: bao giờ có thể khởi sinh được nữa. Nhờ sự chú 
tâm quán sát các đối tượng trong hiện tại, nên 
những yếu tố trong nhóm định có mặt khiến cho 
những phiền não, ngay cả trên những đối tượng 
không được quán sát, đều được chế ngự. Tình 
trạng này được gọi là “tạm thời loại trừ”. 


Đó là sự loại trừ tham và sân. Như vậy. 
người hành thiền sẽ có kinh nghiệm về hai loại 
loại trừ. Mỗi khi quán sát, thiền sinh sẽ có “sát 
na loại trừ” trên đối tượng quán sát và “tạm thời 
loại trừ” trên đối tượng không được quán sát. 
Muốn có được hai lợi ích loại trừ này thiên sinh 
phải thực hành sự quán sát thân thể. quán sát mọi 
-hiện tượng vật chất đang xảy ra một cách rõ ràng 
trong giây phút hiện tại. Đó là những điều mà 

.. Đức Phật dạy. 


(Những lời chỉ dẫn của ngài Mahasi về cách 
hành thiền sẽ được nói đến nhiều chỉ tiết hơn ở Phần la) 


Bây giờ, khi bạn chú tâm vào hơi thở chẳng hạn 
và bạn niệm thầm "vào ra, vào ra" thì ngay cả trước khi 


230 Đại Tứ Niệm Xứ 


và bạn niệm thầm “vào ra, vào ra” thì ngay cả trước khi 
bạn có sự định tâm vững chắc, bạn cũng có những sát na 
định. Rồi bạn bị phóng tâm và bạn lại định tâm trở lại, 
sau đó bạn bị phóng tâm nữa v.v... Vào những sát na có 
định tâm bạn loại bỏ được tham và sân nên bạn có "sát 
na loại trừ”. Ỏ mội sát na này phiền não bị loại trừ và ở 
sát na kế, phiền não có thể tái xuất hiện. 


Sau một thời gian, khi việc hành thiền của bạn 
tiến triển tốt đẹp và bạn có thể giữ tâm trên đối tượng 
trong một khoảng thời gian lâu hơn thì phiền não cũng 
được "tạm thời loại trừ” trong một thời gian lâu hơn. 
Rồi bạn sẽ thấy rằng, ngay trên đối tượng không được 
quán sát, phiền não cũng bị chế ngự. Khi bạn đạt đến 
tầng mức tiến bộ này, bạn đã loại bỏ được phiền não do 
"tạm thời loại trừ”. Nhưng vì sự loại trừ này chỉ có tính 
cách tạm thời nên phiền não sẽ đến trở lại với bạn khi 
bạn từ bỏ hành thiền. 


Còn một loại loại trừ khác, đó là "vĩnh viên loại 
trừ”. "Vĩnh viên loại trừ” sẽ đạt được: vào sát na đạo 
tâm, nghĩa là vào thời điểm giác ngộ Niết Bàn. Bởi vậy, 
khi đạt đạo tâm, bạn sẽ trừ khử, tận diệt hay loại trừ tất 
cả các chướng ngại và những loại phiền não khác. Một 
khi đã bị loại trừ vĩnh viễn thì chúng sẽ không trở lại 
với bạn nữa. 


Thầy tỳ khưu quán sát thọ trong thọ, tính cần, 
tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và ưu 
phiền (sân hận) trong cối đời. 


Lời Giới Thiệu 2l 


Chữ /rong cối đời ở đây nghĩa là trong thọ. 
Thiền sinh ghi nhớ hay chánh niệm trên cảm thọ của 
mình. 

Có ba loại cảm thọ: thọ vui, thọ khổ và thọ vô 
ký (không vui không khổ). Thiền sinh nhận biết mọi 
cảm thọ của mình đang xảy ra trong giây phút hiện tại. 


Thầy t} khưu quán sát tâm trong tâm, tính cân 
tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và ưu 
phiền (sân hận) trong cối đời. 


Chữ (rong cõi đời ở đây có nghĩa là trong tâm. 
Đối tượng để tham thiền ở đây là quán sát các loại tâm 
khác nhau. Có tâm tương hợp với tham, có tâm tương 
hợp với sân, có tâm tương hợp với sĩ vv... Khi bạn 
muốn mội thứ gì đó và bạn nhận biết được ý muốn này 
bằng cách ghi nhận rnuốn, muốn, muốn là bạn đang 
quán sát tâm tương hợp với tham. Tương tự như vậy. 
khi bạn giận và bạn nhận biết sự nóng giận của mình 
bằng cách ghi nhận giận, giận, giận là bạn đang quán sát 
tâm tương hợp với sân vv... 


Thầy t} khưu quán sát pháp trong pháp, tĩnh cần, 
tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và sân 
hận (ưu phiền) trong cõi đời. 

Chữ "rong cõi đời” ở đây có nghĩa là "trong 
pháp". Chữ pháp là chữ dịch danh từ đ2zz2 trong 
tiếng PAli. /2harrna có rất nhiều nghĩa và là một chữ 
Pali khó dịch nhất sang một ngôn ngữ khác. Một số 
người dịch đ2mzma là "đối tượng của tâm". Mặc dù 


22 Đại Tứ Niệm Xứ 


dịch như thế không hoàn toàn sai, nhưng không bao hàm 
được nghĩa của chữ đarmma. Bởi thế, nên để vậy đừng 
dịch tốt hơn. 


Bạn sẽ hiểu thế nào là đ#azmzna khi bạn đọc đến 
chương Quán Sát Pháp. Một cách vắn tắt chữ pháp ở 
chương này nói đến năm chướng ngại tính thần, Năm 
Uấn Thủ, Sáu Nội Căn và Sáu Ngoại Căn, Bảy Pháp Trợ 
Bô 1ê (Thất Giác Chi) và Tứ Diệu Đế. Khi bạn có một 
sự ước muốn trong tâm và bạn nhận biết bằng cách ghi 
nhận có sự ước muôn, CÓ SỰ Ốc muối, CÓ SỰ ƯỚC muốn 
thì đó là niệm pháp. Chúng là những chướng ngại tính 
thân. Khi bạn có một sự nóng giận trong tâm và bạn 
nhận biết bằng cách ghi nhận: có sự nóng giận, có sự 
nóng giận. có sự nóng giận là bạn đã niệm pháp vv... 


Đây là tóm lược về Tứ Niệm Xứ hay các nơi 
quán niệm: quán sát thân (niệm thân), quán sát thọ 
(nệm thọ). quán sát tâm (niệm tâm) và quán sát pháp 
(niệm pháp). 


Bạn sẽ thấy trong Kinh (su/4) có nhiều sự lập đi 
lập lại. Điều này không thể tránh được. Bạn phải hiểu 
răng kinh này cũng như tất cả các giáo pháp khác của 
Đức Phật thuộc vào một thời đại không có sách vở. 
Những lời dạy của Đức Phật đều phải học thuộc lòng. 
Khi muốn học để nhớ một đoạn kinh nào, bạn cần phải 
lập đi lập lại nhiều lần. Bằng cách lập đi lập lại này bạn : 
sẽ hiểu sâu xa hơn đoạn kinh đó. Cũng vậy. khi bạn 
nghe một người nào nói bạn không thể trở lại phần đã 
nghe như khi bạn đọc sách. Do đó, sự lập đi lập lại giúp 


Lời Giới Thiu 23 


bạn nghe trọn vẹn và hiểu đầy đủ để bạn có thể nắm 
vững nghĩa lý hơn. Mặc dầu sự lập đi lập lại có thể làm 
bạn nhàm chán. nhưng không thể tránh được điều này. 


* 
_. 
.. s35 
1 
... *`.à 
~ˆ.. 


Quán Sát Thân Trong Thân 25 


1. Quán Sát Thân Trong T hân 
(Niệm Thân) 


Pháp quán sát đầu tiên là quán sát thân trong 
thân. Đức Phật đã trình bày phần này qua mười bốn 
cách khác nhau. Nói cách khác, ngài đã dạy mười bốn 
đề mục về quán sát thân trong thân. Đề mục đầu tiên 
trong các đề mục này là hơi thở. ˆ 


Đức Phật dạy: 


Và, này các thây tỳ khưu, tỳ khưn quán sát thân 
trong thân như thế nào? Này các thầy tỳ khưu, ở đây, 
thầy t khưu hoặc đi vào rừng, hoặc đến dưới cội cây, 
hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xếp bằng, lưng giữ 
thẳng, chánh niệm vào đề mục hành thiền. Chánh niêm 
Vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. " 


Trong câu hoặc đi vào rừng, hoặc ở dưới cội cây, 
hoặc đi đến nơi thanh vắng, Đúc Phật chỉ cho ta những 
nơi thích hợp để hành thiền. Trước tiên rờng nghĩa là 
bất cứ loại rừng nào có sự thanh vắng và yên fĩnh là 
được. Bởi vì phải là nơi thanh vắng nên rừng phải 
không có người ở, xa hẳn tiếng động và tiếng ồn ào của 


26 Đại Tứ Niệm Xứ 


dân chúng sống trong làng, trong phố hay trong thành 
thị. Trong một vài bản kinh giải thích rằng rừng được 
định nghĩa là nơi cách xa chỗ dân chúng cư ngụ khoảng 
năm trăm cây cung. Một cây cung dài khoảng sáu bộ 
(feet), như vậy rừng phải cách xa chỗ dân chúng cư ngụ 
khoảng ba ngàn bộ. Tại một nơi cách xa chỗ dân chúng 
cư ngụ như thế thì có thể tìm được sự thanh vắng. Ngày 
nay, khó có thể tìm được một nơi thật sự thanh vắng. 
Ngay trong rừng, bạn cũng còn có thể nghe tiếng động 
của máy bay. 


Chỗ thứ hai được nói đến trong kinh là đướï cội 
cây. Dưới cội cây nào cũng được nhưng phải là một nơi 
thanh vắng như trong rừng. 


Chỗ thứ ba chỉ là một nơi (hanh vắng. Có thể là 
trong thành phố hay trong làng, nhưng phải thanh vắng. 


Về nơi chốn thì yếu tố thanh vắng là điều kiện tối 
quan trọng. Bởi vậy, bất cứ nơi nào thanh vắng là nơi 
thích hợp để hành thiền. 


Trong một kinh khác, những nơi thanh vắng được 
kê ra như sau: rừng, cội cây, tảng đá, hẻm núi, hang 
động, nghĩa trang, rừng thưa, đồng trống và đụn rơmẻ. 
Trong bảng liệt kê này còn kể ra bảy chỗ bắt đầu bằng 
chữ “đá” cũng được xem là "nơi thanh vắng". 


Những nơi chốn này được kể ra bởi vì chúng là 
những nơi thích hợp nhất cho những người mới hành 
thiền. Những người này cần một nơi yên tĩnh và không 


Quán Sát Thân Trong Thân 27 


bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Thiền viện hay chùa 
có thể là nơi thanh vắng để hành thiền. Đối với những 
người có kinh nghiệm về thiền và những người tâm định 
đã đạt được mức độ đáng kể thì mọi nơi đều thích hợp 
cho việc hành thiền. 


Kừng, cội cây, nơi thanh vắng là những nơi yên ˆ 
tĩnh, cần thiết cho việc hành thiền. Ba nơi trên cũng là 
những chỗ thích hợp cho thiền sinh về thời tiết, tâm tánh 
và tư chất riêng. Tùy theo thời tiết tâm tánh và tư chất 
riêng của mỗi thiền sinh mà chọn lựa một nơi thích hợp. 


Rừng thích hợp trong mùa nóng, dưới cội cây 
thích hợp trong mùa lạnh, và nơi trống trải thanh vắng 
thích hợp trong mùa mưa. 


Rừng thích hợp cho những thiền sinh có nhiều 
đàm, dưới cội cây thích hợp cho những thiền sinh có 
nhiều mật, và nơi trống trải thanh vắng thích hơp cho 
những thiền sinh có nhiều gió. (Theo Ariyuvedic, y học 
Ấn Độ thì những người có nhiều đàm, nhiều mật hay 
nhiều gió được gọi là “doshas”, là những người bị khiếm 
khuyết, không hoàn chỉnh. Những người này nếu không 
biết cách quân bình thì cơ thể sẽ bị rối loạn và phát sinh 
bệnh tật.) 


Rừng thích hợp cho những thiền sinh nhiều sỉ 
mê, dưới cội cây thích hợp cho những thiền sinh nhiều 
sân hận, và nơi trống trải thích hợp cho những thiền sinh 
nhiều tham ái. 


28 Đại Tứ Niệm Xứ 


Chúng ta có thể hiểu về sự chọn lựa nơi chốn 
thích hợp qua ví dụ sau đây: 


Người chăn bò muốn huấn luyện và thuần hóa 
một con bê hoang đang theo sau một con bò hoang để 
bú. Anh ta tách rời bò con ra khỏi mẹ, rồi dùng dây 
buộc vào một cái cọc được đóng chặc xuống đất. Con 
bê vùng vẫy, chạy tới, chạy lui, nhảy nhót, lôi kéo 
nhưng không thế nào chạy thoát được. Cuối cùng chú 
bê hiếu động này phải dừng lại, ngồi xuống rồi nằm yên 
bên cây cọc. Cũng vậy, khi thiền sinh muốn đào luyện 
tâm mình, muốn thuần hóa cái tâm chạy theo sau dục lạc 
ngũ trần: hình sắc, âm thanh, mùi, vị ... như bê con theo 
sau đuôi bò mẹ thì phải tách tâm mình ra khỏi các dục 
lạc ngũ trần: sắc, thỉnh, hương, vị xúc để đi vào rừng, ở 
dưới cội cây hoặc nơi thanh vắng. Dùng sợi dây chánh 
niệm buộc tâm mình vào cột hơi thở vào và hơi thở ra. 
Tâm sẽ nhảy tới, nhảy lui, vọng động liên hồi cho đến 
khi không còn đối tượng quen thuộc để hướng đến. Tâm 
đã bị “dây chánh niệm” buộc chặc nên không thể nào 
chạy thoát, đành phải dừng vọng động qua đường lối cận 
định và nhập định rồi ngồi xuống và nằm yên bên “cọc 
hơi thở vào và hơi thở ra”. | _ 


Ta có thể so sánh ví dụ về con bê trên với tâm 


nhà sư: 

Nhà sư: vn _ Con bê chưa thuần 
Đối tượng: (sắc, thính...) Sữa con bò mẹ 

Đi vào rừng, ở dưới cội cây... Tách rời bê con . 


Hơi thở vào và hơi thở ra Cây cọc 


Quán Sát Thân Trong Thân 29 


Chánh Niệm Sợi dây 
Cận định Bò ngồi xuống 
Nhập định Bò nằm xuống 


Thầy tỳ khưu ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng, 
chánh niệm vào đề mục hành thiền. Trong câu này, Đức 
Phật dạy bạn cách thức chuẩn bị và chọn tư thế thích 
hợp cho việc hành thiền. Ngài đề cập đến tư thế ngồi 
truyền thống là ngồi xếp bằng. Người Đông phương 
quen thuộc với việc ngồi trên sàn nhà nên ngồi xếp bằng 
là chuyện tự nhiên và dễ dàng đối với họ. Họ không 
cảm thấy khó khăn trong việc ngồi xếp bằng. Đây là 
một tư thế ngồi thiền rất tốt và an lạc, không đưa đến sự 
biếng nhác cũng như giao động. 


Có ba cách ngồi xếp bằng. Đầu tiên là ngồi "kiết 
già", đây là cách ngồi khó nhất. Nếu không quen thì 
bạn không thể ngồi lâu ở tư thế này. Khi hai chân tréo 
vào nhau thì chỉ ngồi vài phút là bạn đã cảm thấy đau. 
Cách thứ hai là ngồi "bán già". Bạn đặt chân này chồng 
lên chân kia nhưng không bắt tréo lại với nhau. Bạn có 
thể ngồi lâu hơn ở tư thế này, tuy nhiên bạn cũng còn 
cảm thấy chân bị đè và vài phút sau chân bạn sẽ bị tê. 
Cách thứ ba là cách ngồi "thoải mái". Bạn đặt chân này 
trước chân kia, hai chân không chồng lên nhau. Cách 
này được nhiều sách gọi là ngồi theo lối Miến Điện. Ở 
Miến Điện, phần lớn ngồi theo cách này. Đây có thể là 
cách tốt nhất cho người mới bắt đầu. Những người mới 
bắt đầu hành thiền có thể ngồi ở tư thế này trong một 
thời gian lâu hơn mà không cảm thấy khó chịu. 


30 Đại Tứ Niệm Xứ 


Một số người cảm thấy rất đau đớn khi phải ngồi 
xếp bằng. Và sự đau đớn đã làm cản trở việc hành thiền 
của họ. Những người này có thể ngồi trên gối, trên ghế, 
trên băng bởi vì khi hành thiền cũng cần phải có chút ít 
thoải mái. 


Thầy tỳ khưu lưng giữ thẳng: điều này có nghĩa 
là thiền sinh phải giữ lưng ngay ngắn trong lúc ngồi. 
thiền. Khi bạn ngồi thẳng thì cột xương sống của bạn 
cũng được giữ thẳng. Khi cột xương sống được giữ 
thẳng thì mười tám đốt xương sống cái này chồng lên cái 
kia một cách ngay ngắn. Khi bạn ngồi thẳng thì bắp 
thịt, gân, đa và thịt không bị xoắn lại nên bạn không bị 
đau. Nếu ngồi không thẳng thì bắp thịt, gân v.v... sẽ 
xoắn lại làm bạn đau'. Ngồi thẳng trong lúc tham thiền 
thì bạn sẽ dễ tập trung để phát triển chánh niệm và tâm 
không bị suy sụp khi cơn đau gia tăng. 


Bởi thế ngồi xếp bằng giữ lưng thẳng là một tư 
thế rất thích hợp cho việc định tâm. _ 


A. CHÁNH NIỆM HƠI THỞ 


Chánh niệm vào đề mục hành thiền nghĩa là 
thiền sinh gom tâm vào đề mục. Ở đây đề mục thiền là 
hơi thở. Bởi vậy bạn phải chú tâm vào hơi thở vào và 
hơi thở ra. ¬- kề 


“Chánh niệm, tỳ khưu thở vào, chánh miệm, tỳ 
khưu thở ra: Câu này giảng giải cách hành thiền. Khi 
hành thiền bạn giữ tâm trên hơi thở vào và hơi thở ra. 


Quán Sát Thân Trong Thân 31 


Thực ra, bạn chú tâm vào cửa mũi và quán sát hơi thở 
"vào ra", "vào ra"... Tâm phải đặt ở cửa mũi trong khi 
theo dõi hơi thở vào và ra. Phải quán sát hơi thở vào và 
hơi thở ra riêng biệt. . Không ghép chúng dính liền với 
nhau. Hơi thở vào không có mặt vào lúc hơi thở ra và 
hơi thở ra không có mặt vào lúc hơi thở vào. 


Khi thực hành pháp quán sát hơi thở bạn có thể 
quán sát hơi thở bằng nhiều cách. Bốn trong các cách 
này được ghi trong Kinh (©u//4). 


“Thở vào một hơi dài, tÈ khưu biết: 'tôi đang thở 
vào dài"; thở ra một hơi dài, tỳ khưu biết: Tôi đang thở 
ra dài”. 


Trong suốt thời gian quán sát hơi thở, đôi lúc 
thiền sinh bỗng nhiên thở một hơi dài. Thiền sinh phải 
nhận biết "tôi đang thở vào dài". Điều này có nghĩa là 
thiền sinh không quên ghi nhận hơi thở khi thiền sinh có 
sự chú tâm đầy đủ vào hơi thở chứ không có nghĩa là 
thiền sinh phải cố ý thở ra một hơi dài để biết rằng mình 
đang thở một hơi dài. Chữ "biết" ở đây, có nghĩa là biết 
một cách trọn vẹn chứ không phải chỉ biết hời hợt, bề 
mặt. : 


Thở vào một hơi ngăn, fÈ khưu biết: 'tôi đang 
thở vào ngắn". Thở ra mội hơi ngắn, (} khưu biết: Tôi 
đang thở ra ngắn " 


Trong suốt thời gian quán sát hơi thở, đôi lúc 
thiền sinh bỗng nhiên thở vào một hơi ngắn. Thiền sinh 


32 Đại Tứ Niệm Xứ 


phải nhận biết "tôi đang thở vào ngắn". Điều này có 
nghĩa là thiền sinh không quên ghi nhận hơi thở khi 
thiền sinh có sự chú tâm đầy đủ vào hơi thở, chứ không 
có nghĩa là thiền sinh phải cố ý thở ra một hơi ngắn để 
biết rằng mình đang thở một hơi ngắn. Chữ "biết" ở đây 
có nghĩa là biết một cách trọn vẹn, không phải chỉ biết 
hời hợt bề mặt. 


“Nhận thức rõ ràng toàn thể hơi thở vào", (khởi 
đầu, kéo dài và chấm dứt) tôi sẽ thở vào, tỳ khưu tĩnh 
tấn như vậy (nghĩa là thầy tỳ khưu tự huấn luyện như 
vậy). "Nhận thức rõ ràng toàn thể hơi thở ra" (khởi đầu, 
kéo dài và chấm dứt), tôi sẽ thở ra, tỳ khim tỉnh tấn như 
VậY. 


Khi quán sát hơi thở bạn phải cố gắng để thấy rõ 
ràng toàn thể hơi thở. /M”ận thức rố ràng có nghĩa là 
biết được hơi thở, biết trọn vẹn, cố gắng ý thức được hơi 
thở một cách sắc bén. Nhóm chữ /oàn thể hơi thở tiếng 
Pali là: “S2abðakãya” nghĩa là toàn thể cơ thể hay toàn 
thân (Sabba: toàn thể, kãya: cơ thể hay thân). Nhưng 
Kãya ở đây không có nghĩa là thân của thiền sinh mà là 
thân hơi thở. Như vậy “Sabbakãya” ở đây có nghĩa là 
toàn thể hơi thở. Theo tiếng Pali thì chữ Kãya có thể có 
nghĩa là cơ thể vật chất hay một nhóm. Giống như 
trường hợp bạn nói đến nhóm hội viên hay toàn thể hội 
viên vậy. Ở đây .%abbakäya không có nghĩa là toàn thể 
cơ thể vật chất mà là toàn thể hơi thở, và “toàn thể” ở 
đây có nghĩa là sự khởi đầu, kéo dài và chấm dứt. Bởi 
vậy, thiền sinh phải cố gắng ý thức trọn vẹn sự khởi đầu, 
kéo đài và chấm đứt của hơi thở. Bạn cũng phải nên nhớ 


Quán Sát Thân Trong Thân 33 


rằng đây là mục nói về "quán sát hơi thở”, bởi vậy đề 
mục hành thiền ở đây phải là hơi thở mà không phải là 
toàn thể cơ thể vật chất. 


Sách Thanh Tịnh Đạo đã giải thích như sau: 


Thầy tỳ khưu luyện tập như sau: " Tôi biết rõ, 
biết trọn vẹn toàn thể, đoạn đầu, đoạn giữa và 
đoạn cuối (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt) của 
hơi thở tôi 'sẽ thở vào. Tôi biết rõ, biết trọn 
vẹn toàn thể, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối 
của hơi thở ra tôi 'sẽ thở ra". Thầy tỳ khưu 
luyện tập như vậy. Bằng cách này, thầy tỳ 
khưu biết rõ, biết trọn vẹn hơi thở; thầy tỳ khưu 
thở vào và thở ra với tâm có trí tuệ6. 


Bạn cần phải chú ý đến thể tương lai trong 
nguyên bản Pä|i của đoạn văn này. Thể tương lai ở đoạn 
văn này cho thấy rằng trong việc quán sát hơi thở trước 
đây bạn không cần nhiều trí tuệ, nhiều tinh tấn để phân 
biệt giữa hơi thở dài và hơi thở ngắn, nhưng bất đầu từ 
đây bạn phải có nhiều nỗ lực để đạt trí tuệ, để thấy hơi 
thở một cách rõ ràng và trọn vẹn. Trong bản Pa|i thể 
tương lai cũng được dùng ở các đoạn sau. - 


Điều này không có nghĩa là thiền sinh phải thở 
thật mạnh để hơi thở trở nên rõ ràng đối với mình. Tâm 
định và trí tuệ của thiền sinh chỉ sâu và trọn vẹn khi thấy 
rõ điểm khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của mỗi hơi thở. 
Khi thiền sinh ý thức hơi thở một cách rõ ràng bằng 
cách thở thật mạnh thì đó không phải là kết quả của sự 


34 Đại Tứ Niệm Xứ 


định tâm và hiểu biết mà do ở đề mục thô mạnh. Bởi 
vậy, thiền sinh không nên thở mạnh hơn với mục đích là 
để thấy hơi thở rõ ràng hơn. Thở quá mạnh cũng làm 
thiền sinh chóng mệt, do đó nên thở bình thường. 


Khi thực hành loại thiền này bạn phải thở bình 
thường, nhưng phải cố gắng tinh tấn, chánh niệm và hiểu 
biết rõ ràng hơi thở vào và hơi thở ra. Bạn cần phải làm . 
gì để hiểu rõ ràng hơi thở của mình? Có bao nhiêu yếu 
tố nằm trong mỗi tác động của sự quán sát rõ ràng? Bạn 
cần phải có tỉnh cần, chánh niệm, định tâm và trí tuệ hay 
tỉnh giác. 


An tính hơi thở vào (còn thô tháo) (nhân duyên 
bởi thân), tôi sẽ thở vào, tỳ khưu tính tấn như vậy. An 
tịnh hơi thở ra (còn thô tháo) (nhân duyên bởi thân), tôi 
sẽ thở ra, tÈ khuu tính tấn như vậy. 


(Theo chú giải câu này có nghĩa: Khi hơi thở 
vào trở nên an tịnh, vi tế, khó thấy, khó ghi nhận. Thầy 
tỳ.khưu phải cố gắng chú tâm và tỉnh tấn nhiều hơn để 
thấy rõ. Khi hơi thở ra trở nên an tịnh, vi tế khó thấy, 
khó ghi nhận. Thầy tỳ khưu phải cố gắng chú tâm và 
tỉnh tấn nhiều hơn để thấy rõ.) 


Trong câu này hơi thở được gọi là “thân hành” 
hay “nhân duyên bởi thân” dịch từ chữ kãya sankhãra 
trong tiếng Pali. Kãya có nghĩa là thân thể và .Sankhãra 
có nghĩa là pháp hữu vi, nhân duyên pháp, các pháp có 
sinh diệt, các pháp bị chỉ phối bởi các điều kiện khác. 
Như vậy, #ãya sankhãra có nghĩa là pháp bị điều kiện 


Quán Sát Thân Trong Thân 35 


hóa bởi thân, có nhân duyên từ thân hay thân hành. Hơi 
thở được gây nên bởi tâm, nhưng khi không có thân thì 
không có hơi thở. Bởi thế, mặc dầu được gây ra bởi tâm 
nhưng hơi thở tùy thuộc vào thân để sinh khởi. Do đó, 
chữ hơi thở trong câu này được hiểu là pháp gây ra bởi 
thân, pháp nhân duyên bởi thân. thân nhân duyên pháp 
hay thân hữu vi pháp. 


Sankhara là một chữ Päli rất khó hiểu. %⁄Â#ãr¿ 
có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo câu văn. Trong Thập 
Nhị Nhân Duyên, san4/arz (thường được dịch là Hành) 
có nghĩa là sự cố ý hay tác ý, thường gọi là nghiệp 
(karmma). Trong Ngũ Uẫn sankhara (cũng được dịch là 
Hành). $2khãra, khanda (hành uấn) có nghĩa là năm 
mươi tâm sở dẫn đầu bởi tác ý. Tôi khi San&har+ (được 
dịch là hành hay pháp hữu vi) có nghĩa là mọi. vật trên 
thế gian, mọi pháp có điều kiện hay pháp hữu vi như khi 
ta nói: "Các pháp hành đều vô thường” "Các pháp hữu vi 
đều ,vô thường". Trong Vi Diệu Pháp, S2nÄkhãra có 
nghĩa là nhắc bảo hay sai khiến như danh từ asanÁhar/Áa 
(không cần nhắc bảo hay vô trợ). Trong đoạn kinh này. 
ankhãra có nghĩa là. "điều kiện", “pháp hữu vi” hay 
"nhân. duyên". Bởi vậy K1⁄2-sankhara ở đây có nghĩa là 
hơi thở nhân duyên bởi thân. 


Chữ Xãy4-sankhara cũng còn được dịch thco 
nhiều cách khác nhau. Trong “?ddst DiclOnarV, 
Kãywa-sankhara được dịch là "chức năng của thân. 
Trong cuốn “1n 7he Way o£_ Mindfuiness” của Soma 
Thera, Kẩy2-sankhära được dịch là "hoạt động của 
thân". Trong “71c Địth ðf Purificatron” Nyanamoh 


36 Đại Tứ Niệm Xứ 


dịch Kãya-sankhära là "thân hành". Trong “75he Hearf 
of Buddhist Meditaton” của Nyãnaponika, ˆ Kãya- 
sankhara được dịch là "chức năng của thân". Ỏ đây 
danh từ Kãya-sankhära hàm nghĩa là hơi thở. Hơi thở ở 


đây được xem là hơi thở "thô tháo” bởi vì nó cần được 
"làm cho an tịnh”. 


Câu “An (nh hơi thở” không có nghĩa là thiền 
sinh phải cố ý làm cho hơi thở an lạc, an trú, tĩnh lặng 
mà có nghĩa là khi hơi thở trở nên vi tế thiền sinh phải 
cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Đối 
với các đề mục thiền khác, khi thiền sinh càng định tâm 
và hiểu rõ đề mục thì đề mục càng rõ ràng (Như đề mục 
kasina, chú tâm vào cái đĩa bằng đất chẳng hạn). Đối 
với đề mục hơi thở thì trái lại, càng tiến bộ thì đề mục 
càng vi tế hơn. 


Hơi thở tùy thuộc vào thân và tâm. Lúc bạn 
không hành thiền, nếu thân và tâm không an tịnh thì hơi 
thở sẽ trở nên thô tháo. Khi bạn chuyên tâm hành thiền, 
thân tâm trở nên an tịnh tĩnh lặng, vào lúc ấy hơi thở trở 
nên vi tế khó nhận thấy. Tâm định càng mạnh thì hơi 
thở càng trở nên vi tế đến đỗi bạn phân vân không biết 
có còn hơi thở hay không. Bởi vì không thể tìm thấy hơi 
thở trong lúc này nên bạn nghĩ là hơi thở đã mất. Lúc 
ấy bạn hãy tự nhủ: "Ta không chết. Ta không bất tỉnh. 
Ta vẫn còn sống nhưng ta không thể nhận ra hơi thở vì 
hơi thở quá vi tế và vì định tâm cùng trí tuệ của ta chưa 
sắc bén và chưa phát triển đầy đủ nên không nhận thấy 
hơi thở. Bởi vậy, ta phải phát triển thêm nữa, phải nỗ 
lực chú tâm vào đề mục hành thiền hơn nữa để nhìn thấy 


Quán Sát Thân Trong Thân 37 


hơi thở vi tế này." Khi bạn hành thiền với nỗ lực tinh 
tấn và đạt thêm nhiều hiểu biết thì bạn sẽ thấy rõ hơi thở 
dù chúng nhỏ nhặt đến đâu. 


Do đó, trong lúc hành thiền, khi hơi thở trở 
nên quá vi tế không thể nhận ra được thì bạn cũng 
đừng vội vã bỏ thiền. Bạn phải tự khích lệ và tính 
tấn để quán sát hơi thở nhỏ nhặt vi tế ấy cho đến 
khi hơi thở rõ ràng trở lại. Đó là ý nghĩa của câu 
"An tịnh hơi thở" hay "Tinh tấn chú tâm vào hơi 
thở (khi hơi thở trở nên vi tế) khi thở vào". 


Đức Phật đưa ra một ví dụ để tỳ khưu hiểu những 
lời dạy của Ngài một cách rõ ràng hơn: 


_ Mhư một người thợ tiện rành nghề và học trò của 
ông tạ khi quay một vòng đài thì biết rằng: 'tôi quay 
một vòng dài”, khi quay một vòng ngắn thì biết rằng: 
"tôi quay một vòng ngắn". Cũng vậy, t} khưu khi thở 
vào một hơi dài biết rằng: "tôi thở vào dài", tỳ khưu khi 
thớ ra một hơi dài biết rằng: tôi thở ra dài", tỳ khưu khi 
thở vào một hơi ngắn biết rằng: 'tôi thở vào ngắn", tÈ 
khưu khi thở ra một hơi ngắn biết rằng: 'tôi thở ra 
ngắn". “Nhận thức rõ toàn thể hơi thở vào" (khởi đầu, 
kéo dài và chấm dứt) tôi sẽ thở vào, (} khưu tĩnh tấn như 
VvẬY (nghĩa là thầy tỳ khưu tự huấn luyện như vậy). 
“Nhận thức rõ toàn thể hơi thở ra" (khởi đầu, kéo dài và 
chấm dứt) tôi sẽ thở ra, (È khưu tỉnh tấn như vậy. Tĩnh 
tấn chú tâm vào hơi thở khi hơi thở trở nên vi tế khi thở 
vào, tỳ khưu thở vào. Tĩnh tấn chú tâm vào hơi thở khi 
hơi thở trở nên vì tế khi thở ra, tỳ khuu thở ra. 


38 Đại Tứ Niệm Xứ 


"Quay một vòng dài: có nghĩa là: khi làm một 
vật gì lớn, như cái trống chẳng hạn, người thợ tiện phải 
quay một vòng lớn trên máy tiện. “Quay một vòng 
ngăn". có nghĩa là khi làm một vật nhỏ, như những cây 
kim bằng ngà chẳng hạn, người thợ tiện phải quay một 
vòng nhỏ trên máy tiện. Quay những vòng lớn, nhỏ này, 
người thợ tiện phải ý thức mình đang quay vòng nào ? 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân 
hay (} khuu quán sát thân trong ngoại thân hay tÈ khưu 
quán sát thân trong nội thân và ngoại thân 


Thế nào là quán sát thân trong nội thân? Câu 
này có nghĩa là thiền sinh quán sát hay ghi nhận hơi thở 
vào và hơi thở ra của mình. Khi thiền sinh chú tâm trên 
hơi thở của mình thì được gọi là quán sát thân trong nội 
thân. Khi thiền sinh đã đạt được một số tiến bộ trong 
việc chú tâm vào hơi thở của chính mình, bỗng nhiên 
thiền sinh nghĩ đến hơi thở của người khác và tự nhủ: 
"Hơi thở của ta có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt, 
sinh và diệt, thì hơi thở của người khác cũng vậy". Đó 
là thiền sinh đã quán sát thân trong ngoại thân . 


Câu “Quán sát thân trong ngoại thân” chỉ có 
nghĩa là trong khi quán sát hơi thở mình bỗng nhiên 
“nphT” đến hơi thở của người khác chứ không có nghĩa 
là “nhìn” vào người khác và quán sát hơi thở của họ. 
Tuy nhiên, nếu bổng nhiên quán sát hơi thở của người 
khác thì bạn cũng phải chánh niệm nữa. 


Quán Sát Thân Trong Thân 39 


Đôi khi bạn quán sát hơi thở của chính mình rồi 
bỗng nhiên lại "nghĩ" đến hơi thở của người khác, xong 
lại trở về với hơi thở của mình, tiếp đó lại nghĩ đến hơi 
thở người khác... Đi đi lại lại giữa hơi thở của mình và 
hơi thở của người khác đó là quán sát thân trong nội 
thân và thân trong ngoại thân. Câu này không có nghĩa 
là phải quán sát hơi thở của chính mình và hơi thở của 
người khác. Trong khi hành thiền bạn chỉ chú tâm quán 
sát hơi thở của chính bạn mà thôi. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của toàn thể hơi thở hay tỳ khưu quán sắt yếu tố diệt tận 
(sự diệt tận) của toàn thể hơi thở hoặc tÈ khưu quán sát 
yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sính khởi và sự diệt tận) 
của toàn thể hơi thở. 


Ở đây, chữ yếu tố sinh khởi có nghĩa là những 
yếu tố khiến hơi thở có mặt. Chú giải cắt nghĩa yếu tố 
sinh khởi qua ví dụ sau đây: Người thợ rèn thường dùng 
bễ lò để gây lửa. Bẽ lò có một bộ phận phát hơi và một 
cái vòi. Muốn có hơi người thợ rèn phải dùng sức để 
thụt hay quay bộ phận phát hơi. Hơi được tạo nên do ba 
yếu tố: bộ phận phát hơi, vòi truyền hơi và sức người thợ 
rèn. Cũng vậy, muốn có hơi thở phải có: cơ thể, lỗ mũi 
và tâm. Không có ba yếu tố trên sẽ không có hơi thở. 
Do đó, ba yếu tố này được gọi là "các yếu tố làm phát 
sinh hơi thở". Trong khi hành thiền đôi khi tư tưởng sau 
đây đến với bạn: "Do có cơ thể, có mũi, có tâm nên mới 
có hơi thở này". Khi quán sát như thế là bạn quán sát 
"các yếu tố sinh khởi hơi thở”. 


40 Đại Tứ Niệm Xứ 


Yếu tố diệt tận có nghĩa ngược lại. Trong khi 
hành thiền đôi khi tư tưởng sau đây đến với bạn: "Khi 
không có cơ thể thì không có hơi thở. Khi không có mũi 
thì không có hơi thở. Khi không có tâm thì không có 
hơi thở. Ba yếu tố: "cơ thể tan rã", "mũi hư”, "tâm 
không còn hoạt động" được gọi là những yếu tố diệt tận. 
Bởi thế khi quán sát ba yếu tố này là bạn quán sát “các 
yếu tố diệt tận của hơi thở”. 


Và khi bạn quán sát cả sáu yếu tố sinh khởi và 
diệt tận của hơi thở là bạn đã quán sát cả hai: yếu fố 
sinh khởi và yếu tố diệt tận của hơi thở. 


Quán sát "yếu tố sinh khởi”, "yếu tố diệt tận” 
hay "yếu tố sinh khởi và diệt tận" của toàn thể hơi thở 
không có nghĩa là trong khi hành thiền bạn phải cố ý tìm 
yếu tố sinh khởi, yếu tố hoại diệt vv... mà có nghĩa là: 
trong khi bạn đang hành thiền, ngẫu nhiên tư tưởng về 
các yếu tố này khởi lên thì bạn phải ghi nhận sự sinh và 
diệt của chúng mà thôi. Đây là lối giải thích của chú 
giải xưa. 


Hòa thượng Mahasi đã giải thích thêm như sau: 
“Trong đoạn kinh này cũng giải thích sự “sinh” và " diệt” 
của hơi thở. “Các yếu tố sinh khởi" được dịch từ chữ 
Pali “Samudaya dhamma". “Samudaya dhammna” có 
nghĩa là "những yếu tố từ đó vật gì được sinh khởi”; - 
cũng có thể có nghĩa là "bản chất hay đặc tính sinh khởi" 
hoặc chỉ đơn giản là "sự sinh khởi" hay "sinh". Cũng 
vậy. "các yếu tố diệt tận" (Voya đhamma) có thể có 


Quán Sát Thân Trong Thân 4l 


nghĩa là "những yếu tố từ đó vật gì bị hoại diệt”, cũng có 
thể có nghĩa là "bản chất hay đặc tính của sự diệt tận” 
hoặc chỉ đơn giản là "diệt tận" hay “diệt”. ' 

Do đó, theo ý kiến của Hòa thượng Mahasi thì 
khi thiền sinh chăm chú quán sát sự sinh khởi của hơi 
thở từng chút một, từng giây phút mội tại bất kỳ nơi nào 
(như nơi hơi thở xúc chạm vào mũi) được gọi là quán sát 
sự sinh khởi của hơi thở (samudaya dhamna). Cũng 
vậy, khi thiền sinh chăm chú quán sát sự diệt tận của hơi 
thở từng chút một, từng giây phút mội tại bất kỳ nơi nào 
(như nơi hơi thở xúc chạm vào mũi) được gọi là quán sát 
sự diệt tận của hơi thở (vayo dhammna). 


Khi quán sát hơi thở, trước tiên bạn thấy đoạn 
đầu của hơi thở sau đó là đoạn cuối, và bạn theo dõi sự 
biến mất của hơi thở. Khi chăm chú theo dõi, bạn sẽ 
quán sát được sự sinh diệt của hơi thở và bạn sẽ thấy "sự 
sinh diệt của hơi thở” đễ dàng và tự nhiên hơn là thấy 
"các yếu tố sinh diệt của hơi thở”.. Tuy nhiên bạn không 
thể loại bỏ sự thấy "nguyên nhân sinh diệt của hơi thở” 
trong lúc hành thiền. Như vậy cả hai lối giải thích trong 
đoạn kinh này đều phải được áp dụng. Đối với nghĩa 
thứ hai đoạn kinh trên có thể được dịch như sau: “7} 
&khưu quán sự sinh khởi của hơi thở hay t} khưu quán sát 
sự diệt tận của hơi thở hay tỳ khưu quán sát sự sinh khởi 
và sự điệt tận của hơi thở'. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có toàn thể 
hơi thở mà thôi (nghĩa là chỉ có thuần hơi thở mà thôi). 


42 Đại Tứ Niệm Xứ 


Trong kinh Đại Niệm Xứ, chữ kãya (thân hay 
toàn thể) thường được dùng với nhiều nghĩa khác nhau . 
Tùy theo mỗi đoạn văn chữ #ãya được hiểu theo một 
nghĩa khác. Ở đây là đoạn kinh nói về hơi thở, bởi vậy 
mỗi khi gặp chữ kãy2 ta phải hiểu đó là toàn thể hơi thở. 
Khi thiền sinh chánh niệm trên hơi thở, thì "chỉ chánh 
niệm trên hơi thở mà thôi”. Nghĩa là khi chú tâm vào 
hơi thở, thiền sinh không thấy gì ngoài hơi thở. Chỉ có 
hơi thở. không có người, không có chúng sinh, không có 
đàn ông. không có đàn bà, không có cá nhân, không có 
tôi. không có của tôi, không có linh hồn hay tự ngã, 
không có cái gì thuộc về linh hồn hay tự ngã vv... Chỉ có 
hơi thở mà không có ai điều khiển, sắp đặt hơi thở, 
không có ai ra lệnh cho hơi thở cũng không có ai tạo ra 
hơi thở. chỉ có hơi thở mà thôi. Thấy được như thế là 
chánh niệm đã được thiết lập. 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Câu này có nghĩa là: sự chánh niệm rằng "chỉ có 
hơi thở mà thôi" đã được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm sau này. Khi bạn thực tập 
Thiền Minh Sát về đề mục niệm hơi thở, bạn đi từ mức 
này đến mức kia; từ mức hiểu biết thấp lên đến mức hiểu 
biết cao rồi lên đến mức cao nhất. Chánh niệm được 
thiết lập để giúp trí tuệ và định tâm đạt mức cao hơn. 
Khi bạn không thấy rằng: "chỉ có hơi thở mà thôi” mà 
lại thấy rằng hơi thở này là trường cửu hay có chủ, có 
linh hồn, có tự ngã hoặc luôï: luôn thường còn thì trí tuệ 


Quán Sát Thân Trong Thân 43 


bạn chưa được phát triển đầy đủ để thấy rõ bản chất thực 
sự của các pháp trên thế gian. Bởi vậy, chánh niệm 
rằng: "chỉ có hơi thở mà thôi” rất cần thiết cho việc khai 
triển trí tuệ. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Nghĩa là không để tham ái và tà kiến chi phối 
khiến phải dính mắc vào bất cứ điều gì. Khi giữ tâm 
trên hơi thở, theo đõi hơi thở và xem xét sự đến và sự đi 
của hơi thở trong mọi lúc bạn sẽ không bị dính mắc vào 
bất cứ điều gì. Hơi thở đến và đi; hơi thở chẳng là gì để 
dính mắc vào, hơi thở chỉ là hơi thở thôi. Khi đạt những 
tuệ minh sát cao hơn bạn sẽ thấy sự sinh diệt của mọi 
hiện tượng thân tâm. Bạn sẽ không bị tham ái và tà 
kiến làm bạn dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Đôi lúc bạn dính mắc vào vật gì bởi vì bạn có 
tham ái hay thích vật đó. Khi bạn muốn vật gì, thích vật 
gì bạn sẽ dính mắc vào vật đó. Đó là lệ thuộc hay dính 
- mắc đo tham ái. 


Đôi lúc bạn có ý nghĩ sai lầm về vật đó và bạn 
nghĩ rằng vật đó là thường còn, thế là bạn đã có ý nghĩ 
sai lầm hay có tà kiến. Khi bạn nghĩ rằng vật đó sẽ 
vững bền mãi mãi, vật đó thật đẹp đẽ, đáng yêu, và nếu 
đó là một người thì người đó có một linh hồn trường 
cửu, vậy là bạn đã có tà kiến. 


44 Đại Tứ Niệm Xứ 


Như vậy, do tham lam hoặc do tà kiến bạn đã 
dính mắc vào vật đó. Tuy nhiên, khi thấy rõ bản chất 
thật sự của hơi thở cũng như của thân và tâm bạn sẽ 
không còn bị dính mắc hay lệ thuộc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu cũng không dính mắc vào bất cứ điều gì 
trên thế gian do ngũ uẩn thủ hợp thành. 


Ngũ uẩn thủ có nghĩa là năm nhóm tập hợp làm 
đối tượng cho tham ái và dính mắc. Đó là: sắc uấn, thọ 
uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tất cả mọi vật 
trên thế gian đều thuộc vào một hay nhiều uẩn trong 
năm uẩn. Thấy rõ bản chất của sự vật, người thực hành 
Thiền Minh Sát sẽ không còn luyến ái, dính mắc vào bất 
cứ điều øì. 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát 
thân trong thân. 


Câu này báo cho biết rằng phần dạy về quán sát 
hơi thở đã chấm dứt. 


Hơi thở có thể dùng làm đề mục trong Thiền 
Định hay trong Thiền Minh Sát. Thiền Định là Thiền 
Vắng Lặng giúp đạt tâm định hay đạt các tầng thiền. 
Thiền Minh Sát dẫn đến chỗ loại bỏ các phiền não trong 
tâm. 


Hành Thiền Định khác với hành Thiền Minh Sát. 
Khi dùng hơi thở làm đề mục Thiền Định, bạn chú tâm 


Quán Sát Thân Trong Thân 45 


vào hơi thở và đếm từng hơi thở. Khi đếm, không được 
đếm dưới năm hay trên mười. Phải đếm từ một đến 
năm, một đến sáu cho đến một đến mười. Bạn có thể 
chọn cách đếm nào thích hợp cho mình. Chẳng hạn: 
"Vào một, ra một, vào hai, ra hai, vào ba, ra ba, vào 
bốn, ra bốn, vào năm, ra năm, vào sáu, ra sáu. Rồi đếm 
lại từ đầu: ” Vào một, ra một, vào hai, ra hai, vào ba, ra 
ba, vào bốn, ra bốn, vào năm, ra năm, vào sáu, ra sáu”. 
Bạn có thể đếm đến sáu hoặc đến mười. 


Lúc đầu bạn phải đếm từ từ. Mục đích của việc 
đếm là giúp bạn giữ tâm trên đề mục. Có thể so sánh sự 
đếm này với việc cột đối tượng bằng một sợi dây. Một 
khi bạn đạt được định tâm bằng cách đếm và có thể trụ 
trên một đối tượng mà không bị phóng tâm, lúc bấy giờ 
bạn có thể bỏ cách đếm và chỉ ý thức hay ghi nhận hơi 
thở vào và hơi thở ra mà thôi. Lúc đầu còn dùng cách 
"đếm", về sau chỉ dùng cách "nhận biết” hơi thở mà 
không đếm. Bạn chỉ cần chú tâm nhận biết hơi thở và 
chẳng bao lâu sau hơi thở sẽ càng lúc càng vi tế hơn. 


Đôi lúc bạn có thể thấy "tướng" hay hình ảnh 
trong tâm khi có sự định tâm tốt. Hỏi mười người sẽ có 
mười "tướng" khác nhau. Hình ảnh trong tâm hay 
"tướng" thì không thể kể hết số lượng và loại hạng. Mỗi 
người có một "tướng" khác nhau tùy theo tri giác, 
khuynh hướng, tình trạng và địa vị của họ. Kinh điển có 
ghi lại một số "tướng" như sau: Tướng có thể xuất hiện 
như những ngôi sao, những chuỗi hạt trai; có thể thô mịn 
như những hạt bông vải hay những hạt làm bằng lõi gỗ. 
một sợi dây bện dài, một tràng hoa, một luồng khói hay 


46 Đại Tứ Niệm Xứ 


một sợi tơ nhện dài, một đám mây, một hoa sen, một 
bánh xe hay hình ảnh một cái đĩa tròn như mặt trăng hay 
mặt trời. Khi việc hành thiền đạt đến một tầng mức nào 
đó thì "tướng" hay hình ảnh trong tâm xuất hiện. Thiền 
sinh bấy giờ sẽ tiến đến "nhập định" (2hãna2), và từ các 
tầng thiền này có thể chuyển sang Thiền Minh Sát. 


Khi lấy hơi thở làm đề mục Thiền Minh Sát, bạn 
sẽ không đếm hơi thở mà chỉ chú tâm chánh niệm trên 
hơi thở và tập quán sát hơi thở trong bốn trường hợp: 
hơi thở dài, hơi thở ngắn, thấy rõ toàn thể hơi thở (khởi 
đầu, trải dài và chấm dứt) và tỉnh tấn chú tâm khi hơi 
thở vi tế. : 


Có thể bạn sẽ không thấy "tướng" khi hành Thiền 
Minh Sát. Tuy nhiên, nếu thấy thì bạn hãy ý thức và ghi 
nhận: /hấy, (hấy, thấy rồi trở về đề mục chính của mình. 
Cứ tỉnh tấn kiên trì chú tâm vào đề mục thiền thì chẳng 
bao lâu sau bạn sẽ thấy thân và tâm một cách rõ ràng, và 
bạn sẽ tiến bộ đần dần cho đến khi đạt đến tầng mức 
giác ngộ cuối cùng. 


Kinh này chỉ chú trọng đến Thiền Minh Sát chứ 
không chú trọng đến Thiền Định hay Thiền Vắng Lặng 
bởi vì kinh dạy quán sát những yếu tố sinh diệt. Chỉ có 
Thiền Minh Sát mới dạy quán sát sự sinh diệt của đối 
tượng. Khi hành Thiền Váng Lặng bạn không quán sát 
sự sinh diệt của đối tượng mà chỉ chú tâm vào đối tượng 
thôi. Khi bạn chú tâm vào sự sinh diệt hay sự khởi sinh 
và sự chấm dứt của đối tượng thì bạn sẽ không bị luyến 
ái hay dính mắc vào bất cứ điều gì. Thực hành như thế 


Quán Sát Thân Trong Thân 47 


là hành Thiền Minh Sát (Wipassanã) chứ không phải 
hành Thiền Vắng Lặng (Szmz/4) Khi hành Thiền 
Minh Sát bạn chú tâm chánh niệm vào hơi thở đồng thời 
chánh niệm vào bất cứ những gì đang xảy ra Ở sáu cửa 
giác quan trong giây phút hiện tại. Điều này có nghĩa là 
khi bạn đang chú tâm vào đề mục chính (như hơi thở, 
chẳng hạn) mà một đối tượng khác nổi bật lên (như tiếng 
động, chẳng hạn) khiến bạn không còn giữ tâm ở đề mục 
chính được thì hãy ghi nhận ngay đề mục này, rồi trở về 
đề mục chính. Thấy điều gì, bạn phải chánh niệm ghi 
nhận, nghe điều gì, bạn phải chánh niệm ghi nhận, suy 
nghĩ điều gì hay bị phóng tâm, bạn đều phải chánh niệm 
ghi nhận. Đó là điểm khác biệt giữa Thiền Vắng Lặng 
và Thiền Minh Sát. Khi hành Thiền Vắng Lạng bạn chỉ 
chú tâm vào đối tượng chính mà quên hết mọi chuyện 
khác. Khi hành Thiền Minh Sát bạn phải chú tâm vào 
từng đối tượng đang, xảy ra trong hiện tại, nếu đối tượng 
đó nổi bật. | 


| lg kinh này, bạn thấy rằng mỗi đối tượng của 
sự chú tâm đều hướng về Thiền Minh Sát. Thực vậy, ở 
cuối chương này bạn tìm thấy câu: 


_Tỳ khưn quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) của 
toàn thể hơi thở hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự 
diệt tận) của toàn thể hơi thở hoặc tỳ khưn quán sát yến 
tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự điệt dư? của 
toàn thể hơi thở. 


48 Đại Tứ Niệm Xứ 


B. CÁC TƯ THẾ CỦA THÂN 


Phần hai của chương nói về Niệm Thân có tên là 
"Các Tư Thế Của Thân". “Tư thế” ở đây là bốn tư thế: 
Đi, Đứng, Ngồi, Nằm. Thiền sinh phải chánh niệm trên 
cả bốn tư thế. 


Lại nữa, này các thầy tỳ khuu, khi đang đi tỳ 
khưu biết "tôi đang đi", khi đang đứng tỳ khưu biết 'tôi 
đang đứng", khi đang ngồi tÈ khưu biếf 'tôi đang ngồi”, 
khi đang năm tỳ khưu biết "tôi đang năm” hoặc khi cơ 
thể làm gì thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy. 


Ö đây, chữ (hầy £ khưu biết có nghĩa là thiền 
sinh không hiểu biết hời hợt mà hiểu biết trọn vẹn, sâu 
xa những gì đang diễn tiến. Thiền sinh hiểu rõ ràng sự 
đi, đứng, ngồi, nằm. Khi đi, bạn phải hiểu rõ ràng rằng: 
"tôi đang đi"; khi đứng, bạn phải hiểu rõ ràng rằng: "tôi 
đang đứng"; khi ngồi, bạn phải hiểu rõ ràng rằng: "tôi 
đang ngồi"; khi nầằm, bạn phải hiểu rõ ràng rằng: "tôi 
đang nằm". Phải áp dụng chánh niệm trong mọi tư thế 
của cơ thể. 


Câu sau cùng - kí cơ thể làm gì thầy tỳ khưu 
biết cơ thể như vậy - có nhiều lối giải thích. 


Chú giải giải thích rằng câu này là một câu tổng „ 
quát nói đến bốn tư thế chính đã nói, không có gì khác. 
Có nghĩa là khi thiền sinh đi phải biết "tôi đang đi”, khi 
thiền sinh đứng phải biết "tôi đang đứng”, khi thiền sinh 


Quán Sát Thân Trong Thân 49 


ngồi phải biết "tôi đang ngồi”, khi thiền sinh nằm phải 
biết "tôi đang nằm”. 


Tác giả "phụ chú giải" giải thích thêm: /hây /P 
khưu biết, tôi đang đi khi đang đi v.v... thì đó là nhấn 
mạnh đến từng tư thế một. Nhưng câu sau cùng của 
đoạn này: khi cơ thể làm gì, thầy tỳ khưu biết cơ thể như 
vậy nhấn mạnh đến toàn thể cơ thể. Do đó, khi biết 
toàn thể cơ thể đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm 
thì theo lời chỉ dẫn của câu cuối. Nhưng khi biết "tôi 
đang đi" khi đang đi... thì đã theo lời chỉ dẫn ở các câu 
trên. 


Hòa thượng Mahãsi cho rằng câu: &#/ cơ thể làm 
øì thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy bao gồm cả các tư 
thế-hay động tác nhỏ như cỏ tay, duỗi tay, cúi mình, 
nghiêng mình v.v... chứ không phải chỉ đề cập đến bốn 
tư thế hay oai nghi chính: đi, đứng, nằm, ngồi. Thiền 
sinh hành Thiền Minh Sát không thể bỏ qua các tư thế 
hay oai nghi nhỏ mà không chánh niệm. Khi không 
chánh niệm ghi nhận được những oai nghi nhỏ thì tham 
ái và tà kiến sẽ khiến bạn dính mắc vào chúng. Khi 
hành Thiền Minh Sát bạn phải chú tâm chánh niệm vào 
bất cứ những gì đang xảy ra trong hiện tại. 


Bởi vậy câu “ Khi cơ thể làm gì thầy t khuu biếi 
cơ thể như vậy” bao gồm tất cả mọi tác động của cơ thể. 
Khi hành Thiền Minh Sát không phải ta chỉ chú tâm 
chánh niệm vào bốn oai nghỉ chính mà phải chánh niệm 
vào mọi oai nghi nhỏ nữa. Thiền Minh Sát phải được 


50 Đại Tứ Niệm Xứ 


thực hành mọi lúc, không phải chỉ thực hành trong các 
khóa thiền mà thôi. 


Không phải gần đây mới có sự hiểu lầm câu này. 
Sự hiểu lầm này đã có trước khi chú giải được viết ra 
văn tự. Bản chú giải về bộ Kinh, bao gồm kinh Đại 
Niệm Xứ, được viết ra cách nay hơn hai ngàn một trăm 
năm. Ngay thời kỳ đó đã có sự hiểu lầm về nghĩa lý của 
câu “T} khưu đang đi biết rằng tôi đang đi, tỳ khưu đang 
đưng biết rằng tôi đang đứng,... khi cơ thể làm gì thầy 
tỳ khưu biết cơ thể như vậy" Một số người không hiểu 
rõ nghĩa thật sự của đoạn kinh này nên chế diễu: " Ngay 
cả người không biết hành thiền hay ngay cả thú vật khi 
đang đi cũng biết: "tôi đang đi". Chỉ khi nào đang đứng 
hay đang nằm họ mới không biết "tôi đang đi" mà thôi. 
Vậy thì, khi thiền sinh đang đi mà ý thức rằng "tôi đang 
đi” v.v... có ích lợi và ý nghĩa gì? Nếu đang đi mà biết 
rằng "tôi đang đi" là hành thiền, là thiền Tứ Niệm Xứ, 
vậy thì ta có thể nói là tất cả mọi người đều đang hành 
thiền. Thế thì sự hiểu biết của người hành thiền và 
người không hành thiền khác nhau chỗ nào? 


Câu trả lời là: Sự hiểu biết của hai người hoàn 
toàn khác nhau. Bây giờ ta hãy xét xem người không 
hành thiền biết: "tôi đang đi" khi tôi đang đi như thế 
nào? Trước khi sự đi xảy ra thì phải có ý muốn hay ý 
định đi trước. Khi người không hành thiền biết: "tôi 
đang đi" khi họ đang đi thì họ chẳng biết từng thời điểm 
một khi sự đi diễn ra. Có thể đôi lúc họ biết sự đi, 
nhưng chỉ biết một cách hời hợt, còn những lúc khác thì 
họ hoàn toàn không biết. Ý muốn đi và sự đi không xảy - 


Quán Sát Thân Trong Thân 5] 


ra cùng lúc. Thế nên, sự hiểu biết của họ hời hợt và 
không chánh niệm. Lúc họ biết "tôi đang đi" khi họ 
đang đi thì họ không ý thức được ý muốn là /âm và cơ 
thể đi chuyển là /¿ân tách biệt nhau. Họ chỉ có một ý 
niệm mơ hồ về mội cái gì đang đi. Họ nghĩ rằng /ñân 
và /4m cùng hoạt động với nhau. Họ không thấy rõ ràng 
khía cạnh tính thần (/m) và vật chất (/hân) của sự đi. 
Và họ cũng không thấy rõ sự biệt lập giữa thân và tâm. 
Bởi vì không hành thiền, nên họ không chú tâm sâu xa 
vào những gì đang xảy ra trong hiện tại. Sự hiểu biết 
của họ có tính cách hời hợt bề mặt nên họ không có sự 
hiểu biết trực tiếp rằng những khoảnh khắc kế tục của ý 
muốn được theo sau bởi những khoảnh khắc kế tục của 
sự di chuyển cơ thể. 


Trong một cái chớp mắt, hằng triệu sát na tư 
tưởng đến và đi. Những sát na này có thể làm phát sinh 
những nguyên tố vật chất. Có bốn nguyên tố chính còn 
gọi là Tứ Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa. Trong khi di 
chuyển thì yếu tố gió trội hơn cả. Ý muốn làm cho yếu 
tố gió phát sinh trong các cơ phận của cơ thể sắp di 
chuyển. Tiếp theo đó yếu tố gió khiến cho cơ thể hay 
một vài phần của cơ thể di chuyển. 


Nếu bạn không quán sát kỹ càng sự đi, như bạn 
đã làm trong khi hành thiền, thì bạn sẽ không hiểu rõ- 
rằng sự đi bao gồm những chuyển động kế tiếp nhau gây 
ra bởi ý muốn đi. Bạn có thể nghĩ rằng một người nào 
đó, một quyền năng cao lớn hay một thực thể trường tồn 
nào đó đã gây ra sự đi này. Bạn không hiểu rằng tác 
động di chuyển chỉ bao gồm ý muốn và sự di chuyển 


52_ Đại Tứ Niệm Xứ 


của cơ thể để đi, không có một cá nhân hay một chúng 
sinh nào nằm ngoài ý muốn và sự đi chuyển này. . Không 
có tôi. anh, đàn ông, đàn bà mà chỉ có ý muốn và sự di 
chuyển của cơ thể diễn ra mà thôi. Người không hành 
thiền không hiểu được điều này vì họ chỉ có một ý niệm 
mơ hồ về sự đi mà thôi. 


Không có một sự quán sát kỹ càng bằng Thiền 
Minh Sát thì bạn không thể nào hiểu được rằng ý muốn 
và sự đi hay sự di chuyển cơ thể xảy ra trong sát na hiện 
tại không thể nào tồn tại trong sát na kế tiếp. Bạn nghĩ 
rầng ý định và sự di chuyển cơ thể từ sát na đi này sẽ 
dẫn đến sát na kế tiếp và từ sát na mới này đến sát na kế 
tiếp nữa. Bạn thấy tiến trình đi là một tiến trình liên tục 
và vĩnh viễn. Bạn không thể thấy rằng tại mỗi sát na ý 
muốn đến và đi ngay tức khác. Chuyển động của thân 
thể cũng như yếu tố gió đến và đi ngay. Thế nên bạn 
không thể nói rằng ý muốn của sát na này sẽ chuyển 
sang một sát na khác. 


Trong mỗi sát na, ý định và sự di chuyển đến 
rồi đi. Đó là những gì mà thiền sinh kinh nghiệm được 
trong lúc hành thiền, nhưng những người không hành 
thiền thì không thể nào thấy được. Sự hiểu biết của họ 
về sự đi hoàn toàn không có chánh niệm. Nếu chận một 
người đang đi lại và hỏi họ đang nghĩ gì thì phần lớn đều 
trả lời là họ đang nghĩ đến một điều gì đó chứ không 
phải là đang nghĩ đến sự đi. Có thể họ đang nghĩ đến 
nhà họ hay công việc của họ. Mặc dù đôi lúc họ có nghĩ 
răng họ đang đi nhưng sự hiểu biết của họ cũng chỉ là sự 
hiểu biết hời hợt bề mặt. 


Quán Sát Thân Trong Thân 53 


Người ta nghĩ rằng có một chúng sinh và chính 
chúng sanh đó, trước sau không thay đổi, hiện hữu trong 
quá khứ, hiện hữu trong hiện tại và hiện hữu trong tương 
la. Có thể họ có chút hiểu biết mơ hồ về vô thường 
nhưng họ vẫn nghĩ rằng chỉ có một chúng sinh và chúng 
sinh ấy đã có mặt trong quá khứ, có mặt trong hiện tại 
và sẽ có mặt trong tương lai. Bởi vậy, họ khư khư giữ 
mãi một định kiến vô căn cứ là có một chúng sinh. 
- Nhưng phân tích ra thì chẳng có một chúng sinh nào cả. 
Ngoài ý muốn và chuyển động của cơ thể ra, chẳng có 
một con người, một cá nhân nào cả. Sở dĩ họ khư khưự 
nấm giữ ý nghĩ có một con người vì họ không thấy rõ 
được sự sinh điệt qua từng sát na của ý muốn và tác 
động. 


Sự hiểu biết của họ không loại trừ được quan 
niệm về một cái ta hay một linh hồn vĩnh cửu. Họ nghĩ 
rằng có một cá/ øì đó nằm ngoài ý muốn đi và sự di 
chuyển của cơ thể khi đi. Z/ gì đó đã điều hành và sắp 
xếp cho sự đi. Bởi vậy, hiểu biết của họ không phải là 
kết quả của việc hành thiền. Tham thiền tiếng 73/7 là 
Kammaithãna, được định nghĩa là điều kiện cho sự phát 
triển về sau. Một sự biết được gọi là &amznathana khi sự 
biết này đưa đến một sự phát triển về sau. Phát triển về 
sau ở đây là phát triển trí tuệ để thấy rõ thực tướng của 
sự vậi. 


Sự biết của người không hành thiền là sự biết 
không chánh niệm nên không thể gọi đây là sự biết của 
Tứ Niệm Xứ. 


54 Đại Tứ Niệm Xứ 


Sự biết của người hành thiền khác hẳn sự biết của 
người không hành thiền. Khi bạn hành thiền trong khi 
đi thì bạn ý thức được chuyển động. Bạn ghi nhận ba 
giai đoạn của bước đi: đở, bước, đạp; đở, bước, đạp; 
đở, bước, đạp. Bạn theo dõi kỹ càng tiến trình của sự đi. 
Khi đang hành thiền, mỗi lần sự đi diễn ra bạn đều biết. 
Mỗi lần ý muốn khởi lên và sự di chuyển của cơ thể 
diễn ra bạn đều biết. Bao lâu bạn còn duy trì được mức . 
định tâm đầy đủ, bấy lâu bạn sẽ ghi nhận được ý định, 
và sau đó quan sát được ý định nằm bên trong mọi tác 
động hữu ý. 


Nhiều thiền sinh trong khi đang kinh hành cảm 
thấy đường như có ai hay vật gì đang đẩy cơ thể mình từ 
sau ra trước. Đó là thiền sinh đã thấy được ý muốn đang 
di chuyển cơ thể mình. Thiền sinh thấy rõ ràng ý muốn 
và sự đi chuyển của cơ thể. Mỗi khi có ý muốn và 
chuyển động thiền sinh đều ý thức bởi vì thiền sinh đã 
theo sát hay theo đõi chặt chẽ các tác động của sự đi. 
Khi theo dõi, thiền sinh thấy được ý muốn và sự di 
chuyển của cơ thể là riêng biệt với nhau. Sự di chuyển 
là hậu quả của ý muốn hay tác ý, bởi vì có tác ý nên mới 
có sự đi. Đó là những gì mà thiền sinh quán sát trong 
lúc hành thiền. 


Thiền sinh cũng thấy rõ ràng rằng bởi vì có 
những sát na kế tục của ý muốn nên mới có những sát na : 
kế tục của sự di chuyển cơ thể. Có hằng triệu sát na tư 
tưởng trong một cái nháy mát, bởi vậy có hằng triệu sát 
.na di chuyển. Đối với người thường, chính những sự 
chuyển động hết sức nhỏ nhặt này xuất hiện như là một 


Quán Sát Thân Trong Thân 55 


chuyển động to lớn. Tuy nhiên, thiền sinh sẽ thấy rõ 
những chuyển động nhỏ nhặt đó khi thiền sinh tỉnh tấn 
chánh niệm trong lúc kinh hành. 


Thiền sinh thấy rõ rằng trong sự đi chỉ có ý 
muốn và chuyển động của cơ thể, ngoài ra chẳng có gì 
khác. Chẳng có tôi, anh, đàn ông, đàn bà, chúng sinh 
chi cả. Cũng chẳng có một cái tôi đang đi. Chỉ có tâm 
là ý muốn và thân đang chuyển động mà thôi. 


Khi quán sát kỹ càng ý muốn và sự chuyển động, 
bạn sẽ biết rằng ý muốn và sự chuyển động đến và đi 
thật mau lẹ. Chúng đến và đi trong mỗi sát na. Bạn sẽ 
thấy rõ điều này khi bạn thực sự có định tâm. Bởi thế, 
sự biết của thiền sinh là một sự hay biết trọn vẹn, TỐ - 
ràng và chính xác. 


Khi bạn không thấy có người nào hay chúng sinh | 
nào ngoài hai tiến trình của ý muốn và tác động thì bạn 
không thấy sự đi là một con người đang đi mà chỉ là 
diễn biến của ý muốn và chuyển động; bạn không thấy 
bất kỳ một người hay một cá nhân nào trong tác động ởi. 
Khi bạn thấy ý muốn và sự đi sinh diệt trong từng phút 
giây thì bạn sẽ thấy rằng thân và tâm đang ở trong giây 
phút giây hiện tại khác với thân và tâm trong giây phút 
trước đây. Bạn thấy rằng thân và tâm hay ý muốn và 
chuyển động của cơ thể trong sát na này không thể tồn 
tại đến sát na kế tiếp. Tại mỗi sát na một thân tâm cũ 
chết đi và một thân tâm mới hiện ra. 


56 Đại Tứ Niệm Xứ 


Thiền sinh sẽ ý thức được rằng những gì đang có 
bây giờ không giống với những gì đã có trong quá khứ 
và cũng không giống với những gì sẽ có trong tương lai. 
Tại mỗi sát na, quá khứ, hiện tại, vị lai mọi vật đều 
không ngừng di chuyển, đến và đi. Khi thiền sinh nhận 
biết được điều này thì trí tuệ của họ sẽ giúp họ loại bỏ sự 
tin tưởng rằng có một con người hay một chúng sinh. 
Khi thiền sinh thấy được chỉ có ý muốn và chuyển động 
của cơ thể thì họ không thể nào thấy được có một con 
người hay chúng sinh trong các tác động của sự đi. Một 
thiền sinh quán sát kỹ càng các tác động của mình, quán 
sát kỹ càng tâm mình và có thể loại bỏ được sự tin tưởng 
rằng có một con người hay một chúng sinh thì trí tuệ 
này có thể giúp họ loại bỏ ý niệm về một thực thể vĩnh 
cửu, một linh hồn hay tự ngã. 


Sự hiểu biết thâm sâu về sự đi là căn bản hay 
điều kiện cần thiết cho những phát triển về sau. Thiền 
sinh sẽ tiếp tục quán sát hiện tượng phát sinh tại mỗi sát 
na và sẽ phát triển định tâm cùng trí tuệ về sau và về sau 
sau nữa cho đến khi đạt đến tàng mức Giác Ngộ cuối 
cùng. Sự biết ở giai đoạn này là căn bản hay điều kiện 
cần thiết cho sự phát triển về sau; thế nên, sự biết ở đây 
chắc chắn được gọi là tham thiền (karna(thäna). 


Khi trí nhớ ghi nhận được thiết lập vững chắc 
trong tâm của người chăm chú hành thiền, chăm chú . 
theo đõi các tác động đi, đứng, nằm, ngồi thì mới có thể 
gọi đó là chánh niệm. Bởi vậy, sự biết của người hành 
thiền mang cả hai đặc tính: đặc tính tham thiền và đặc 


Quán Sát Thân Trong Thân 57 


tính chánh niệm. Những gì người không hành thiền làm 
không thể gọi là tham thiền hay chánh niệm được. 


Khi thiền sinh hiểu một cách sâu xa, rõ ràng và 
chính xác những yếu tố tạo nên sự đi, khi họ hiểu rằng 
chỉ có ý muốn đi và chuyển động đi, ngoài ra chẳng có 
øì nữa thì trí tuệ của họ trọn vẹn và đáp ứng được ba câu 
hỏi sau: Ai đi? Sự đi này của ai? Tại sao sự đi xảy ra? 


Khi bạn hỏi một thiền sinh: Ai đi? Câu trả lời 
sẽ là: " Không có ai hay chúng sinh nào đi cả". Bởi vì 
lúc bấy giờ họ thấy trong tác động đi chỉ có ý muốn đi 
và một chuỗi phong đại (yếu tố gió) gây nên sự đi. Họ 
chẳng hề thấy một con người hay một chúng sinh nào đi 
cả. Vậy câu "Ai đi?" được trả lời là: "Không có người 
hay chúng sinh nào đi cả". Không có người hay chúng 
sinh nào đi, ngoài ý định đi, chuyển động của gió và 
những chuyển động tiếp theo của cơ thể. 


Sự đi này là của ai? Có một người hay một 
quyền năng nào làm chủ hay có quyền lực trên sự đi 
này? Chẳng có ai hay vật gì làm chủ sự đi. Bởi vậy 
câu: "Sự đi này là của ai?" được trả lời là: "Chẳng có ai 
hay vật gì làm chủ sự đi". Bởi vì không có một người 
hay một chúng sinh nào nên sự đi chẳng có ai làm chủ, 
chỉ có ý muốn và sự chuyển động mà thôi. Nói cách 
khác, vì không có một người nên không có ai làm chủ sự 
đi, không có người hay quyền năng nào có quyền lực 
trên sự đi này. 


58 Đại Tứ Niệm Xứ 


Tại sao sự đi xảy ra? Hoạt động của tâm gây ra 
yếu tố gió (phong đại) và yếu tố gió này tạo nên sự đi. 
Khi bạn muốn đi, trước tiên ý muốn hay ý định khởi 
sinh. Ý muốn, ý định hay tâm này làm yếu tố gió phát 
sinh trong phần thân thể liên quan đến sự đi, như chân 
chẳng hạn, rồi yếu tố gió làm cho phân thân thể này 
chuyển động. (xem thêm Chương 1 , Mục E. Quán Sát 
Tứ Đại.) 


Tại sao có sự đi? Bởi vì có ba yếu tố: Tâm 
muốn đi, yếu tố gió gây nên bởi tâm và sự chuyển động 
của phần cơ thể bị tác động bởi gió. Giả sử có một 
chiếc xe do ngựa kéo dưới sự điều khiển của người đánh 
xe. Người đánh xe điều khiển ngựa chạy, ngựa chạy kéo 
theo xe. Sự chuyển động của cơ thể cũng tương tự như 
vậy. Tâm tạo ra năng lực làm cho gió khởi sinh, gió 
khởi sinh khiến toàn cơ thể chuyển động. Tâm chẳng 
khác nào người đánh xe, gió là ngựa, và xe là chuyển 
động của cơ thể. Bởi thế, sự đi hay sự di chuyển bao 
gồm ba yếu tố: tâm, gió và sự chuyển động. Chúng ta 
gọi đó là sự đi. 


Khi thiền sinh biết trả lời ba câu hỏi này một 
cách trọn vẹn thì không thể nào thấy được có một chúng 
sanh. một thực thể vĩnh cửu trong tác động đi, và thiền 
sinh sẽ ý thức được rằng câu nói: 'một người đi" chỉ là 
một sự chế định mà không phản ánh sự thật. Chúng ta 
tạm gọi "một người đi” để tiện dụng trong việc giao tiếp, 
nhưng thực ra chẳng có một ai, đàn ông hay đàn bà nào 
ngoài ý muốn đi và sự chuyển động của cơ thể. 


Quán Sát Thân Trong Thân 59 


Do đó, người hành thiền sẽ thấy rõ thực tướng 
của sự đi chứ không thấy qua sự biểu hiện bề ngoài của 
sự đi. Điều này có nghĩa là thiền sinh có sự hiểu biết 
thực sự hay hiểu biết đúng đắn về sự đi. Cũng vậy, thiền 
sinh hiểu rõ ràng sự đi, đứng, nằm, ngồi và những oai 
nghỉ hay tác động nhỏ khác của cơ thể. 


Tóm lại, cơ thể này di chuyển được nhờ có tâm, 
tâm làm cho gió khởi sinh, và gió làm cho cơ thể di 
chuyển. Nếu không có tâm thì sẽ không có sự chuyển 
động vì không có gió, và nếu không có gió thì hoàn toàn 
không có sự chuyển động. Khi thực hành thiền sinh sẽ 
thấy rõ điều này. 


Trong chú giải có nhiều bài thơ nói đến những 
yếu tố tạo nên sự chuyển động của cơ thể. Sau đây là 
một trong số những bài thơ trên: 


Thuyền chạy được nhờ nơi gió đẩy, 
Tên bay do sức mạnh dây cung, 

'Cơ thể này di chuyển đó đây, 

Không có gió chuyện này khó được! 
Như con rối do dây điều khiển, 

Cơ thể này hướng dẫn bởi tâm, 

Mới chuyển di, đi, đứng, ngồi, nằm. 
Tìm đâu ra được một chúng sinh, 
Nằm ngồi hay đi đứng một mình, 
Không nương cậy nhân duyên nào cả? 


60 Đại Tứ Niệm Xứ 


Không có những điều kiện này, không có những 
nguyên nhân hỗ trợ này thì sẽ không thể có sự đi, đứng, 
ngồi, nằm và chẳng bao giờ có sự chuyển động. 


Như vậy, bạn học "thấy" bằng cách hành thiền. 
Bạn đạt được trí tuệ trực tiếp chỉ do ở sự quán sát thấu 
đáo những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Bạn 
quán sát những gì khởi lên qua sáu cửa giác quan trong 
giây phút hiện tại. Bởi thế, cái biết của người hành thiền 
và cái biết của người không hành thiền rất khác nhau. 
Thật vậy, sự biết của hai loại người này hoàn toàn khác 
biệt. Khi thiền sinh hiểu biết rõ ràng rằng trong sự đi 
chỉ có ý muốn đi và chuyển động đi, biết rõ rằng ý 
muốn và chuyển động là hai yếu tố khác biệt, và yếu tố 
này là nhân của yếu tố kia, thì thiền sinh sẽ thấy ý muốn 
và chuyển động đi sinh diệt trong từng giây phút một. 
Chỉ khi đó thiền sinh mới có trí tuệ đúng đắn và sự hiểu 
biết đúng đắn về cái gì đang đi. 


Như thế tỳ khưu quán sát thân trên nội thân hay 
tỳ khưu quán sát thân trên ngoại thân hay tỳ khưu quán 
sắt thân trên nội thân và ngoại thân. 


Khi thiền sinh quán sát các oai nghị đi, đứng, 
nằm, ngồi và các tác động nhỏ nhặt của mình là thiền 
sinh đã “quán sát thân trên nội thân". Đôi khi, trong lúc 
đang hành thiền, thiền sinh có thể nghĩ đến một người . 
nào đó đang đi, đứng, nằm, ngồi: "Sự đi, đứng, nằm, 
_ ngồi của ta là vô thường và gây ra bởi ý muốn thì sự đi, 
đứng, nằm, ngồi của người khác cũng vậy". Quán sát 
như thế là bạn đã “quán sát thân trên ngoại thân". Điều 


Quán Sát Thân Trong Thân ól 


này không có nghĩa là bạn phải cố ý nhìn người khác 
trong khi bạn đang hành thiền. Đây chỉ là trường hợp 
bạn nghĩ đến người khác trong khi bạn đang hành thiền 
mà thôi: “Sự đi hay sự di chuyển của ta là vô thường, 
đến rồi đi, thì sự đi và sự di chuyển của người khác cũng 
như vậy". 


Đôi khi, thiền sinh quán sát trên sự đi của mình 
rồi nghĩ đến hay liên tưởng đến sự đi của người khác, tới 
lui như vậy nhiều lần. Quán sát tới lui như vậy là thiền 
sinh đã “quán sát thân trên nội thân và ngoại thân. 
Điều này không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý nhìn 
người khác trong khi đang hành thiền. Đây chỉ là trường 
hợp thiền sinh nghĩ đến người khác trong khi thiền sinh 
đang hành thiền mà thôi. Nghĩ đến người khác trong khi 
đang hành thiền là “Suy Diễn Minh Sát. 


Chúng ta có hai loại thiền minh sát, “7rực T7? 
Minh Sát" và "Suy Diễn Minh Sát”. Khi quán sát sự ởi, 
đứng, nằm, ngồi của chính mình là bạn hành “7ực 7/ép 
Minh Sát”. Khi bỗng nhiên suy nghĩ đến sự đi. đứng, 
nằm, ngồi của người khác là bạn hành ".%y Điện Minh 
Sát (Xem Phần Ba: Hướng Dân Hành Thiền) 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (đặc tính sinh 
khởi) trong thân hay t} khưu quán sát yếu tố diệt tận 
(đặc tính diệt tận) trong thân hay tỳ khưu quán sát cả hai 
yếu tố sinh khởi (đặc tính sinh khởi) và yếu tố diệt tận 
(đặc tính diệt tận) trong thân. 


62 Đại Tứ Niệm Xứ 


Đoạn văn trên được lập đi lập lại nhiều lần. “Yếu 
tố sinh khởi” ở đây có nghĩa là nguyên nhân sự sinh 
khởi của thân hay vật chất và "chính sự sinh khởi đó”. 
Có nhiều nguyên nhân làm cho vật chất hay sắc sinh 
khởi. Người không hiểu Vi Diệu Pháp khó có thể thấy 
được những nguyên nhân này. 


Bạn có mặt ở đây vì bạn đã làm một việc gì đó _ 
trong quá khứ. Bạn ở đây do nghiệp của bạn. Nghiệp là 
nguyên nhân sự sinh khởi của thân. Nghiệp sinh khởi do 
bạn tham ái đời sống (hữu). Bạn có sự tham ái này vì 
bạn si mê. Mặc dầu bạn nói là bạn biết mọi chuyện về 
tham ái, nhưng thực ra bạn có si mê và sự si mê này là 
nguyên nhân khiến bạn mong muốn có một đời sống tốt 
đẹp hơn. Bạn đã tích lũy thiện nghiệp nên mới có một 
đời sống tốt đẹp trên thế gian này. 


Vật chất hay sấc trong thế gian này khởi sinh từ 
nhiều nguyên nhân khác nhau: 

- Si mê trong quá khứ 

- Tham ái trong quá khứ 

- Nghiệp trong quá khứ và 

- Thực phẩm giữ cho thân thể này sống còn trong 
hiện tại. 


Đôi khi, trong lúc hành thiền, thiền sinh suy nghĩ 
hay quán sát nguyên nhân sinh khởi của thân hay 
nguyên nhân sinh khởi của sắc: "Cơ thể khởi sinh ở đây 
do ta có nghiệp hay do ta có tham ái hay do ta có sự SỈ 
. mê”, 


Quán Sát Thân Trong Thân 63 


Hơn nữa, thiền sinh sẽ thấy chữuh sự sinh khởi. 
Thông thường các thiền sinh ít hiểu biết về Vi Diệu 
Pháp sẽ thấy sự sinh khởi thay vì thấy nguyên nhân của 
sự sinh khởi. Khi chánh niệm vào sự đi, thiền sinh sẽ 
thấy "sự sinh khởi của ý muốn" và “sự sinh khởi của 
chuyển động". Khi thiền sinh thấy được bốn nguyên 
nhân (s¡ mê, tham ái, nghiệp và thực phẩm) hay thấy 
được chính sự sinh khởi là thiền sinh đã quán sát tính. 
chất sính khởi. Như vậy, đặc tính sính khởi gồm có bốn 
nguyên nhân và một sự sinh khởi 


Tĩnh. chất diệt tận là sự vắng bóng của sĩ mê, 
vắng bóng của tham ái, vắng bóng của nghiệp và vắng 
bóng của thực phẩm. Chúng là nguyên nhân của sự biến 
mất hay của sự diệt tận của sắc hay nguyên nhân của 
chính sự diệt tận. Chỉ có hành thiền mới thấy được sự 
điệt tận. Khi thiền sinh quán sát (nh chất diệt tận thì 
thiền sinh sẽ thấy ý muốn của mình và thiền sinh ghi 
nhận hay niệm thầm znuốn, muốn, muốn. Khi niệm như 
vậy, ý muốn sẽ biến mất. Có sự chuyển động ở giây 
phút này và sự biến mất ở giây phút kế tiếp. Đối với các 
hiện tượng khác, khi thiền sinh chú tâm theo dõi cũng sẽ 
thấy sự biến mất hay sự diệt tận. Khi thiền sinh thấy sự 
vắng bóng của si mê, vắng bóng của tham ái, vắng bóng 
của nghiệp và vắng bóng của thực phẩm thì cũng thấy sự 
biến mất của các hiện tượng ghi nhận. Thấy một trong 
những yếu tố diệt tận này, thiền sinh được xem như là 
thấy đặc tính diệt tận của thân, sự diệt tận của bốn 
nguyên nhân và một sự diệt lận. 


64_ Đại Tứ Niệm Xứ 


Khi thiền sinh đạt đến tuệ giác (hấy được đặc 
tính của các hiện tượng tức tuệ giác thấy rõ Tam Tướng: 
VÔ thường, khổ não, vô ngã thì thiền sinh sẽ thấy được 
tướng hay hình ảnh của sự diệt tận một cách rõ ràng. 
Khi đạt đến 7uệ S7nh Uiệt thiền sinh sẽ thấy sự sinh 
khởi và sự diệt tận hay sự sinh diệt của các hiện tượng 
mội cách rõ ràng hơn. Khi đạt đến Tuệ U/ệí thiền sinh 
sẽ thấy sự điệt tận hay sự diệt mất của các SAU tượng 
càng rõ ràng hơn nữa. 


Hoặc t}È khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà 
thôi. Và sự chánh niệm này được thiết lập để giíp cho 
sự phát triển chánh niệm về sau. 


Khi thiền sinh hoàn toàn ý thức vào những gì 
đang diễn ra trong chính thân thể mình thì thiền sinh sẽ 
thấy rằng chỉ có thân mà thôi, chẳng có người hay một 
thực thể vĩnh cửu nào cả. Lúc mới hành thiền, thiền sinh 
sẽ không thấy rõ rằng chỉ có thân mà thôi. Nhưng khi 
tiến bộ, chánh niệm được thiết lập vững chắc, thì thiền 
sinh sẽ thấy rõ chỉ có thân mà thôi, chẳng có gì nữa cả. 


Vị ấy sống không dính mắc vào bất cứ một vật gì 
do tham ái và tà kiến gây ra; không châp trước vào bất 
cứ một vật gì trên thế gian do ngũ uấn thủ hợp thành 
này. 


Thấy sự sinh khởi và sự diệt tận của mọi hiện 
tượng nên thiền sinh không còn tham ái hay dính mắc 
vào bất cứ một vật gì. Thế rồi, thiền sinh không còn 
tham ái vào những gì đang diễn ra. Thiền sinh không 


Quán Sát Thân Trong Thân 65 


còn tham luyến vào chính mình hay các tác động đang 
diễn ra. Thiền sinh không còn chấp trước vào bất cứ vật 
gì. Bây giờ thiền sinh thấy bằng trí tuệ trực tiếp một 
- cách rõ ràng rằng mọi vật đều vô thường, đến rồi đi, 
sinh rồi diệt. 


Khi thiền sinh không dính mắc vào bất cứ một 
việc gì, không chấp trước vào bất cứ một việc gì thì 
tham ái và chấp trước của thiền sinh sẽ tạm thời vắng 
bóng hay bị loại trừ trong khoảnh khác. Khi không 
tham ái, không chấp trước vào vật gì thì thiền sinh đã 
từng, sát na một loại: trừ tham ái và chấp trước vào những 
gì mà thiền sinh đang theo dõi. Đó là “sát na loại trừ 
tham ái và chấp trước ". 


—— Khi đã có thể loại trừ tham ái và chấp trước vào 
"những gì đang quán sát" thì cũng sẽ có thể loại trừ tham 
ái và chấp trước vào "những gì không quán sát." Khả 
năng loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì không 
quán sát là “2 £hời loại trừ". Như vậy, thiền sinh thực 
hành sá? øa /oại trừ đối với những gì đang quán sát và 
thực hành /am (hời loại trừ đối với những gì không quán 
sát. Nhờ có được hai loại loại trừ này, thiền sinh sẽ 
không còn chấp trước vào bất cứ điều gì. Đây là kết quả 
của sự quán sát theo dõi các hiện tượng ngay khi chúng 
sanh khởi. 


Này các thầy t khưu, như vậy là tP khưu quán 
sát thân trên thân. 


66 Đại Tứ Niệm Xứ 


Tóm lại, thiền sinh phải chánh niệm vào bất kỳ 
những gì mình đang làm: đi, đứng, nằm, ngồi và tất cả 
các oai nghi khác. Chánh niệm vào các tác động của cơ 
thể như thế gọi là “quán sát thân trên thân “. 


C. CHÁNH NIỆM VÀ TỈNH GIÁC 


Khi hướng dẫn hay chỉ bảo thiền sinh cách hành -: 
thiền, thiền sư thường dùng những từ như sau: "Hãy 
thuần ý thức sự có mặt của đối tượng", " Chánh niệm về 
đề mục”, "Theo dõi đề mục", “Ghi nhận đề mục”, 
"quan sát đề mục”, "Cố gắng thấy rõ đề mục", "Cố 
gắng hiểu biết đối tượng một cách rõ ràng" v.v... Tất cả 
những câu trên đều có cùng nghĩa là: "Chú tâm vào đề 
mục, quán sát một cách tỉ mỉ và chính xác”. 


Trong đoạn kinh nói về sự tỉnh giác hay sự hiểu 
biết rõ ràng Đức Phật dạy: 


Tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi tới, đi lui. 


Phải áp dụng tỉnh giác như thế nào trong khi đi? 
Trước khi tìm hiểu cách áp dụng tỉnh giác, chúng ta cần 
biết "tỉnh giác" là gì? Muốn hiểu nghĩa chữ tỉnh giác 
bạn cần phải trở về với chú giải và tìm hiểu nguyên ngữ 
Pã|i của chữ tỉnh giác, Sampa/añmr.  ˆ 


Samnpajañña hay tỉnh giác xuất xứ từ chữ sam- 
pajãna, có nghĩa là "Người thấy đúng", "Người thấy 
đúng, chính xác, trọn vẹn và quân bình". Một người 
được gọi là sarna/äna khi họ đạt được trạng thái hay có 


Quán Sát Thân Trong Thân 67 


tư cách sarnpa/aØña. Như vậy, sanpa/añña là "thấy hay 
hiểu hoặc biện biệt một cách đúng đắn, chính xác, trọn 
vẹn và quân bình". Tiếp đầu ngữ “sm” trong chữ 
sarnpajañña có nhiều nghĩa. Phụ chú giải đưa ra ba 
nghĩa chính của “sa “ 


- Đúng hay chính xác. 
- Trọn vẹn. : 
- Quân bình hay cân bằng. 


* Đúng hay chính xác: Thiền sinh phải quán sát 

đối tượng hay đề mục một cách rõ ràng chính xác. 
Không được lầm lẫn đối tượng đang quán sát với một 
đối tượng khác. Phải phân biệt Thân với Tâm hay phân 
biệt Tâm với Thân, nghĩa là phải thấy Thân riêng biệt 
với Tâm và Tâm riêng biệt với Thân. Không được lẫn 
lộn cái này là cái kia và cái kia là cái này. Phải thấy 
_ một cách rõ ràng chính xác. 


* Trọn vẹn: Thiền sinh phải hiểu đối tượng hay 
đề mục một cách trọn vẹn. Hiểu trọn vẹn có nghĩa là 
hiểu mọi khía cạnh của các hiện tượng Thân và Tâm. 
Phải hiểu đặc tính, công năng và sự biểu hiện của đối 
tượng quán sát. 


* Quân bình hay cân bằng: Thiền sinh phải 
hiểu cách quân bình Ngũ Căn: Tín, Tấn, Niệm, Định, 
Huệ. Năm yếu tố này phải được quân bình hài hòa: Tín 
quân bình với Huệ, Tấn quân bình với Định, Niệm càng 
nhiều càng tốt. Sự quân bình giữa Tấn và Định đóng vai 
trò quan trọng đặc biệt. Khi Ngũ căn không quân bình 


68 Đại Tứ Niệm Xứ 


thì Định tâm bị rối loạn, phân tán, và kết quả là thiền 
sinh không thấy rõ được bản chất của sự vậi. 


“Tỉnh giác” có nghĩa là thấy chính xác, thấy trọn 
vẹn. thấy trong sự quân bình ngũ căn. Yếu tố quân bình 
ngũ căn rất quan trọng, vì ngũ căn có quân bình thì trí 
tuệ mới phát triển. Áp dụng tỉnh giác có nghĩa là quán 
sát, ghi nhận đối tượng với sự chú tâm tính tế, tỉ mỉ, nhìn 
thấy chính xác, trọn vẹn trong sự quân bình ngũ căn. 


Chú giải đề cập đến bốn loại tỉnh giác: 


- Lợi ích tỉnh giác 

- Thích nghi tỉnh giác. 

- Giới vực tỉnh giác 

- Không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh 
giác 


Thiền sinh phải áp dụng bốn loại tỉnh giác này 
trong các oai nghỉ: đi, đứng, nằm, ngôi (đại oai nghị) 
cũng như trong các tác động nhỏ nhặt khác: co tay, duỗi 
tay, khom mình, ngẩng cổ, quay trước, quay sau... (tiểu 
oai nghỉ) 


1. Lợi ích tỉnh giác: Trước khi làm điều gì 
phải cân nhắc xem điều đó có đem lại lợi ích không? 
Nếu thấy không đem lại lợi ích thì đừng làm. 


Chẳng hạn đi đến chùa tháp hay đi đến cây Bồ 
Đề để lẽ bái là một việc làm có lợi ích cho người Phật 
tử. (Phật tử ở các quốc gia Phật Giáo như Miến Điện, 


Quán Sát Thân Trong Thân 69 


Thái Lan, Tích Lan v.v... thường hay đến cây Bồ Đề để 
lễ bái. Họ tỏ lòng cung kính với cây Bồ Đề vì Đức Phật 
đã giác ngộ đạo quả dưới cội cây này. Phật tử lễ bái cây 
Bồ Đề để tưởng nhớ công ơn của Đức Phật). Phật tử đến 
chùa, tháp hay cây Bồ Đề để lễ bái hầu tạo phước báu và 
phát triển các tâm sở thiện. Đó là việc làm tốt đẹp và 
đem lại lợi ích. Giảng giải cho người khác nghe, đặc 
biệt giảng giải Giáo Pháp, là việc làm đem lại nhiều lợi 
ích. Thiền đề mục tử thi để hiểu rõ bản chất của tử thi 
cũng là bản chất của chính cơ thể mình hầu loại bỏ tham 
ái dính mắc cũng là một việc làm hữu ích. 


Lễ bái chùa, tháp, cây bồ đề, thuyết pháp, thiền 
đề mục tử thi là những việc làm tốt đẹp đem lại lợi ích. 
Tuy thế, trước khi làm một việc gì, mình cho là tốt đẹp 
và hữu ích, phải đắn đo suy nghĩ xem điều đó có thích 
nghi không? Xét đến sự thích nghỉ là chúng ta đã bước 
sang sự tỉnh giác thứ hai, thích nghỉ tỉnh giác. 


2. Thích nghỉ tỉnh giác: Đôi khi việc làm có 
ích lợi nhưng không thích nghi vì không đúng lúc, đúng 
chỗ. Chẳng hạn, đến nơi lễ bái, chùa tháp hay đến cây 
Bồ Đề là việc làm tốt đẹp và lợi ích. Nhưng nếu ở 
những nơi đó đang có lễ lớn, Phật tử các nơi tề tựu về 
đông đúc, ồn ào thì thiền sinh không nên đến. Đến 
những nơi đó, gặp nhiều người và thấy nhiều chuyện, 
thiền sinh sẽ bị phân tâm và việc hành thiền của thiền 
sinh bị khuấy động. Bởi vậy, mặc đâu đến chùa, tháp, 
đến cây Bồ Đề là những việc làm hữu ích nhưng nếu 
những nơi đó đang có người tụ họp ồn ào thì thiền sinh 
không nên đến. 


70 Đại Tứ Niệm Xứ 


Thuyết pháp đem lại lợi ích cho cả người thuyết 
lẫn người nghe. Nhưng nếu nơi thuyết pháp quá đông 
đúc ồn ào, hoặc đang có lễ lạc diễn ra thì cũng không 
đúng thời, đúng chỗ để thuyết pháp và nghe pháp. Đối 
với nhà sư thì việc thuyết pháp cho phụ nữ nghe ở nơi 
vắng vẻ, không có sự hiện diện của một người nam khác, 
cũng không thích nghi. 


Thiền đề mục tử thi để hiểu rõ bản chất của tử 
thi cũng là bản chất của chính cơ thể mình hầu loại bỏ 
tham ái dính mắc cũng là một việc làm hữu ích. Nhưng 
đề mục này cũng không thích hợp khi thiền sinh quán 
sát tử thi với tâm tham ái. Đây là trường hợp quán sát tử 
thi của người khác phái hay và trường hợp của người 
đồng tính luyến ái quán sát tử thi của người cùng phái. 
Như vậy, quán sát tử thi là việc làm hữu ích nhưng 
không thích nghi trong các trường hợp này. 


Hai loại tỉnh giác đầu tiên, "Tợi ích tỉnh giác” và 
"thích nghỉ tỉnh giác" có thể áp dụng trong các sinh hoạt 
hàng ngày. Áp dụng hai loại tỉnh giác này vào những 
việc đang làm thì thiền sinh sẽ tránh được những hành vi 
sai lầm, nhờ thế thiền sinh gặt hái được kết quả tốt. 
Những người không hành thiền cũng có thể đạt được 
nhiều thành quả tốt đẹp nếu biết áp đụng "lợi ích tỉnh 
giác” và "thích nghi tỉnh giác” 


3. Giới vực tỉnh giác: Giới vực của thiền sinh 
.là hành thiền nơi thanh vắng. Cư ngụ trong lãnh vực 
hay trong giới vực của mình thì thiền sinh sẽ không gặp 


Quán Sát Thân Trong Thân 71 


một sự tai hại nào vì không ai có thể quấy rối hay làm 
phiền thiền sinh. Nhưng khi thiền sinh rời khỏi lãnh vực 
hay giới vực của mình thì thiền sinh sẽ gặp nhiều phiền 
toái. Bởi vậy, đức Phật thường nhắc nhở các thầy tỳ 
khưu hãy sống trong lãnh vực của mình. Lãnh vực hay 
giới vực của thầy tỳ khưu là Tứ Niệm Xứ. Ở đây, giới 
vực tỉnh giác chỉ có một nghĩa đơn giản là hành Tứ 
Niệm Xứ. Bất kỳ ởi tới hay đi lui, nhìn trước hay nhìn 
sau thiền sinh đều phải chánh niệm tỉnh giác. Giới vực 
tỉnh giác chỉ có nghĩa đơn giản là hành thiền. Trong 
phần giới vực tỉnh giác và cách thực hành loại tỉnh giác 
này, chú giải đề cập đến bốn loại tỳ khưu: 


- Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng nhưng không 
mang thiền trở về chùa. 


- Thầy tỳ thưu không mang thiền vào làng nhưng 
mang thiền trở về chùa. 


- Thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng cũng 
không mang thiền trở về chùa. (Đây là loại tỳ khưu tệ 
nhất, chẳng hành thiền gì cả). 


- Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng và mang 
thiền trở về chùa. (Đây là hạng tỳ khưu xuất sắc hơn cả, 
luôn luôn hành thiền.) 


a⁄ Thầy tỳ thưu mang thiền vào làng nhưng 
không mang thiền trở về chùa là một vị tỳ khưu hành 
thiền. Thầy tỳ khưu này có thể hành thiền suốt ngày, hết 
đi lại ngồi không ngưng nghỉ. Thầy cũng hành thiền ban 


72 Đại Tứ Niệm Xứ 


đêm suốt hai canh. Đối với nhà sư đêm bắt đầu từ sáu 
giờ chiều đến sáu giờ sáng hôm sau. Đêm chia làm ba 
canh, mỗi canh bốn giờ. Canh đầu từ sáu giờ chiều đến 
mười giờ đêm. Canh hai từ mười giờ đêm đến hai giờ 
sáng. Canh ba từ hai giờ sáng đến sáu giờ sáng. Canh 
đầu canh cuối thầy tỳ khưu hành thiền, canh giữa thầy tỳ 
khưu ngơi nghỉ. Như vậy thầy chỉ ngủ bốn tiếng mỗi 
đêm. từ mười giờ đêm đến hai giờ sáng. Hành thiền như 
vậy gọi là hành thiền suốt ngày và trọn hai canh. Thức 
dậy thật sớm vào buổi sáng, thầy tỳ khưu làm những gì 
cần phải làm cho chùa mình, đó là quét dọn chỗ cư trú, 
dọn sạch sẽ cốc liêu, múc nước vv... Thầy làm việc 
trong chánh niệm. Sau khi ngồi thiên một thời gian, 
thầy ôm bát vào làng khất thực. Thây đi trong chánh 
niệm. Thầy mang thiền vào làng nghĩa là thầy thực hành 
chánh niệm trong khi đi: đí, đ, đi hay bước, bước, 
bước hay đạp, đạp, đạp hay trái phải, trái phải, trái phải. 
Khi vào đến làng, có thể thầy được mời vào nhà để thọ 
thực. Thầy có thể ăn tại đó hay mang thức ãn trong bát 
về chùa. Trên đường về chùa có thể thầy gặp một vài 
thầy tỳ khưu trẻ hay sa di và những vị này hỏi thầy về 
thí chủ dâng thực phẩm: “Thí chủ có bà con với Sư 
không ? Đi đến đó bao xa ?..." Thây phải nói chuyện 
với họ. Thầy nói rất nhiều về người dâng thực phẩm cho 
thầy. Vì nói chuyện quá nhiều thầy bị phân tâm, không 
chánh niệm nên thầy không thể mang thiền trở về chùa. 
Thầy tỳ khưu này là: Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng 
nhưng không mang thiền trở về chùa. 


b⁄/ Thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng 
nhưng mang thiền trở về chùa cũng hành thiền suốt ngày 


Quán Sát Thân Trong Thân 73 


và trọn hai canh. Thầy tỳ khưu này sáng thức dậy sớm, 
sau khi làm những việc cần làm, thầy ngồi thiền một lát 
rồi vào làng khất thực. Thầy có sự tiêu hóa dễ dàng. 
Trong buổi sáng, bụng thầy trống, lửa tiêu hóa hay nước 
tiêu hóa tấn công đạ dày nên thầy cảm thấy xót xa. 
Thầy thấy dường như có sức nóng hay một chất gì đó 
đang đốt bao tử mình nên bụng cồn cào không thể hành 
thiền, không thể giữ tâm trên đề mục được. Có thể thầy 
toát mồ hôi và có thể thầy bị xây xẩm. Vì quá đói nên 
trong khi đi vào làng khất thực thầy khó chú tâm vào đề 
mục. Thầy bỏ hành thiền và đi vội vào làng. 


Sau khi nhận được mội ít thức ăn, có thể là một ít 
cháo, thầy vào một phước xá trong làng để thọ thực. 
Thọ thực xong thầy cảm thấy thoải mái vì nước chua 
trong bụng đã tác dụng vào thức ăn mà không còn tấn 
công bao tử thầy. Thầy cảm thấy thoải mái dê chịu nên 
có thể hành thiền một cách dễ dàng. Thầy ăn trong 
chánh niệm. Trong khi ăn thầy ghi nhận kỹ càng mọi 
tác động trong sự ăn. Với chánh niệm thầy thọ thực và 
mang thiền trở về chùa. Thầy có thể mang thiền về chùa 
vì giờ đây thầy đã hoàn toàn thoải mái. Bụng thầy 
không còn cồn cào nên thầy có thể dễ dàng tập trung 
tâm ý trên đề mục hành thiền. Trong chú giải có ghi 
rằng nhiều thầy tỳ khưu đã giác ngộ trong khi ăn nhờ 
giữ chánh niệm. Bởi vậy, trong khóa thiền, giờ ăn cũng 
là giờ hành thiền. Chú giải cũng đề cập rõ ràng việc ghi 
nhận chánh niệm trong khi ăn. 


œ/( Thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng 
cũng không mang thiền trở về chùa là loại tỳ khưu 


74_ Đại Tứ Niệm Xứ 


phóng dật, thiếu chánh niệm. không muốn cũng không 
có hứng thú trong việc hành thiền. Thây tỳ khưu loại 
này chẳng biết hành thiền là gì. Việc hành thiền có vẻ 
xa lạ đối với thầy. Thầy chỉ ăn, nói chuyện và sống lẫn 
lộn với người đời. Thầy hoàn toàn không hành thiền. 
Thầy không mang thiền vào làng, nghĩa là thây đi vào 
làng không chánh niệm. Nhận thức ăn và đi về chùa 
cũng không chánh niệm. Thầy là một vị tỳ khưu thiếu 
bồn phận và bỏ quên lợi ích của việc hành thiền. Các vị 
tỳ khưu không nên làm như vậy. 


d⁄/ Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng và mang 
thiền trở về chùa. Đây là hạng tỳ khưu suất sắc và tuyệt 
hảo hơn cả. Thầy hành thiền trong khi đi vào làng và 
hành thiền trong khi đi trở về chùa. Thây đã đào luyện 
tâm có đủ khả năng để hành thiền. Thầy hành thiền suốt 
ngày và trọn hai canh. Thức dậy thật sớm vào buổi 
sáng. thầy tỳ khưu làm những gì cần phải làm cho chùa: 
quét dọn. làm sạch sẽ cốc liêu. múc nước vv... Thây làm 
việc trong chánh niệm. Sau đó thây ngôi thiên một lúc 
rồi ôm bát vào làng khất thực. “Thầy đi trong chánh 
niệm. Thầy mang thiền vào làng nghĩa là thây thực hành 
chánh niệm trong khi đi: đ, đ, đi hay bước, bước, 
bước hay đạp, đạp ,đạp hay trái phải, trái phải, trái 
phải. Đây là hạng tỳ khưu tốt nhất trong bốn hạng tỳ 
khưu đã được chú giải nói đến. Thầy đã mang thiền vào 
làng và mang thiền trở về chùa. Thầy hành thiền liên 
tục, tinh tấn trong mọi lúc. Khi đang ở trong một khóa 
thiền các bạn phải làm như vị tỳ khưu này. Các bạn 
phải hành thiền trong mọi lúc, duy trì tinh tấn, chánh 
niệm từ khi thức giấc cho đến khi đặt mình xuống ngủ. 


Quán Sát Thân Trong Thân 75 


Ở những thế kỷ trước đây, có những vị tỳ khưu 
hành thiền rất tinh tấn. Các thầy mang thiền vào làng và 
mang thiền trở về chùa. Đôi khi có đến ba bốn chục 
thầy tỳ khưu sống, hành thiền chung với nhau. Các thầy 
thỏa thuận cùng nhau hành thiền thật nghiêm túc. Các 
thầy thường nhác nhở nhau: “Chúng ta trở thành những 
vị tỳ khưu không phải vì bị chủ nợ thôi thúc hay sợ vua 
- chúa trừng phạt cũng không phải vì nghèo đói. Chúng 
ta trở thành tỳ khưu vì chúng ta muốn thoát vòng sinh 
tử, vượt khỏi khổ đau. Bởi vậy phải nỗ lực tinh tấn hành 
thiền." 


Các thầy quyết định hành thiền và quyết định 
loại trừ phiền não ngay khi chúng hiện khởi. Chẳng hạn. 
trong khi đi, nếu phiền não đến thì các thầy cố gắng loại 
trừ phiền não ngay trong lúc đi mà không để chúng nhảy 
vào trong các tư thế khác. Các thầy đã thực hành một 
loại qui tắc đặc biệt. Trong khi đang đi nếu thầy tỳ 
khưu nào nhận ra một tư tưởng bất thiện hay phiền não 
trong tâm, thầy ấy liền cố gắng loại bỏ ngay. Nếu thầy 
không thành công trong việc loại bỏ này, thầy bèn đứng 
lại. Khi thầy đứng lại thì những thầy tỳ khưu đi sau thầy 
cũng đứng lại. 


-Khi đứng lại, thầy tự nhủ: "Những thây tỳ khưu 
khác biết rằng ta đang có phiền não. Không nên để 
phiền não tồn tại trong tâm. Ta phải cố gắng loại bỏ 
phiền não này". Và thế là thầy cố gắng loại bỏ phiền 
não trong khi đang đứng. Cho đến khi thành công trong 
việc loại trừ phiền não này, thầy mới tiếp tục cất bước. 


76 Đại Tứ Niệm Xứ 


Nếu không thể loại bỏ phiền não trong khi đứng, thầy 
bèn ngồi xuống và cố gắng trừ khử chúng trong khi đang 
ngồi. Thế là những thầy tỳ khưu khác cũng ngồi xuống 
theo. Rồi thầy tự khuyên nhủ mình rằng thầy có thể loại 
bỏ phiền não và thầy có thể giác ngộ. 


Các thầy tỳ khưu phải hành thiền trong mọi lúc; 
luôn luôn giữ thiền với mình, ngay cả khi đi vào làng lẫn 
khi trở về chùa. 


Có vài câu chuyện liên quan đến loại tỳ khưu thứ ' 
tư này. Chẳng hạn, có một tỳ khưu tên là Phussadeva 
(người sống ở hành lang). Thầy có tên như vậy vì thầy 
sống trong vườn. Thầy thực hành qui tắc mang thiền 
đến và đi. Có nghĩa là thầy hành thiền trong khi đi vào 
làng và trong khi trở về chùa. Thầy hành thiền tỉnh tấn 
trong mười chín năm. Trong khi đang đi vào làng hay 
trong khi đi trở về chùa mà thầy có một hành động gì 
không chánh niệm thì thầy đi trở lại chỗ mình thất niệm 
và làm lại từ đầu. Khi đã đi bốn năm bước không chánh 
niệm thì thầy sẽ đi lại chỗ bước đầu tiên và bắt đầu bước 
trở lại. Dân làng làm việc ngoài đồng thấy thầy như vậy 
tưởng thầy đi lạc đường hay đánh rơi vật gì nên phải trở 
lại để tìm. Thế nhưng thầy chẳng hề chú ý đến họ. Vào 
năm thứ hai mươi, thầy đắc quả A La Hán. Thầy đạt kết 
quả nhờ hành thiền liên tục. Thầy mang thiền vào làng 
và mang thiền trở về chùa. 


Khi vào làng, thầy tỳ khưu không nói chuyện. 
. Nhưng khi có ai hỏi chuyện gì, nhất là những câu hỏi có 
liên quan đến Phật pháp, thì thầy phải trả lời. Chỉ những 


Quán Sát Thân Trong Thân 7? 


lúc thật cần thiết thầy tỳ khưu mới nói chuyện còn 
những lúc khác thầy phải giữ im lặng. 


Một vị trưởng lão khác tên là Maha Nagathera 
sống ở tu viện Hắc Đầng. Vị trưởng lão này suy tưởng 
đến nỗ lực phấn đấu của Đức Phật để thành đạo. Noi 
theo Đức Phật, vị trưởng lão thực hành qui tắc mang 
thiền vào làng và mang thiền về chùa trong bảy năm. 
Trong suốt bảy năm này thầy chỉ đứng hành thiền, 
không khi nào nằm xuống. 


Thầy nỗ lực hành trì trong suốt bảy năm nhưng 
vẫn chưa thành đạo. Không chán nản thầy tiếp tục hành 
theo qui tắc này trong mười sáu năm nữa, tất cả là hai 
mươi ba năm. Cuối năm thứ hai mươi ba, thầy đắc quả 
A La Hán. Để đạt thành quả này thầy chỉ làm có một 
điều: khi đi vào làng khất thực, thầy ngậm một ít nước 
trong miệng để khỏi nói. Khi thiện tín đãnh lễ nhà sư, 
nhà sư phải nói vài câu: "Cầu mong Phật tử sống lâu' 
hay "Cầu mong Phật tử an vui, hạnh phúc”... Nhưng 
ngay cả những câu này thầy cũng không muốn nói, bởi 
vì khi nói như vậy thầy sẽ bị trượt ra khỏi đề mục hành 
thiền. Do đó, để khỏi phải nói một cách thiếu chánh 
niệm, thầy ngậm một búng nước trong khi đi vào làng. 
Khi có ai hỏi câu gì thật cần thiết thầy sẽ nuốt ngụm 
nước ấy trước khi trả lời. Như vậy thầy có thể giữ được 
qui tắc mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. 
Nhờ kiên trì thực hành như vậy nên cuối năm thứ hai 
mươi ba thầy đắc quả A La Hán. 


78 Đại Tứ Niệm Xứ 


Một thời khác, có năm trăm vị tỳ khưu sống 
trong một ngôi chùa có tên là Kalamba Landing, cũng 
thực hành một phương pháp tương tự như vậy. Các thầy 
ngậm một ngụm nước khi đi vào làng. Khi không có ai 
hỏi các thầy câu nào, các thầy sẽ nhổ ngụm nước ấy ở 
cổng. Nhìn vào dấu nước dưới đất người ta có thể biết 
được có bao nhiêu tỳ khưu đã đi vào làng: “Hôm nay có 
năm thầy tỳ khưu đến" hay "Hôm nay có mười thầy tỳ 
khưu đến". Những vị tỳ khưu này chỉ trong ba tháng 
đắc quả A La Hán. 


Đó là cách mà các tỳ khưu ở các thế kỷ đầu tiên 
áp dụng "giới vực tỉnh giác”, tỉnh giác trong khi hành 
thiền. Các thầy luôn luôn sống trong giới vực. Ngay 
khi đi vào làng để khất thực hay khi trở về chùa các thầy ' 
cũng không rời giới vực. Khi áp dựng giới vực tỉnh. 
giác. các thầy tỳ khưu cũng thực hành qui tắc mang ' 
thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. 


Có một vị tỳ khưu tên là Mahathera hành thiền 
theo qui tắc mang thiền đi và về: “mang thiền vào làng 
và mang thiền về chùa". Một ngày nọ, trong khi đang ở 
trong chùa, một vài vị tỳ khưu khác đến gặp thầy và hỏi: 
vài câu hỏi. Thầy phải nói chuyện với các vị tỳ khưu 
này. Trong khi nói chyện, thầy làm một động tác không - 
chánh niệm, có lẽ đi chuyển thân thể, duỗi tay hay khom . 
mình. Trong khi đang làm như thế, thầy chợt chánh 
niệm trở lại. Thầy bèn ngưng hẳn tác động, đưa tay về 
vị trí cũ và đi chuyển từ từ trở lại. Các thây tỳ khưu . 
khác thắc mắc tại sao thầy làm như vậy. Thầy trả lời: 
"Từ lúc tôi bắt đầu hành thiền, tôi chẳng bao giờ làm tác 


Quán Sát Thân Trong Thân 79 


động gì mà không chánh niệm. Hôm nay, trong lúc nói 
chuyện với quí thầy, tôi đã làm một tác động không 
chánh niệm; bởi vậy, tôi đưa tay về vị trí cũ và làm lại 
từ đầu để duy trì việc hành thiền của tôi”. Các thầy tỳ 
khưu nghe thế rất lấy làm hoan hỉ nói: "Lành thay! 
Thầy tỳ khưu thật sự hành thiền phải làm như thầy". 
Thầy tỳ khưu này về sau cũng đắc quả. 


Bằng cách này, suốt trong những thế kỷ đầu tiên, 
các thầy tỳ khưu đã thực hành qui tắc mang thiền đến và 
đi, các thầy đã "mang thiền vào làng và mang thiền về 
chùa". 


"Mang thiền vào làng và mang thiền về chùa" là 
thời gian khó nhất đối với các thầy tỳ khưu muốn giữ 
việc hành thiền của mình được tốt đẹp. Khi thầy tỳ khưu 
ở trong chùa, ở nhà hay trong trường thiền thì không có 
nhiều chuyện làm thầy phân tâm nên rất dễ duy trì việc 
hành thiền. Khi thầy đi vào làng để khất thực thì thầy 
phải đi bộ, và trong khi đi bộ thì thầy phải thận trọng 
coi chừng đường đi, thú vật, xe cộ v,v... nên rất khó giữ 
tâm chánh niệm. Nhưng ngay cả những lúc khó khăn 
nhất thầy tỳ khưu cũng phải duy trì việc hành thiền. 


Những câu chuyện kể trên cho ta thấy tầm quan 
trọng của loại tỉnh giác thứ ba: "giới vực tỉnh giác”. 


4. Không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến 
tỉnh giác: có nghĩa là không lẫn lộn các động tác khác 
nhau khi đi và về. Bạn phải nhận ra chúng và hiểu biết 
rõ ràng sự khác biệt của chúng. Khi bạn hiểu biết và 


80 Đại Tứ Niệm Xứ 


phân biệt chúng một cách rõ ràng là bạn áp dụng không 
tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác. Không tà 
kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác sẽ đến với bạn 
khi bạn áp dụng trọn vẹn "giới vực tỉnh giác". Bạn đừng 
băn khoăn lo lắng về "không tà kiến tỉnh giác hay chánh 
kiến tỉnh giác". Tỉnh giác này sẽ tự động đến với bạn 
khi bạn có "giới vực tỉnh giác” hay sự thực hành được 
thuần thục lão luyện. Bởi vậy, việc thực hành "giới vực 
tỉnh giác" rất quan trọng. Điều này có nghĩa là bạn phải 
áp dụng chánh niệm tỉnh giác vào bất cứ việc gì bạn 
đang làm, dầu bạn đang đi đến hay đi trở về. Trong 
chương này Đức Phật đã dạy: 


Lại nữa, này các thầy tÈ khưu, (ỳ khưu tỉnh giác 
trong khi đi đến và trong khí đi trở về. 


Tất cả các loại tỉnh giác đều có thể áp dụng ở 
đây. Trước khi ra đi hay trước khi trở về, thiền sinh 
phải xem xét có lợi ích hay không. Thiền sinh cũng phải 
xem xét việc đi đến và việc đi trở về có thích nghi hay 
không nữa. Nếu có lợi ích nhưng không thích nghi cũng 
không làm. Khi ra đi hay đi trở về cũng phải áp dụng 
giới vực tỉnh giác, có nghĩa là áp dụng tỉnh giác trong 
khi ra đi và ghi nhận: đi ra, đi ra, đ ra và khi đi trở về 
ghi nhận: /rở về, đrở về, trở về. Ghi nhận như vậy là 
thiền sinh đã tự giữ chánh niệm trong khi ra đi và trong 
khi trở về. 


Khi bạn tiếp tục ghi nhận hay chánh niệm sự ra 
đi và sự trở về thì đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy bản 
chất sự ra đi và sự trở về. Bạn sẽ không tìm thấy một 


Quán Sát Thân Trong Thân 8§1 


thực thể vĩnh cửu nào tạo nên sự đi. Bạn cũng sẽ không 
tìm thấy một linh hồn hay tự ngã nào đã tác động vào sự 
ra đi hay sự trở về. Bạn sẽ thấy rằng chẳng có người nào 
tham dự vào tác động ra đi hay trở về. Bạn chỉ thấy ý 
muốn và sự đi tạo ra bởi ý muốn đó. Khi bạn thấy rõ 
ràng rằng chỉ có hai yếu tố danh sắc xảy ra tại mỗi thời 
điểm đi thì bạn đã có được "không tà kiến tỉnh giác hay 
chánh kiến tỉnh giác". Khi có được loại tỉnh giác này 
thì sự hiểu biết hay ý thức của bạn sẽ không bị mê mờ, 
lầm lẫn mà trái lại chính xác, trọn vẹn, kịp thời, đúng 
chỗ và đúng mục tiêu. 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác khi nhìn thẳng tới trước 
và khi nhìn sang hai bên. 


Điều này có nghĩa là khi thiền sinh nhìn thẳng về 
phía trước hay nhìn sang hai bên, thiền sinh đều phải ghi 
nhận: nhờn, nhìn, nhì: để có thể tỉnh giác về những gì 
mà mình đang làm. Khi nhìn thẳng phía trước hay nhìn 
sang hai bên thiền sinh cũng đều áp dụng bốn loại tỉnh 
giác. Chỉ khi nào việc nhìn về phía trước đem lại lợi ích 
và thích nghi thiền sinh mới nhìn, đó là thiền sinh áp 
dụng hai loại tỉnh giác: "lợi ích tỉnh giác” và "thích nghi 
tỉnh giác". Khi thiền sinh chánh niệm mỗi khi nhìn, 
nhìn thẳng về phía trước hay nhìn hai bên, thì thiền sinh 
cũng đã áp dụng "giới vực tỉnh giác". Khi việc hành 
thiền của thiền sinh đạt đến chỗ thuần thục, chín muôi 
thì thiền sinh sẽ thấy rằng chỉ có hai yếu tố trong sự nhìn 
thẳng về phía trước và trong sự nhìn sang hai bên đó là: 
tâm và thân - ý muốn nhìn và tác động nhìn - ngoài ra 
chẳng có một thực thể vĩnh cửu nào. Thấy như vậy là 


82 Đại Tứ Niệm Xứ 


thiền sinh đã có loại tỉnh giác thứ tư: “không tà kiến 
tỉnh giác" hay "chánh kiến tỉnh giác”. 


Bất kỳ thiền sinh nhìn lên, nhìn xuống hay nhìn 
ra đàng sau, thiền sinh đều áp dụng tỉnh giác. Nói như 
thế, nhưng người hành thiền tránh nhìn lên, nhìn xuống 
và nhìn ra sau. Đó là lý do tại sao những tác động 
không thích hợp này không được ghi trong kinh. Tuy 
nhiên, bạn phải hiểu rằng, khi bạn cần phải nhìn lên 
nhìn xuống hay nhìn ra sau thì bạn cũng phải áp dụng 
tỉnh giác. 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi co tay hay duôi 
t4}, 


Thiền sinh chỉ co hay duỗi khi sự co hay duỗi 
này có lợi ích và thích nghi. Khi thiền sinh co không 
đúng lúc, đúng chỗ thì sẽ đau đớn hoặc mất chánh niệm. 
Vào thời xưa có mội thiền sinh duỗi tay vào nơi không 
thích nghi nên bị rắn cắn. Một thây tỳ khưu khác bị 
bỏng khi nướng thức ăn trên lửa không chánh niệm v.v... 
Bởi vậy. thiền sinh phải nhìn kỹ trước khi co hay duổi. 
Phải xét xem tác động co duỗi đó có ích lợi và thích 
nghi không. Khi áp dụng giới vực tỉnh giác thì bạn phải 
phi nhận: co, co, co hay duối, duõi, duối, Có như thế 
thì bạn mới thấy được rằng chỉ khi nào có ý định thì mới 
có sự co. Chỉ có ý định và sự co mà chẳng có người hay 
tự ngã gì cả. 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác khi mặc y tăng già lê và 
các y khác, và trong khi mang bát . 


Quán Sát Thân Trong Thân 83 


Câu trên có nghĩa là thầy tỳ khưu phải mặc y và 
ôm bái một cách thích nghi. Đối với vị tỳ khưu không 
chịu được lạnh thì y dày thích nghỉ, đối với tỳ khưu 
không chịu được nóng thì y mỏng thích nghi v.v... Cũng 
vậy, bát làm bằng sắt rất nặng nên không thích hợp với 
thầy tỳ khưu yếu đuối. Đối với người tại gia cư sĩ thì 
điều này có nghĩa là phải mặc áo quần gọn gàng thoải 
mái. Thiền sinh yếu đuối không nên mặc áo quần quá 
nặng. Những điều trên đây là “lợi ích tỉnh giác” và 
“thích nghỉ tỉnh giác”. 


Khi mặc áo quần bạn ý thức rõ ràng tác động 
đang làm và ghi nhận: mặc, mặc, mặc hay thay, thay, 
thay hoặc mang, mang, mang như thế là bạn áp dụng 
giới vực tỉnh giác. 


Khi sự tỉnh giác của bạn thuần thục, chín muôi 
thì bạn thấy chỉ có hai yếu tố Danh và Sắc đang làm các 
công việc mà không có một thực thể hay một chúng 
sanh nào đang tác động. Như thế là bạn có “không tà 
kiến tỉnh giác" hay có "chánh kiến tỉnh giác”. 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi ăn, uống, nhai, 
mút 

Ăn có nghĩa là "tiêu dùng vật thực cứng" như 
gạo, bánh mì. ớïg có nghĩa là "uống chất lỏng". MNhaï 
có nghĩa là "nhai bánh hay nhai kẹo", và “5ãy2n2` (mút) 
như trường hợp bạn dùng mật ong. Khi thiền sinh làm 
những điều này thì phải áp dụng tỉnh giác. Khi ăn, bạn 
phải dùng thực phẩm thích hợp. Không nên ăn thực 
_ phẩm độc hại hay không thích hợp với cơ thể bạn. Có 


84 Đại Tứ Niệm Xứ 


những thực phẩm thích hợp với người này nhưng trở 
thành chất độc đối với người khác. Khi bạn áp dụng 
chánh niệm và tỉnh giác vào những gì bạn đang ăn thì 
loại tỉnh giác thứ tư tức là "không tà kiến tỉnh giác” hay 
"chánh kiến tỉnh giác” phát sinh. Bạn sẽ thấy rằng chỉ 
có tâm này muốn ăn và cơ thể này đang ăn, ngoài ra 
chẳng có gì nữa cả. 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi đại tiện, tiểu 
tiện. 


Trong khi hành Thiền Minh Sát không được bỏ 
sót một tác động nào, thiền sinh phải ghi nhận tất cả mọi 
tác động. Nhờ thiền sinh luôn luôn ghi nhận mọi tác 
động của mình nên thiền sinh luôn luôn tỉnh giác trong 
mọi tác động dù đó là đại oai nghi như đi, đứng, năm, 
ngồi hay tiểu oai nghi như các tác động nhỏ nhặt khác 
(co tay. duỗi tay, khom mình...). Khi vào nhà cầu bạn 
cũng phải tỉnh giác chánh niệm vào tất cả mọi tác động 
của mình. Bạn cũng phải vào nhà cầu lúc thích nghi 
nữa. 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi ởi, đứng, nằm, 
ngồi, nói, In lặng. 


Như vậy. khi thiền sinh đi, phải đi với sự tỉnh 
giác. đi với thiền. Thiền sinh đứng với thiền. Thiền 
sinh ngồi với thiền. Thiền sinh nằm ngủ với thiền. Khi 
nằm xuống. chưa rơi vào giấc ngủ, thiền sinh tiếp tục 
hành thiền cho đến khi ngủ. Khi bạn nằm xuống, bạn 
phải ghi nhận hơi thở, khi buồn ngủ tới bạn phải ghi 


Quán Sát Thân Trong Thân 85 


nhận: Đưồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ và để cơn ngủ 
đến với bạn. Khi thức dậy thì những giây phút đầu tiên 
của sự thức dậy rất khó ghi nhận, nhưng hãy cố gắng ghi 
_ nhận những giây phút đầu tiên này càng sớm càng tốt. 
Ngay khi thức dậy, bạn phải niệm: /#ức đậy, thức dậy, 
thức dậy. Khi ta đang nói thì phải ghi nhận rằng mình 
đang nói. Khi ngừng nói và giữ im lặng cũng phải ghi 
nhận một cách tỉnh giác. Khi bạn thực hành "giới vực 
tỉnh giác" thì "không tà kiến tỉnh giác" hay "chánh kiến 
tỉnh giác" sẽ tự động đến với bạn. Trong những tác 
động trên, chỉ có tâm và thân hay chỉ có ý muốn làm 
một điều gì và tác động thể hiện ý định đó. Ngoài hai 
điều này ra chẳng có chúng sanh hay một thực thể vĩnh 
cửu nào tham dự vào. 


Những lời chỉ dẫn trong các khóa thiền đều được 
đặt căn bản trên các lời dạy của Đức Phật, đặc biệt trong 
mục này và trong hai tiểu mục cuối. 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân 
hay tỳ khưu quán sắt thân trong ngoại thân hay (} khưu 
quán sát thân trong nội thân và ngoại thân 


Tỳ khưu quán sắt yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của thân hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt 
tận) của thân, hoặc ( khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
điệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chỉ thuần chánh nệm trên thân 
mà thôi ” 


86 Đại Tứ Niệm Xứ 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do nạũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưn, Tỳ khưu quán 
sát thân trong thân. 


Quán sát theo cách này thì thiền sinh không còn 
bám víu vào bất kỳ vật gì. Qua "không tà kiến tỉnh 
giác" hay "chánh kiến tỉnh giác” bạn sẽ thấy bản chất 
thực sự của mọi vật và bạn không tìm thấy được vật gì 
đáng để dính mắc vào. Không còn chấp trước vào ngũ 
uẩn thủ nên không còn chấp trước vào bất cứ một vật gì 
trên đời. Như vậy là "tỳ khưu quán sát thân trên thân”. 


Chú giải phân oai nghi hay tư thế ra làm ba loại 
tùy theo thời gian dài ngắn mà tư thế này thể hiện: Oai 
nghi dài (chậm), oai nghi trung bình. và oai nghỉ ngắn 
(nhanh). Trong phần trước chúng ta đã nói đến oai nghĩ 
đài như đi, đứng, nằm, ngồi. Trong phần này các oai 
nghi như đi tới. đi lui, nhìn thẳng. nhìn hai bên, cong, 
duỗi... được xem là oai nghỉ trung bình vì các oai nghĩ 
này không dài (chậm) cũng không ngắn (nhanh). Oai 
nghi ngắn (nhanh) gồm có đi. đứng, ngồi, nằm ngủ, thức 
dậy. nói và giữ im lặng... Nên hiểu rằng đi, đứng, ngồi, 
nằm trong khoảng thời gian dài thuộc về phần trước và 


Quán Sát Thân Trong Thân 87 


đi, đứng, ngồi trong thời gian ngắn thuộc về phần này. 
Do đó, sự mau chậm của tư thế đã được nói đến trong 
hai phần này. 


Dầu bạn đang ở trong tư thế nào đi nữa, bạn cũng 
phải tỉnh giác. Bạn phải làm các tác động trong tỉnh 
giác và chánh niệm. Đôi lúc bạn gọi là "tỉnh giác”, đôi 
lúc bạn gọi "biết", đôi lúc bạn gọi "theo đõi". Tất cả 
những danh từ này đều có nghĩa tương đương để chỉ sự 
chánh niệm của bạn trong khi làm các tác động. Khi 
bạn cố gắng giữ tâm trên đối tượng, bạn cần phải có tỉnh 
tấn, chánh niệm, định tâm và hiểu biết. Bạn phải duy trì 
bốn đặc tính này càng nhiều càng tốt. Khi bạn thực 
hành theo lời chỉ dẫn trên là bạn đã áp dụng tỉnh giác. 
Như vậy, "tỉnh giác" hay "hiểu biết trọn vẹn” hay "biết 
một cách rõ ràng" hay "thấy một cách rõ ràng” đều có 
cùng một nghĩa. 


Trong khi hành thiền, nếu bạn tỉnh tấn chú tâm 
vào đề mục và không để tâm bị lang bạt đi nơi khác như 
vậy là được rồi. Đừng bận tâm về việc phải làm thế nào 
để thấu suốt được bản chất của sự vật; bởi vì khi bạn 
tỉnh tấn chánh niệm ghi nhận những gì đang xảy ra trong 
hiện tại thì trí tuệ sẽ tự động đến. 


Tóm lại, trong lúc hành thiền, bạn hãy chú tâm 
ghi nhận tất cả những gì đang xuất hiện trong hiện tại và 
để trí tuệ tự phát sinh. 


Tới đây chấm dứt mục thứ ba về "Chánh niệm và 
tỉnh giác”. 


88 Đại Tứ Niệm Xứ 


D. QUÁN SÁT THÂN Ô TRƯỢC 


Kinh điển chia cơ thể ra làm ba mươi hai phần. 
Thiền sinh được hướng dẫn quán sát sự ô trược của ba 
mươi hai phần này. Sách Thanh Tịnh Đạo cũng có đề 
cập đến ba mươi hai thể trược. Trong Kinh Đại Niệm 
Xứ Đức Phật dạy: 


Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu phải 
quán sát trên cơ thể này từ gót chân trở lên và từ đỉnh 
tóc trở xuống bao bọc bởi da và đầy các loại bất tịnh 
khác nhau. Trong cơ thể này có: 


- Tóc, lông, móng, răng, đa 4 
- Thịt, gân, xương, tủy, thận Sử 
- Tìm, gan, ruột, lá lách, phổi | 5 
- Phèo, bao tử, thực phẩm chưa tiêu, phẩn,óc 5 
- Mật, đàm, mủ, máu, rnồ hôi, mỡ Ố 
- Nước mắt, nước mỡ (huyết tương), nước miếng, 
nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. Ố. 


Thiền sinh quán sát thân thể mình, đùng tâm để 
quán xét, nhìn kỹ ba mươi hai phần của cơ thể và quán 
sát đến đặc tính ô trược của những phần này. 


Đối với người Tây phương thì hành thiền quán 
sát thân ô trược thật khó hiểu và khó chấp nhận. Để có: 
thể thực hành loại thiền này, thiền sinh phải nhìn ba 
mươi hai thể trược với tâm phóng khoáng, cởi mở. Với 
tâm phóng khoáng, cởi mở và cương quyết thoát khỏi 


Quán Sát Thân Trong Thân 89 


khổ đau, bạn sẽ hiểu tại sao Đức Phật ca tụng loại thiền 
này. 


Đức Phật dạy: 


Này các thầy tỳ khưu, khi một điều được 
phát triển, được thực hành nhiều lần thì sẽ dẫn 
đến tư tưởng khẩn cấp cao tột, lợi ích cao thượng, 
sự chấm dứt tận cùng mọi trói buộc, chánh niệm 
và chánh định tối hậu, đạt trí kiến, đưa đến một 
đời sống an vui hạnh phúc tại đây và ngay ĐbÂy 
giờ, dẫn đến chứng ngộ quả của trí kiến và giải 
thoát. Điều đó là gì? Đó là quán thân ô trược.Š 


Và Đức Phật nói tiếp: 


Này các thầy tỳ khưu, người nào phát 
triển pháp quán sát thân sẽ đạt được sự bất tử, 
người không phát triển pháp quán sát thân sẽ 
không đạt được sự bất tử.? 


Tuy nhiên điều này không có nghĩa chỉ có niệm 
thân mới đưa đến giác ngộ chân lý. Niệm thân chỉ là 
một trong nhiều phương pháp hành thiền dẫn đến giác 
ngộ. Người muốn thực hành phương pháp thiền này, 
trước tiên phải đến gặp một vị thầy có đủ thẩm quyền để 
học hỏi. 


90_ Đại Tứ Niệm Xứ 


I. Bảy thiện xảo trong việc học tập: 


Muốn hành thiền về ba mươi hai thể trược, thiền 
sinh phải học bảy thiện xảo trong việc học tập, gồm: 


- Tụng ra miệng 
- tụng thầm 

- học về màu sắc 
- hình đáng 

- phương hướng 

- VỊ trÍ 

- BIỚới VỰC. 


Trước tiên là phải tụng thuộc lòng. Điều này có 
nghĩa là phải biết rõ ba mươi hai thể trược bằng tâm và 
đọc thuộc lòng tên ba mươi hai thể trược nhiều lần. Bất 
kỳ làm việc gì, bất kỳ lúc nào, suốt từ sáng đến tối, đều 
phải luôn luôn tụng đọc. Trong kinh có ghi lại rằng dù 
thiền sinh có thuộc lòng tam tạng kinh điển đi nữa, 
muốn hành thiền đề mục này, cũng phải đọc thuộc lòng 
tên của ba mươi hai bộ phận trong cơ thể. Việc tụng đọc 
thuộc lòng ba mươi hai thể trược này phải được thực 
hành một cách tỉnh tấn trong một trăm sáu mươi lăm 
ngày. Để cho dễ nhớ, người ta chia ba mươi hai bộ phận 
của cơ thể ra làm năm nhóm. Nhóm đầu gọi là "nhóm 
năm đa", bởi vì nhóm này nói đến năm bộ phận và bộ 
phận kể đến sau cùng là "da". Nhóm thứ hai là "nhóm 
năm thận", bởi vì nhóm này nói đến năm bộ phận và bộ 
phận kể đến sau cùng là "thận". Cũng vậy, ta có "nhóm 
năm phổi". "nhóm năm óc", "nhóm sáu mỡ”, ” nhóm sáu 


Quán Sát Thân Trong Thân 21 


nước tiểu". Như vậy, có bốn nhóm "năm thành phần” và 
hai nhóm “sáu thành ph 


Thiền sinh phải tụng nhóm thứ nhất (nhóm năm 
da) trong mười lăm ngày. Thiền sinh phải tụng năm bộ 
phận theo thứ tự xuôi trong năm ngày rồi lại tụng ngược 
trong năm ngày; sau đó, tụng xuôi và tụng ngược trong 
năm ngày nữa. 


Thiền sinh phải tụng như sau: 


Tóc, lông, móng, răng, da; 

Tóc, lông, móng, răng, da; 

Tóc, lông, móng, răng, da... . 
(tụng xuôi như thế . năm ngày) 


Da, răng, móng, lông, tốc; 

Da, răng, móng,-lông, tóc; 

Da, răng, móng, lộng, tóc... 

(tụng ngược như thế trong năm ngày). 


Tóc, lông, móng, răng, da; 

Da, răng, móng, lông, tóc. 

Tóc, lông, móng, răng, da; 

Da, răng, móng, lông, tóc. 

Tóc, lông, móng, răng, da; 

Da, răng, móng, lông, tóc... 

(tụng xuôi, ngược như thế Hồng năm ngày). 

Khi tụng "nhóm năm thận" phải cần ba mươi 
ngày. Bởi vì phải tụng như ' 'nhóm năm da” trong mười 


92 Đại Tứ Niệm Xứ 


lăm ngày, rồi tụng nhập chung với "nhóm năm da" trong 
mười lăm ngày khác. Nhóm này phải tụng như sau: 


Thịt, gân, xương, tủy, thận; 

Thịt, gân, xương, tủy, thận; 

Thịt, gân, xương, tủy, thận... _ 
(tụng xuôi như thế trong năm ngày). 


Thận, tủy, xương, gân, thịt; 

Thận, tủy, xương, gân, thịt; 

Thận, tủy, xương, gân, thịt... 

(tụng ngược như thế trong năm ngày). 


Thịt, gân, xương, tủy, thận; 

thận, tủy, xương, gân, thịt. 

Thịt, gân, xương, tủy, thận; 

thận, tủy, xương, gân, thịt. 

Thịt, gân, xương, tủy, thận; 

thận, tủy, xương, gân, thịt... 

(tụng xuôi, ngược như thế trong năm ngày). 


Tóc, lông, móng, răng, da; 

thịt, gân, xương, tủy, thận; 

Tóc, lông, móng, răng, đa; 

thịt, gân, xương, tủy, thận; 

Tóc, lông, móng, răng, da; 

thịt, gân, xương, tủy, thận... 

(tụng xuôi như thế trong năm ngày). 


Thận, tủy, xương, gân, thịt; 
đa, răng, móng, lông, tóc; 


Quán Sát Thân Trong Thân 93 


Thận, tủy, xương, gân, thịt; 

da, răng, móng, lông, tóc; 

Thận, tủy, xương, gân, thịt; 

da, răng, móng, lông, tóc... 

(tụng ngược như thế trong năm ngày). 


Tóc, lông, móng, răng, da; 

thịt, gân, xương, tủy, thận; 

Thận, tủy, xương, gân, thịt; 

đa, răng, móng, lông, tóc. 

Tóc, lông, móng, răng, da; 

thịt, gân, xương, tủy, thận; 

Thận, tủy, xương, gân, thịt; 

đa, răng, móng, lông, tóc... 

(tụng xuôi, ngược như thế trong năm ngày). 


Những nhóm còn lại cũng tụng đọc trong ba 
mươi ngày: Mười lăm ngày cho nhóm riêng đó, và mười 
lăm ngày tụng nhập chung với các nhóm trước. 


Như vậy, phải cần đến một trãm sáu mươi lãm 
ngày hay gần nửa năm để hoàn thành việc tụng đọc. 


Sau khi đã qua giai đoạn tụng đọc trong một 
trăm sáu mươi lãm ngày, bây giờ đến giai đoạn tụng 
thầm, cũng cùng một cách trên, trong một trăm sáu 
mươi lãm ngày nữa. Đây là thiện xảo thứ hai trong việc 
học tập. 


94 Đại Tứ Niệm Xứ 


Sau giai đoạn tụng đọc ra miệng (1) và tụng thầm 
(2), bây giờ đến giai đoạn thiền sinh phải học về màu - 
sắc (ba), hình dáng (bốn), phương hướng (năm), vị trí 
(sáu) và giới vực (bảy). 


"Phương hướng" ở đây có nghĩa là phần cơ thể 
mà ta chú ý đến nằm ở phần trên hay phần dưới của cơ 
thể. | 


"Vị trí” có nghĩa là bộ phận đó năm ở chỗ nào. 


Có hai loại "giới vực”: “giới vực giống nhau” và 
"giới vực khác nhau". “Giới vực giống nhau" là biết 
được bộ phận đó được tiếp giáp trên, dưới và chung 
quanh bởi những gì. “Giới vực khác nhau" là biết được 
bộ phận đó không phải là những bộ phận khác hay 
những bộ phận khác không phải là bộ phận đó. Như vậy 
bạn phải học bảy thiện xảo: tụng đọc ra miệng, tụng 
thâm, màu sắc, hình dáng, phương hướng, vị trí và giới 
vực. 


Để dễ hiểu cách thực hành chúng ta thử lấy tóc 
làm đề mục thực hành. 


- Màu sắc: Tóc có màu đen (Tóc người Tây 
phương có màu vàng, nâu...) 


- Hình dáng: Tóc giống như một cái | que dài, 
nhỏ. 


- Hướng: — Tóc nằm ở phần trên của cơ thể. 


Quán Sát Thân Trong Thân 95 


- Hướng: Tóc nằm ở phần trên của cơ thể. 


- VỊ trí Tóc có gốc ở trong phần nội bì 
(phần da ướt bên trong) bao bọc sọ, phần trước ra đến 
trán, phần sau ra đến gáy, bao quanh tai. 


- Giới vực: Về "giới vực giống nhau: Bên 
- dưới, gốc tóc được bao bọc và nằm bên trong phần da 
ướt bao phủ đầu, gốc tóc lớn cỡ đầu hạt lúa. Bên trên, 
tóc tiếp xúc với không gian và tiếp giáp với những sợi 
tóc khác; giữa hai sợi tóc có một khoảng cách. Về "giới 
vực khác nhau" thì tóc không phải là lông, và lông 
không phải là tóc. Thêm vào đó, tóc không thể trộn lẫn 
với ba mươi mốt thể trược còn lại. Tóc là một phần 
riêng biệt của cơ thể. 


Tương tự như thế, thiền sinh quán sát ba mươi 
hai thể trược từng phần một. 


II Mười thiện xảo trong sự chú tâm: 


Sau khi học bảy thiện xảo trong việc học tập, 
thiền sinh học "mười thiện xảo trong sự chú tâm” 


I. Thiền sinh phải tụng đọc và quán sát theo 
thứ tự", nghĩa là thiền sinh phải tụng đọc và quán sát 
tuần tự trước sau không bỏ băng. 


9 Đại Tứ Niệm Xứ 


2. Thiền sinh không được tụng đọc và quán sát 
quá nhanh. Nếu tụng đọc và quán sát quá nhanh sẽ bị 
lẫn lộn, rối rắm. 


3. Thiền sinh không được tụng đọc và quán sát 
quá chậm. Nếu tụng đọc và quán sát quá chậm sẽ bị 
quên nhiều phần. 


4. Thiền sinh phải học cách "thiện xảo, nhạy bén 
trong việc kiểm soát sự phóng tâm". Thiền sinh không 
nên để bị "cuốn hút" vào nội dung hay diễn biến của sự 
phóng tâm. Nếu bị "cuốn hút" vào nội dung hay diễn 
biến của sự phóng tâm thì việc hành thiền bị mất liên tục 
và tâm bị cuốn theo những đối tượng bên ngoài. Thiền 
sinh phải cố gắng giữ tâm trên các bộ phận của cơ thể; 
đừng để những đối tượng khác làm phóng tâm. 


5. Thiền sinh phải "vượt qua khái niệm chế 
định". Khi thiền sinh tụng đọc: "tóc, lông, móng... " là 
thiền sinh lập đi lập lại những danh từ chế định, những 
tên gọi của các bộ phận trong cơ thể. Phải vượt qua 
những danh từ chế định này. Không được chú tâm vào 
phần chế định của các bộ phận đang tụng đọc. Phải cố 
gắng chú tâm đến khía cạnh ô trược của những bộ phận 
bạn đang tụng đọc. Đây là điều cần thiết, bởi vì mục 
đích của việc hành thiền này là tạo nên hay thiết lập 
trong tâm bạn sự ô trược của những bộ phận trong cơ thể 
để bạn khỏi dính mắc vào. 


Quán Sát Thân Trong Thân 97 


Sự ô trược phải được nhìn dưới năm cách hay 
năm khía cạnh: màu sắc, hình dáng, mùi, xuất xứ, và vị 
trí. 


Chẳng hạn, "màu sắc" hay sự biểu hiện của tóc 
thì rất ô trược. Khi nhìn qua sự chế định thì tóc là một 
chuyện, nhưng khi loại bỏ khái niệm thì tóc là một 
chuyện khác. Khi bạn thấy tóc hay một cái gì giống tóc 
trong thức ăn, bạn sẽ cảm thấy ghê tởm. Đang ăn mà 
bạn cảm thấy dường như trong miệng mình đang có sợi 
tóc, bạn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. “Hình dáng” của sợi 
tóc cũng thật ghê tởm. "Mùi" tự nhiên của tóc chẳng 
thơm tho chút nào. Khi tóc không được gội chải, xức 
đầu hoặc gắn hoa thì sẽ có mùi khó ngửi. "Xuất xứ" là 
nguồn gốc của tóc. Tóc sinh ra ở đâu? Tóc mọc từ cơ 
thể của bạn và cơ thể chính nó là tập hợp của những thể 
trược khác: máu, mủ, đờm, nước tiểu vv... Tóc mọc lên 
từ những vật đáng ghê gớm ấy. Như vậy tóc có xuất xứ 
đáng ghê tởm. "Vị trí”, có nghĩa là năm ở chỗ nào. Đối 
với tóc thì tóc nầm ở đâu? Tóc nằm trên cơ thể tập hợp 
bởi những chất dơ dáy. 


Đối với các thể trược khác, thiền sinh cũng nhìn 
tính cách ô trược của chúng qua màu sắc, hình dáng, 
mùi, xuất xứ và vị trí. 


6. "Tuần tự loại bỏ". Khi thiền sinh tụng đọc các 
thể trược thì một số thể trược sẽ hiện rõ trong tâm thiền 
sinh, một số khác thì không. Khi điều này xảy ra thì 
thiền sinh hãy loại bỏ những thể trược hiện ra không rõ; 


9 Đại Tứ Niệm Xứ 


chỉ tụng đọc những thể trược hiện ra rõ ràng mà thôi. 
Thiền sinh loại bỏ đần đần cho đến khi chỉ còn một thể 
trược hiện ra rõ nhất. Thiền sinh hãy lấy đề mục này 
làm đề mục chính để hành thiền và phải quán sát đề mục 
này nhiều lần cho đến khi thiền sinh nhập định (/hãn2). 


7. "Chú tâm vào việc nhập định". Thiền sinh 
phải hiểu rằng sự nhập định („ppanä) có thể đến trong 
khi thiền sinh quán sát bất kỳ thể trược nào. 


8., 9., 10. Ba thiện xảo còn lại được đề cập đến 
trong ba bài kinh sau đây: 


Tăng Chi Bộ Kinh (A7guara) ¡. 256-8 dạy phải 
chú tâm vào ba yếu tố: định tâm, tinh tấn và xả thọ khi 
quán sát hay hành thiền. Nếu chỉ chú tâm vào định tâm 
sẽ sinh ra biếng nhác. Nếu chỉ chú tâm vào tỉnh tấn thì 
sẽ giao động. Nếu chỉ chú tâm vào xả thọ thì sẽ không 
có được sự định tâm thích hợp. Bởi vậy cả ba, định tâm, 
tinh tấn và xả thọ phải được quân bình. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh (Agu/2ra) iii. 435 dạy phải 
hoàn thành sáu điều sau đây để đạt được sự an tịnh tối 
thượng: 


- Thu thúc tâm khi cần thu thúc. 


- 'Tinh tấn khi cần tỉnh tấn. 


Quán Sát Thân Trong Thân 99 


- Khích lệ tâm khi cần khích lệ. 

- Nhìn mọi vật với tâm xả. 

- Quyết tâm đạt đến trạng thái tối thượng. 
- Vui thích Niết Bàn. 


_ Tương Ưng Bộ Kinh (Szmyu/4) v.113 dạy lúc 
nào cần phải phát triển các chỉ của Thất Giác Chi. Thất 
Giác Chi gồm bảy yếu tố và mỗi yếu tố cân được phát 
triển vào lúc thích hợp. (Thất Giác Chi sẽ được nói kỹ 
hơn ở chương Niệm Pháp.) 


II. Thực hành ở mức cao hơn 


.. Sau khi thiền sinh đã học mười thiện xảo về sự 
chú tâm, thiền sinh đến nơi thích hợp tụng đọc các thể 
trược ra miệng, tụng đọc thầm trong tâm, rồi thực hành 
theo các bước kế tiếp. Thiền sinh quán sát ba mươi hai 
thể trược nhiều lần cho đến khi chỉ còn một thể trược rõ 
- ràng nhất và chọn thể trược này làm đề mục chính. 
Thiền sinh tiếp tục quán sát thể trược này cho đến khi 
nhập định (hãna). 


Đức Phật dạy cách hành thiền này để giúp cho 
thiền sinh bớt tham đắm, dính mắc vào cơ thể của mình 
và cơ thể người khác. Đề mục niệm thân ô trược này có 
thể dùng để hành thiền vắng lặng dẫn đến tầng thiền thứ 
nhất hoặc có thể dùng để thực hành Thiền Minh Sát. 


100 Đại Tứ Niệm Xứ 


Thiền sinh hành thiền vắng lặng đạt được tầng thiền thứ 
nhất có thể chuyển sang Thiền Minh Sát bằng cách chú 
tâm vào chính tầng thiền vắng lặng này hay quán sát đối 
tượng của tầng thiền vắng lặng này, ở đây, là một trong 
ba mươi hai thể trược. Bạn cố gắng quán sát sự sinh 
diệt của chính tầng thiền hay sự sinh diệt của đề mục 
(đối tượng) thiền vắng lặng cho đến khi đạt đến những 
tiến bộ cao hơn trong Thiền Minh Sát. Hoặc không phát 
triển các tầng thiền vắng lặng mà chỉ quán sát thể trược 
để phát triển Thiền Minh Sát trên các thể trược này. 
Bằng cách nào, cuối cùng bạn cũng trực nhận Niết Bàn. 
Hãy đọc lại đoạn kinh sau đây để thấy rõ mục đích của 
đoạn kinh này là nhấn mạnh đến Thiền Minh Sát chớ 
không phải là thiền vắng lặng. 


Như thế tỳ khưu quán sát thân trên nội thân hay 
tỳ khưu quán sát thân trên ngoại thân hay tÈ “hưu quán 
sắt cả hai thân trên nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (đặc tính sinh 
khởi) trong thân hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận 
(đặc tính diệt tận) trong thân hay tỳ khưu quán sát cả hai 
yến tố sinh khởi (đặc tính sinh khởi) và yếu tố điệt tận 
(đặc tính diệt tận) trong thân. 


| Hoặc tỳ khưa chánh niệm rằng Chỉ có thân mà 
thôi. Và sự chánh niệm này được thiết lập để giáp © cho 
sự phát triển chánh niệm về sau. 


Quán Sát Thân Trong Thân 101 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều 6Ì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trén 
thế gian do ngũ uấn hợp thành này. 


Này các thầy tỳ khưu, như vậy là (È khưu quán 
sắt thân trên thân. 


Chỉ có Thiền Minh Sát mới giúp thiền sinh thấy 
được sự sinh diệt. Khi quán sát sự sinh khởi và sự diệt 
tận bạn sẽ thấy rõ ý nghĩa và mục đích của Thiền Minh 
Sát. Thiền vắng lặng không giúp thấy được sự sinh diệt. 
Nhưng thiền vắng lặng hỗ trợ cho Thiền Minh Sát. 


Khi thiền sinh quán sát "thể trược” và thật sự 
thấy được sự ô trược của các bộ phận này thì thiền sinh 
sẽ không còn có tham ái hay tà kiến để bám víu vào một 
bộ phận nào của cơ thể. Bởi thế thiền sinh không còn 
đính mắc vào bất kỳ vật gì thuộc về ngũ uấn. 


Hành thiền quán sát thân ô trược đem lại nhiều 
lợi ích. Thiền sinh hành thiền quán sát thân ô trược Sẽ 
thích thú những nơi cô tịch. Thông thường người ta 
không thích ở một nơi vắng vẻ, nhưng người hành thiền 
quán sát thân ô trược có thể "chinh phục được sự chán 
ghét nơi cô tịch" nhờ việc hành thiền của mình. Họ 
cũng có thể "chỉnh phục được tâm thích thú dục lạc. 


102 Đại Tứ Niệm Xứ 


Con người thường ham thích dục lạc ngũ trần nhưng khi 

hành thiền quán sát thân ô trược họ sẽ có thể chế ngự 
được sự ham thích này. Họ sẽ không còn thấy các bộ 
phận của cơ thể đáng yêu và hấp dẫn nữa mà có một cái 
nhìn thản nhiên về chúng. Một lợi ích khác là chỉnh 
phục được "nỗi lo ngại sợ hãi”. Thiền sinh hành loại 
thiền này sẽ không có ý niệm chế định về sự hấp dẫn về 
các bộ phận trong cơ thể. Khi có điều nguy hiểm xảy 
ra, thiền sinh sẽ không cảm thấy lo ngại hay sợ hãi. 
Thiền sinh sẽ để dàng chịu đựng lạnh nóng, đói khát, 
vv... Thời tiết có xấu đến đâu cũng không làm thiền 
sinh khó chịu, thực phẩm có đở đến đâu cũng không làm 
thiền sinh bực mình, gặp hoàn cảnh nào thiền sinh cũng 
có thể kiên nhẫn chịu đựng. 


Thiền sinh có thể đạt được tầng thiền thứ tư nếu 
chú tâm vào khía cạnh màu sắc của tóc hoặc màu sắc 
của cơ phận khác. Nhưng nếu chỉ quán sát sự ô trược thì 
thiền sinh chỉ đạt được tầng thiền thứ nhất, không thể đạt 
tầng thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư bởi vì khi hành thiền 
quán sát thân ô trược đòi hỏi phải có thiền chỉ “Tầm” 
(vữakka) để giúp cho tâm nằm trên đối tượng thô tháo, 
đối tượng tầng thiền này là sự ô trược của cơ thể. Chỉ có 
tầng thiền thứ nhất mới có TU € chỉ "Tầm" : lưng 
này. 


_ Cần nhắc lại ở đây là: 


Quán Sát Thân Trong Thân 103 


Tầng thiền thứ nhất có năm thiền chỉ: tâm (hướng 
tâm đến đề mục), tứ (chà xát trên đề mục), hỉ, lạc, nhất 
tâm. 


Tàng thiền thứ hai có ba thiền chỉ: hỉ, lạc, nhất 


ˆ 


tâm. 
Tầng thiền thứ ba có hai thiền chi: lạc, nhất tâm. 
Tầng thiền thứ tư chỉ còn có nhất tâm và xả. 


Khi chú tâm quán sát vào màu sắc của các bộ 
phận khác nhau của cơ thể thì màu sắc trở thành đề mục 
hành thiền của bạn (có các kasina màu sắc: xanh, vàng, 
trắng và đỏ). Khi đề mục ô trược biến thành đề mục 
màu sắc để hành thiền thì bạn có thể phát triển các tầng 
thiền trên đề mục này và bạn có thể đạt được các tầng 
thiền hai, ba, bốn. Tóm lại bạn có thể đạt được tất cả 
bốn tầng thiền nếu bạn dùng màu sắc của tóc hay của 
các cơ phận khác làm đề mục hành thiền. 


Sau khi đạt được tầng thiền thứ tư, thiền sinh có 
thể phát triển xa hơn để có thể đạt được các khả năng 
phi thường khác như thấy xa ngàn dặm, nghe xa ngàn 
dặm, hiểu tâm người khác v.v... còn gọi là đắc "lục 
thông”. 


Khi hành thiền quán sát thân ô trược, thiền sinh 
không cần quan tâm đến sự chính xác của ba mươi hai 
thể trược theo y học phân tích, bởi vì có nhiều thể trược 


104 Đại Tứ Niệm Xứ 


chẳng phải là những bộ phận của cơ thể như: thực phẩm 
chưa tiêu, phẩn, nước tiểu. Chúng được nói đến chỉ với 
mục đích làm đề mục cho việc hành thiền. Dĩ nhiên có 
hơn ba mươi hai bộ phận nhưng chỉ cần ba mươi hai là 
đủ. Như bạn thấy, chỉ cần hành thiền bằng cách quán 
sát bộ phận đầu tiên là tóc cũng có thể đạt đến các tầng 
thiền, rồi sau đó chuyển sang Thiền Minh Sát và giác 
ngộ chân lý. 


Vài bộ phận trong cơ thể được dịch khác nhau 
như người dịch là "nước mỡ”, người dịch là "huyết 
tương". Tuy nhiên, không cần quan tâm đến các vấn đề 
này. Bạn không thể thấy từng bộ phận mặc đầu bạn có 
vào bệnh viện hay đến chỗ khám nghiệm tử thi. Có 
những cuốn sách trong đó có hình ảnh của các bộ phận 
trong cơ thể, bạn có thể xem những hình ảnh này và 
chọn ra một bộ phận làm đề mục hành thiền của bạn. 
Nếu bạn có cơ hội thấy một hay nhiều bộ phận này trong 
thực tế thì bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích trong việc hành 
thiền. Bạn có thể lấy bộ phận mà bạn đã thấy tận mắt 
làm đề mục hành thiền. 


Cần ghi nhận ở đây là trong nhiều bản kinh khi 
nói đến các bộ phận của cơ thể không đề cập đến "óc” 
hay "não" nhưng chú giải cho rằng óc hay não được nói 
đến trong Patisarnbhidamagga. Như vậy kinh nào không 
đề cập đến não thì ta nên hiểu là não đã được bao gồm 
trong "tủy”. 


Đến đây chấm dứt mục hành thiền quán sát ba 
mươi hai thể trược. 


Quán Sát Thân Trong Thân 105 


E. QUÁN SÁT TỨ ĐẠI 


"Lại nữa, nầy các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát 
chính thân thể này về phần tứ đại: Trong thân này có 
địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 


Như một người đồ tể thiện nghệ hay học trò của 
người này giết một con bò và xẻ ra nhiều phần, ngồi ở 
ngã tư đường. Cũng vậy, nầy các thầy tỳ khưu, tỳ khưu 
quán sát chính thân thể này về phần tứ đại: Trong thân 
này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. ˆ 


Mục này của kinh Tứ Niệm Xứ nói đến tứ đại và 
cách thiền sinh quán sát tứ đại trong lúc đi, đứng, nằm, 
ngồi. Thiền sinh phải quán sát cơ thể mình dưới khía 
cạnh tứ đại. 


Theo truyền thống, có bốn đại: địa đại, thủy đại, 
hỏa đại và phong đại. Hành thiền bằng cách quán sát tứ 
đại chỉ được đề cập vắn tắt trong kinh Đại Niệm Xứ này 
và được trình bày ngắn gọn vì phần này chỉ dành cho 
thiền sinh có sự hiểu biết mau lẹ, có trí tuệ nhạy bén. 
Các kinh Ä⁄hãha(thipadoparma Sutta, ahulovada Suffa 
và Dhãtuvibhanga .Sufía trình bày cách hành thiền quán 
sát tứ đại với đầy đủ chỉ tiết. Những kinh này dành cho 
những người có trí tuệ ít nhạy bén hơn. Mỗi khi Đức 
Phật thuyết pháp Ngài thường xét xem người nghe có 
thích hay không, và tâm họ thuần thục chưa. Sau khi đã 
xem xét như vậy, Đức Phật thuyết pháp theo trình độ 
của người nghe. Bởi vậy có những bài kinh Ngài đề cập 


106 Đại Tứ Niệm Xứ 


đến nhiều chi tiết và giảng giải rộng, có những bài kinh 
ngài chỉ nói ngắn gọn. Trong kinh Đại Niệm Xứ này, 
Ngài chỉ trình bày vấn tất đề mục quán sát tứ đại. Mục 
đích của thiền quán sát tứ đại là để loại bỏ khái niệm về 
mội chúng sanh, cho rằng ta và người là chúng sanh. Tứ 
đại được tìm thấy trong tất cả sinh vật, cây cối và vật vô 
tri vô giác. Muốn loại bỏ khái niệm có một chúng sanh, 
thiền sinh cần phải hành thiền quán sát tứ đại bằng cách 
chia chẻ thân thể này ra làm bốn thành phần và quán sát 
riêng biệt từng thành phần một. Mỗi thành phần như 
vậy gọi là "một đại”. 


I. Địa đại: Địa đại không có nghĩa là đất như ta 
thường biết mà là những gì có bên trong đất cũng như 
trong các vật khác. "Tính chất cứng mềm” đó là đặc 
tính của địa đại. Đun tay vào nước bạn cảm thấy mềm, 
sự mềm này là địa đại. Sờ tay vào tường bạn cảm thấy 
cứng, sự cứng này là địa đại. Bạn tìm thấy địa đại khắp 
mọi nơi. Công năng của địa đại là làm nền tảng để 
những vật khác có thể đặt lên đấy. Đối với thiền sinh 
hành thiền minh sát về đề mục địa đại thì sự biểu hiện 
của địa đại là sự thâu nhận hay chấp nhận. Bởi vậy các 
bạn phải hiểu địa đại theo đặc tính, công năng hay sự thể 
hiện của nó. Tóm lại, đặc tính của địa đại là cứng mềm, 
công năng của địa đại là làm nền tảng và sự biểu hiện 
của địa đại là sự thâu nhận hay chấp nhận vật gì. 


2. Thủy đại: Thủy đại ở đây không có nghĩa là 
nước như ta thường biết. Thủy đại có đặc 
tính "chảy giọt xuống", "dính hút, kết hợp” 


Quán Sát Thân Trong Thân 107 


hay "lỏng". Thủy đại có mặt trong mọi vật. Có 
sự kết hợp hay dính hút trong đất, trong gỗ hay 
trong gạch đá v v... Sự kết hợp hay sự dính hút 
làm cho vật liên kết lại với nhau là đặc tính của 
thủy đại. Công năng của thủy đại là "làm cho 
mạnh lên". Thủy đại làm cho mạnh lên những gì 
tiếp xúc với nó. Sự biểu hiện thủy đại trong 
thiên nhiên là "kết hợp vật chất lại với nhau. 

Khi chế nước vào bột, chẳng hạn, thì ta sẽ có một 

cục bột dẻo. Nước đã kết dính bột lại với nhau. 

Sự kết dính lại với nhau là sự biểu hiện của thủy 

đại. Khi hành thiền thỉnh thoảng sự biểu hiện 

_này sẽ đến với bạn. Bạn sẽ thấy hay hiểu thủy 
đại đôi khi qua đặc tính, đôi khi qua công nắng 
và đôi khi qua sự biểu hiện. 

Tóm lại, đặc tính của thủy đại là “sự kết hợp “hay 
sự “dính hút”, công năng của thủy đại là “làm cho mạnh 
lên”. biểu hiện thủy đại là “kết hợp vật chất lại với 
nhau”. 


3. Hỏa đại: Đây không phải là lửa hiểu theo 
nghĩa thông thường, nhưng là trạng thái của lửa, tính 
chất của lửa như sức nóng chẳng hạn. Sức nóng hay lửa 
làm cho vật "chín mùi, trưởng thành hay già nua". Nói 
nóng ta cũng bao gồm cả lạnh. Nóng, lạnh hay "nhiệt 
độ" là đặc tính của hỏa đại. Khi bạn cảm thấy nóng hay 
lạnh là bạn cảm giác được hỏa đại. Và khi cơ thể trưởng 
thành hay già đó là tác dụng của hỏa đại. Công năng 
của hỏa đại là làm cho vật "trưởng thành", làm cho vật 


108 Đại Tứ Niệm Xứ 


"nóng" hay "lạnh". Sự biểu hiện của hỏa đại là "tiếp tục 
cung cấp sự mềm dẻo". Chẳng hạn khi bạn nấu vật gì 
thì vật được nấu sẽ mềm. Cũng vậy sức nóng trong cơ 
thể làm cho cơ thể bạn mềm do đó cơ thể bạn già đần. 


Tóm lại, đặc tính của hỏa đại là nóng, lạnh hay 
"nhiệt độ", công năng của hỏa đại là làm cho vật "trưởng 
thành", làm cho vật "nóng" hay "lạnh", biểu hiện của 
hỏa đại là "tiếp tục cung cấp sự mềm dẻo". 


Có bốn loại lửa: 


- Nhiệt của cơ thể làm cho cơ thể nóng, hay khi 
bạn đau thì thân nhiệt gia tăng. 


- Lửa làm cho cơ thể bạn trưởng thành và già. 


- Lửa làm cho người hay vật nóng lên, đó là sức 
nóng quá độ. Khi bị cảm cúm, cơ thể bạn rất nóng, đó 
là sức nóng quá độ. | 


- Lửa tiêu hóa thức ăn, nhờ lửa này mà bốn loại 
thực phẩm: ăn, uống, nhai, mút được tiêu hóa. Khi bạn 
có lửa tiêu hóa tốt hay lửa dạ dày tốt (như người Miến 
Điện thường nói) thì cơ thể bạn có thể tiêu hóa tất cả 
những gì bạn ăn. Khi bạn không có lửa tiêu hóa tốt, thì 
bao tử bạn sẽ gặp rắc rối. 


Quán Sát Thân Trong Thân 109 


4. Phong đại: Đặc tính của phong đại là "bành 
trướng, dãn nở hay làm phồng lên". Khi thối hơi vào 
một quả bóng, quả bóng phồng lên. Phong đại cũng làm 
cho bạn đứng hay ngồi thẳng không bị cong xuống. Đó 
là sự "nâng đỡ của gió đến từ mọi phía". Công năng 
của gió là "tạo ra sự di động". Khi bạn di chuyển thì sự 
đi chuyển của bạn là do phong đại gây ra. Sự biểu hiện 
của phong đại là "sự vận chuyển”. 


Tóm lại, đặc tính của phong đại là "bành trướng, 
dãn nở hay làm phồng lên và nâng đỡ”, công năng của 


"` tt 


gió là "tạo ra sự đi động", biểu hiện của phong đại là "sự 
vận chuyển". 


Có sáu loại gió: 
- Gió hướng lên làm bạn nấc cụt hay nôn mửa. 


- Gió hướng xuống, tống phân hay nước tiểu ra 
ngoài. 


- Gió trong bụng, ngoài ruột. 
- Gió trong ruội. 
- Gió chạy trong khắp tứ chỉ. 


- Hơi thở ra vào. 


110 Đại Tứ Niệm Xứ 


Khi bạn đi hoặc co duỗi thì phong đại làm việc. 
Phong đại được gây ra bởi tâm hay ý muốn của bạn. 


Thiền sinh quán sát tứ đại trong khi đi, đứng, 
nằm ngồi. 


Bây giờ hãy tìm hiểu cách quán sát tứ đại trong 
khi đi. Khi đi, trước tiên bạn đở chân lên. Lúc dở chân 
lên bạn thấy nhẹ. Sự nhẹ này được gây ra bởi hỏa đại. 
Khi đở chân lên có sự chuyển động. Sự chuyển động do 
phong đại gây ra. Khi đưa chân bước về phía trước, sự 
chuyển động cũng do phong đại gây ra. Khi hạ chân 
xuống, bạn thấy chân nặng, sự nặng này do sự có mặt 
của thủy đại. Khi chân chạm đất hay chạm nền nhà bạn 
cảm thấy sự cứng hay mềm của cả nền nhà lẫn chân bạn. 
Sự cứng mềm này là đặc tính của địa đại. Chỉ trong một 
bước đi bạn có thể phân biệt biết được bốn đại. Khi dở 
chân lên thì hỏa đại và phong đại trội hơn cả. Khi đưa 
chân bước về phía trước bạn nhận ra phong đại, khi đặt 
chân xuống bạn thấy được thủy đại, khi chân đạp lên đất 
bạn cảm thấy được địa đại. Như vậy là thiền sinh đã 
quán sát được cả bốn đại trong một bước đi, mặc đầu 
thoạt đầu thiền sinh không ghi nhận được sự hiện diện 
của tất cả bốn đại. 


Khi thiền sinh thấy các đại một cách rõ ràng thì . 
ý niệm về một chúng sanh biến mất. Lúc này thiền sinh 
thấy rằng chỉ có bốn đại mà thôi. Bốn đại đang đi, bốn 
đại đang đứng v.v... Khi chỉ thấy tứ đại đi, đứng, nằm, 
ngồi thì bạn sẽ không thấy có một con người đang làm 


Quán Sát Thân Trong Thân 111 


tác động này; như vậy ý niệm về một chúng sanh biến 
mất. 


Sự quán sát tứ đại được giảng giải trong kinh này 
bằng một ví dụ và chú giải đã giải thích như sau: Khi 
người đồ tế nuôi một con bò, đem nó đến chỗ giết thịt, 
cột bò vào một cột cây rồi giết bò thì người đồ tế vẫn 
còn ý niệm về một con bò, một chúng sanh. Nếu có ai 
hỏi ông ta đang làm gì, người đồ tế sẽ nói: “Tôi cho bò 
ăn" hay "tôi đang giết bò". Ngay cả sau khi giết con bò, 
trước khi xẻ thịt và cắt ra từng miếng, ông ta vẫn còn 
duy trì ý niệm rằng đó là một con bò. Nhưng sau khi đã 
xẻ bò ra, cắt thành từng miếng nhỏ và đặt lên bàn để bán 
ở ngã tư đường thì người đồ tế mất hẳn ý niệm về một 
con bò. Nếu có ai hỏi ông ta bán gì ông không thể nào 
trả lời rằng "Tôi bán bò". Ông ta sẽ trả lời là: "Tôi bán 
thịt bò". Như vậy sau khi cắt bò ra từng miếng, người 
đồ tế đã mất ý niệm về một con bò. 


Tương tự như vậy, khi thiền sinh tự cắt mình ra 
thành bốn đại - tất cả những gì trên cơ thể thiền sinh 
cũng chỉ là bốn đại - như vậy là thiền sinh sẽ mất ý niệm 
về một thiền sinh, một con người. Đức Phật dạy cách 
hành thiền này để loại bỏ ý niệm "có một chúng sinh”. 
Ví dụ trên đây không thể đưa đến kết luận rằng thiền 
sinh phải ý niệm hóa tứ đại. Tứ đại được Đức Phật dạy 
không phải là ý niệm chế định mà là một phần của chân 
lý tuyệt đối hay "chân đế” gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và 
Niết Bàn. Đây là "chân đế", khác với "tục đế". Thiền 
sinh phải "thấy" tứ đại qua việc hành thiền của mình. 


112 Đại Tứ Niệm Xứ 


Thiền sinh sẽ gặt hái được nhiều lợi ích qua cách 
hành thiền này. Trong sách Thanh Tịnh Đạo, ngài 
Buddhaghosa nói: 


"Nhà sư tích cực chú tâm quán sát tứ đại, 
tự đấm mình vào trong chỗ trống không và loại 
bỏ mọi ý niệm về một chúng sanh. .Bởi vì thầy 
không chấp giữ ý niệm sai lầm về dã thú, ma 
quỷ, chằng tỉnh; bởi đã loại bỏ mọi ý niệm về 
một chúng sanh, nên thầy chế ngự được nỗi lo 
lắng, sự sợ hãi và chỉnh phục được tham ái và sân 
hận. Thầy không phấn khích hay nản lòng trước 
vật vừa ý hay không vừa ý, và là một người có sự 
hiểu biết sâu xa nên thầy sẽ đi vào chốn bất tử 
hay đến nơi hạnh phúc an vui. "10 


Hành Thiền Minh Sát không dẫn đến sự chứng 
đắc các tầng thiền trong thiền vắng lặng mà chỉ đưa đến 
cận định. Người hành Thiền Minh Sát đúng phương 
cách, cố gắng quán sát tứ đại trong mọi lúc và mọi nơi 
sẽ thấy rõ tứ đại cũng như tâm mình sinh rồi diệt. Khi 
thiền sinh thấy được sự sinh diệt của sự vật thì thiền sinh 
đã đạt được một sự hiểu biết căn bản của Thiền Minh 
Sát. Từ đấy, thiền sinh đạt đến những tầng mức cao hơn 
cho đến khi đạt đến chỗ cuối của Thiền “Minh Sát và giác 
ngộ .Niết Bàn. _ 


Quán Sát Thân Trong Thân 113 


Như thế, tỳ khưu quán sất thân trên nội thân hay 
tỳ khưn quán sát thân trên ngoại thân hay t khưu quán 
sát cả hai thân trên nội thân và ngoại thân. 


Khi bạn quán sát tứ đại trên thân thể của chính 
bạn thì bạn đã quán sát thân trên nội thân; khi bạn bỗng 
nhiên suy nghĩ đến tứ đại trên thân thể người khác thì 
bạn đã quán sát thân trên ngoại thân. Khi bạn quán sát 
tứ đại trên chính thân bạn rồi quán sát tứ đại trên thân 
người khác thì bạn đã quán sát cả hai /hân trên nội thân 
và thân trên ngoại thân. 


Khi bạn thấy rằng chỉ có tứ đại mà chẳng có 
người hay chúng sanh gì cả thì bạn không dính mắc, 
luyến ái vào bất cứ thứ gì, như vậy là bạn đã: 


Không chấp trước vào bất cứ một điều gì trên đời 
do ngũ uẩn tạo thành này. 


Khi không có luyến ái, dính mắc thì không còn 
tạo ra nghiệp. Khi không có nghiệp thì sẽ không có bám 
víu vào đời sống sau (hữu) và không có tái sanh. Lúc ấy 
bạn sẽ đạt đến chỗ chấm dứt vòng tái sanh. 


114 Đại Tứ Niệm Xứ 


F. CHÍN ĐỀ MỤC QUÁN SÁT TỬ THI 


Đức Phật dạy mười bốn cách quán sát thân. 
Chúng ta đã xét đến năm cách là: quán sát hơi thở, quán 
sát tư thế, chánh niệm và tỉnh giác, quán sát thân ô 
trược, quán sát tứ đại. Nay chúng ta tìm hiểu đến chín 
đề mục quán sát tử thi. 


Các đề mục quán sát tử thi nhằm mục đích giúp 
chúng ta phát triển ý niệm về sự ô trược của cơ thể để 
chúng ta có tâm xả bỏ, không chấp trước vào cơ thể 
chúng ta cũng như cơ thể người khác. Bao lâu còn chấp 
trước, dính mắc là còn đau khổ. Muốn hết đau khổ bạn 
phải loại trừ sự luyến ái dính mắc vào cơ thể mình và cơ 
thể người khác. Các đề mục quán sát tử thi sẽ giúp bạn 
loại trừ các luyến ái, dính mắc này. 


Chín đề mục quán sát tử thi căn cứ vào các giai 
đoạn hủy hoại của tử thi. 


Trước tiên là quán sát “tử thi rã mục”. Đức Phật 
dạy: 


Lại nữa, này các thầy tỳ khuu, khi thầy ( khưu 
thấy tử thi, chết một ngày, hai ngày hay ba ngày, trương 
phình, màu xanh, rã mục, vất trong nghĩa địa; thầy tỳ 
khưu áp dụng những tưởng (trí giác) này vào chính cơ 
thể mình: “Thật vậy, cơ thể này (của ta) cũng có cùng 
bản chất như thế, nó sẽ trở nên như vậy, không thể nào 
thoát khỏi đặc tính này” 


Quán Sát Thân Trong Thân 115 


Đó là đề mục đầu tiên để hành thiền: “K#/ £hầy 
tỳ khưu thấy tử thí”. Thiền sinh hành thiền mình sát 
không nhất thiết phải luôn luôn vào nghĩa trang để hành 
thiền. Thiền sinh có thể giữ được hình ảnh tử thi trong 
tâm trong suốt thời gian hành thiền minh sát. Đó cũng 
có thể là kết quả của sự suy nghĩ nhiều đến xác chết, hay 
tri giác về xác chết luôn luôn hiện diện trong họ. Dầu 
những hình ảnh hay “tướng” của tử thi tự động đến với 
thiền sinh không có nguyên cớ rõ ràng hay do kết quả 
của sự chuyên tâm hành thiền về tử thi thì thiền sinh 
cũng phải quán sát những tướng này và ghi nhận: ô 
trược, Ô trược, ô trược, hay thấy, thấy, thấy, cho đến khi 
chúng biến mất. Khi hành thiền minh sát thì điều quan 
trọng là thiền sinh phải ý thức những gì đang đi vào sự 
chú tâm của mình, tức là vào tâm hay ngũ quan mình. 
Khi thiền sinh thấy hình ảnh hay “tướng” thì chỉ cần ý 
thức chúng, chánh niệm chúng và niệm thầm: /ñấy, /hấ7, 
thấy cho đến khi hình ảnh hay “tướng” mất đi. Những 
đề mục thiền tử thi ghi trong kinh này nhằm mục đích 
giúp thiền sinh phát triển ý thức về sự ô trược, đáng 
nhờm gớm hay đáng ghê tởm của cơ thể. 


Kinh Tứ Niệm Xứ trực tiếp nói đến Thiền Minh 
Sát, nghĩa là quán sát sự sinh diệt của các hiện tượng. 
Nhưng bạn có thể dùng kinh này để hành thiền vắng 
lặng (samatha) để đạt đến các tầng thiền. Thiền sinh 
muốn hành thiền quán sát tử thi trước tiên phải đến gặp 
thiền sư để được hướng dẫn. Thiền sư phải dạy cho 
thiền sinh biết làm thế nào để đạt được ý niệm hay tri 
giác về sự “ô trược” và học cách để quán sát những sự 


116 Đại Tứ Niệm Xứ 


vật chung quanh, có nghĩa là làm thế nào để ghi nhận 
những sự vật chung quanh xác chết. 


Tiếp theo đó, thiền sư phải dạy cho thiền sinh 
làm thế nào để am tường về sự ô trược qua sáu cách. 
Nếu đã học sáu cách đó mà thiền sinh vẫn chưa hiểu rõ 
cách hành thiền thì thiền sư phải dạy thêm năm cách bổ 
túc khác. Thêm vào đó, thiền sư phải dạy cho thiền sinh 
cách quán sát ghi nhận đường đi từ chùa cho đến nơi 
có xác chết. Chỉ sau khi đã học hỏi đầy đủ các kỹ thuật 
liên quan đến việc hành thiền này thì thiền sinh mới đi 
vào nơi có xác chết vất bỏ để hành thiền. 


Sau khi đã học tất cả những điều cần thiết từ 
thiền sư, thiền sinh cũng không nên “vội vã đi ngay” đến 
nơi có xác chết lúc vừa nghe được rằng có xác chết ở 
một nơi nào đó, bởi vì có thể có thú đữ hay phi nhân 
đang ở gần xác chết. 


Một cách tổng quát thì đàn ông không được quán 
sát xác chết đàn bà và đàn bà cũng không được quán sát 
xác chết đàn ông; bởi vì quán sát xác chết của người 
khác phái thì cảm giác kích thích có thể sẽ nổi lên. Tuy 
thế, ngay cả khi quán sát xác chết của người cùng phái 
mà tham ái khởi dậy thì thiền sinh cũng không nên quán 
sát. Tóm lại, thiền sinh không được quán sát những xác 
chết nào mà khiến tham ái của mình nổi dậy. 


Con đường dẫn đến nơi có xác chết có thể xuyên 
qua làng, có thể chạy dọc theo bờ sông hay có thể vượt 
qua cánh đồng; ở những nơi này thiền sinh có thể gặp 


Quán Sát Thân Trong Thân 117 


những người khiến tham ái nơi thiền sinh nổi dậy. Thiền 
sinh phải thận trọng coi chừng tất cả những điều này. 


Trước khi đến nơi có xác chết để tham thiền thầy 
tỳ khưu phải nói cho vị sư lớn tuổi hay vị sư mà nhiều 
người biết đến trong chùa mình đang trú ngụ biết rằng 
mình đi vào nghĩa địa để hành thiền. Nếu thiền sinh là 
cư sĩ thì phải báo cho thiền sư biết. Điều này rất cần 
thiết bởi vì nếu thiền sinh gặp rắc rối ở nghĩa địa thì vị 
tỳ khưu khác hay thiền sinh khác có thể giúp đỡ họ, coi 
sóc các vật dụng của họ hay đến nghĩa địa để giúp họ. 
Nghĩa địa là nơi vắng vẻ và hay có trộm cướp trú ngụ vì 
chúng cảm thấy đó là nơi an toàn cho chúng. Trộm có 
thể chạy vào nơi thiền sinh đang hành thiền khi bị chủ 
nhân đuổi theo để lấy lại đồ vật mất cắp. Trộm có thể 
đánh rơi hay vất bỏ của cắp gần nơi thiền sinh đang 
hành thiền. Khi chủ nhân tìm được vật mất cắp gần nơi 
thiền sinh có thể nghĩ rằng thiền sinh là tên trộm. Nếu 
trước khi đi thiền sinh đã báo cáo cho người khác biết 
thì vị tỳ khưu lớn tuổi hay những vị tỳ khưu khác hoặc 
các thiền sinh khác có thể giúp đỡ hay làm chứng cho 
thiền sinh. Đó là lợi ích của việc thông báo trước khi 
vào nghĩa địa để hành thiền. 


Thiền sinh phải đi một mình vào nghĩa địa, 
- không được đi cùng người khác. Thiền sinh phải đi trong 
chánh niệm. Thiền sinh phải đi với ngũ quan hướng vào 
bên trong mà không hướng ra bên ngoài. Thiền sinh 
- phải chăm chú đi, không được nhìn qua nhìn lại. Thiền 
sinh phải đi đến nơi có xác chết với tâm tinh tấn chánh 
niệm như vậy. 


118 Đại Tứ Niệm Xứ 


Trong khi đi, thiền sinh phải “ôn lại những đặc 
điểm của con đường”. Điều này có nghĩa là khi đi trên 
đường thiền sinh phải ghỉ nhận, ghi nhớ kỹ những gì đặc 
biệt trên đường đi. Chẳng hạn như: “Ta đi về hướng 
này, qua cái cổng này. Con đường này hướng về hướng 
Đông (hướng tây, hướng nam, hướng bắc hay trung 
ương)”. Thiền sinh cũng phải ghi nhận những gì ở hai 
bên con đường dẫn đến nghĩa địa. Thiền sinh phải ghi 
nhận ở đó có tổ kiến, có cội cây hay dây leo không. 
Tóm lại, thiền sinh phải ghi nhận tất cả những điểm chi 
tiết dọc trên đường đến nghĩa địa. 


Sau khi đã làm những điều này, thiền sinh sẽ 
“đến gần nơi xác chết nằm”. Khi đi đến gần xác chết, 
thiền sinh nên đi trên hướng gió, bởi vì mùi hôi xác chết 
có thể làm cho thiền sinh nhức đầu hay khiến thiền sinh 
có ý muốn quay trở về. Thiền sinh không được ngồi quá 
gần hay quá xa xác chết mà phải ngồi một bên xác chết, 
nơi thích hợp cho việc quán sát xác chết. Nếu ngồi quá 
gần xác chết thiền sinh có thể kinh sợ. Nếu ở quá xa 
xác chết thì thiền sinh sẽ không nhận thấy rõ sự ô trược 
của xác chết. Thiền sinh không được ngồi ngay trên đầu 
hay ngay dưới chân xác chết, vì ngồi như thế sẽ không 
thấy rõ sự ô trược của xác chết. Thiền sinh cũng phải 
ghi nhận những gì chung quanh xác chết như: quanh đấy 
có tảng đá, tổ kiến, cội cây, dây leo hay có những dấu 
hiệu gì đặc biệt liên quan đến xác chết không? Chẳng 
hạn như có một tảng đá gần xác chết và tảng đá này cao 
hay thấp, lớn hay nhỏ, màu đen trắng hay nâu, đài hay 
tròn. Thiền sinh phải ghi nhận tất cả những chỉ tiết này. 
Về phần liên quan đến xác chết, thiền sinh phải ghi 


Quán Sát Thân Trong Thân 119 


nhận: "Ở chỗ này có một tảng đá và tảng đá này là dấu 
hiệu của sự Ôô trược". Dấu hiệu của sự ô trược có nghĩa 
là xác chết. Thiền sinh phải suy tưởng như sau: “Đây là 
dấu hiệu của sự ô trược, đây là tảng đá”. Cần phải suy 
tưởng như vậy để khỏi có sự lầm lẫn hay hỗn loạn trong 
tâm. 


Đôi khi, trong lúc đang quán sát xác chết, thiền 
sinh thấy xác chết đường như đang di động, dường như 
đang đứng dậy và tấn công hay đe dọa thiền sinh. Nếu 
không có sự ghi nhận trước những dấu hiệu quanh xác 
chết, tâm thiền sinh sẽ bị hỗn loạn. Nhờ đã quán sát ghi 
nhận kỹ trước đây nên khi thấy xác chết di động thiền 
sinh liền nghĩ đến những điều mình đã ghi nhận trước: 
“Đây là cục đá gần xác chết, và cục đá không thể di 
chuyển đến gần ta, nó không thể tiến đến gần ta được. 
Khi cục đá không thể di chuyển đến gần ta thì xác chết 
cũng không thể tiến đến gần ta. Xác chết không còn sự 
sống và không thể di chuyển. Đây chỉ là ảo tưởng hay 
tri giác lầm lẫn của ta”. Sau khi đã chọn lựa đề mục để 
hành thiền, bây giờ thiền sinh có thể hành thiền. Khi 
thiền sinh đã nỗ lực hành thiền và sự vật xuất hiện hay 
- “tướng” khởi sinh thì tâm thiền sinh sẽ không bị hỗn 
loạn. Bởi vậy thiền sinh phải ghi nhận tất cả mọi vật gì 
mà thiền sinh có thể thấy được quanh xác chết. 


Sau khi đứng hay ngồi gần xác chết thiền sinh 
phải nhìn xác chết và cố gắng nhận biết sự ô trược trong 
sáu cách. 


120 Đại Tứ Niệm Xứ 


1. Thiền sinh biết được sự ô trược bằng cách 
phân biệt “màu sắc” của xác chết: “Xác chết này có da 
màu đen hay vàng” 


2. Thiền sinh cũng phải phân biệt xác chết qua 
“đấu hiệu” của xác chết. Phân biệt qua dấu hiệu là phân 
biệt theo tuổi tác chứ không phải là phân biệt xem đó là 
đàn ông hay đàn bà. Tuổi tác ở đây có nghĩa là xác chết 
ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối của 
cuộc đời. Một cách tổng quát đời sống của một người 
được chia ra làm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 
khoảng ba mươi năm. Những sự quán sát này giúp thiền 
sinh hiểu được sự ô trược của xác chết. 


3. Thiền sinh cũng nhìn vào “hình dáng của xác 
chết” để ghi nhận: “Đây là hình đáng của cái đầu. Đây 
là hình dáng của cái cổ. Đây là hình dáng của tay, ngực, 
hông, đùi, bắp vế, bàn chân, của toàn cơ thể xác chết”. 
Thiền sinh phải nhìn toàn thể xác chết để hiểu rõ hay có 
ý niệm về sự ô trược. 


4. Thiền sinh cũng phải nhìn các hướng. Hướng 
ở đây có nghĩa là phần trên, phần đưới của cơ thể. Từ 
rốn trở lên là phần trên, từ rốn trở xuống là phần dưới. 
Như vậy thiền sinh biết: “Đây là phần trên của xác chết, 
và đây là phần dưới của xác chết”. Thiền sinh cũng phải 
quán sát: “Ta đang đứng ở hướng này, hình ảnh của sự : 
ô trược (xác chết) ở hướng kia. Ta đang ở đây, hướng 
Nam, và xác chết đang nằm ở kia, hướng Bắc...” 


Quán Sát Thân Trong Thân 12l 


5. Thiền sinh cũng phải ghi nhận “vị trí” hay 
chỗ của xác chết. Vị trí ở đây có nghĩa là: “Tay ở chỗ 
này, chân ở chỗ kia, phần giữa của cơ thể ở chỗ này 
v.v...” hay “Ta đang ở chỗ này, hình ảnh ô trược đang 
ở chỗ kia”. 


6. Thiền sinh cũng phải ghi nhận “giới vực”. 
Xác chết này có giới vực bên dưới là gót chân, có giới 
vực phía trên là đỉnh tóc và giới vực chung quanh là da. 
Không gian cũng được qui định giới vực. Chẳng hạn 
như khoảng không gian đã được chứa đầy bởi ba mươi 
hai thể trược. Bằng cách này, thiền sinh nhận ra giới 
vực của xác chết: “Đây là giới vực của tay, của chân, 
của đầu, của mình hay phần cơ thể này phình trướng 
v.v...” Phải là xác chết mà khi thiền sinh quán sát tâm 
tham ái không phát sinh. Bởi vì đầu nhìn một xác chết 
đi nữa thì tư tưởng tham ái cũng có thể phát sinh nơi 
thiền sinh. Chỉ khi nào chắc chấn rằng xác chết này 
không làm phát sinh tham ái thì thiền sinh mới có thể 
đến gần mà quán sát. 


Thiền sinh phải nỗ lực phát triển tri giác hay ý 
niệm về sự ô trược theo sáu cách trên. 


Khi thiền sinh nhám mắt mà có thể thấy được 
hình ảnh của xác chết thì thiền sinh đã “học được” cách 
quán sát. Thiền sinh phát triển cho đến khi đạt được “sơ 
tướng”. 


122 Đại Tứ Niệm Xứ 


Nếu thiền sinh không thể đạt được tướng bằng 
sáu cách quán sát trên thì thiền sinh phải tiếp tục nhận 
biết sự ô trược bằng năm cách bổ túc. 


I1. Sự ô trược có thể nhận biết qua “chỗ tiếp 
giáp” của xác chết. Tiếp giáp ở đây là mười bốn chỗ 
tiếp giáp chính: ba chỗ tiếp giáp ở tay phải, ba chỗ tiếp 
giáp ở tay trái, ba chỗ tiếp giáp ở chân phải, ba chỗ tiếp 
giáp ở chân trái, một chỗ tiếp giáp ở đầu, một chỗ tiếp 
giáp ở lưng. 


2. Tiếp theo, thiền sinh hãy quán sát “chỗ mở”. 
Chỗ mở ở đây là những cái lỗ ở giữa những cánh tay và 
một bên mình, lỗ ở giữa những chân, lỗ của bao tử, lỗ 
của lỗ tai hay tình trạng đóng mở của mắt và miệng. 


3. Thiền sinh cũng phải quán sát xác chết qua 
“chỗ lõm” như là: hốc mắt, phần trong của miệng, hay Ổổ 
nách. Thiền sinh cũng phải quán sát: “Ta đang đứng 
trong một chỗ lõm và xác chết đang nằm trong chỗ 
lõm”. 


4. Kế tiếp thiền sinh phải quán sát “chỗ lồi”. Có 
nghĩa là bất kỳ chỗ lồi nào như đầu gối, ngực, hay trán. - 
Thiền sinh cũng phải quán sát như sau: “Ta đang đứng 
trong chỗ lồi, xác chết đang nằm trong chỗ Töi”.!l 


5. Cuối cùng thiền sinh phải quán sát “những 
vật chung quanh”, như toàn thể xác chết và khu vực 
quanh xác chết. 


Quán Sát Thân Trong Thân 123 


Sau khi đã chú tâm đến những điều trên, thiền 
sinh niệm thầm trong tâm: phừnh trương, phình trương, 
phình trương giống như đó là một cơ thể phình trương 
vậy. 


Nếu chăm chú quán sát cơ thể bằng sáu cách 
chính và năm cách bổ túc, thiền sinh chắc chắn sẽ đạt 
được hình ảnh hay “tướng” của sự ô trược. 


Thiền sinh quán sát và nghĩ đến sự ô trược nhiều 
lần, mười lần, trăm lần, ngàn lần hay mười ngàn lần cho 
đến khi thiền sinh đạt được hình ảnh hay “tướng”. Thiền 
sinh đạt được tướng có nghĩa là thiền sinh có thể thấy 
được xác chết phình trương khi nhắm mắt lại. 


Nếu tỳ khưu đạt được tướng nhưng không đạt 
được đích cuối cùng của việc hành thiền ở nghĩa địa thì 
thầy tỳ khưu phải trở về chùa vì thầy không thể ở mãi 
trong nghĩa địa. Khi thầy trở về chùa, thầy phải ghi nhớ 
tất cả những gì trên đường trở về chùa. Thầy ghi nhớ 
hướng: hướng Đông hay hướng Tây, hướng Nam hay 
hướng Bắc. Thầy cũng ghi nhận những gì thầy thấy như: 
tảng đá, cội cây, bụi cây v.v... Ghi nhận những gì trên 
đường đi và về có nghĩa là thiền sinh luôn luôn giữ tâm 
chánh niệm hành thiền. Khi trở về chùa, nếu có ai đặt 
câu hỏi nhất là những câu hỏi liên quan đến giáo pháp 
thầy phải trả lời. Thầy không được tránh trả lời. Khi về 
đến chùa, có thể thầy có vài bổn phận phải làm đối với 
các thầy tỳ khưu khác. Khi trả lời câu hỏi hay khi làm 
bổn phận với các thầy tỳ khưu khác thì “tướng” mà thầy 
đã đạt được có thể bị mất và không thể nhắc lại được bởi 


I24 Đại Tứ Niệm Xứ 


vì thầy đã bị phóng tâm. Khi thiền sinh cư sĩ trở về từ 
nghĩa địa, họ cũng phải trả lời các câu hỏi và làm các 
bổn phận tương tự. 


Khi thiền sinh đã bị mất tướng và không thể trở 
lại nghĩa địa để hành thiền thì thiền sinh phải dùng 
"tâm" đi ra nghĩa địa, nơi xác chết đang vất bỏ rồi đi 
ngay trở về. Bằng cách này thiền sinh có thể tạo lại 
tướng. Phương pháp ghi nhận sự vật dọc theo đường đi 
và về nơi quán sát xác chết là một sự hỗ trợ tốt đẹp cho 
việc hành thiền. Thiền sinh sẽ nhớ lại tảng đá nhỏ, tảng 
đá lớn, vật chỗ này, vật chỗ kia cho đến khi thiền sinh 
ôn lại hết mọi vật trên đường. Thiền sinh nhớ trong tâm 
tất cả các chỉ tiết trên đường đi và những tướng ô trược. 


Khi thiền sinh đạt được tướng gọi là “học tướng” 
trở lại thì tướng này sẽ hiện ra đối với thiền sinh thật là 
đáng sợ và ghê tởm. Thiền sinh an trú vào đó nhiều lần 
và phi nhận: Ô /rược, ô trược, ô trược hay phình trương, 
phình trương, phình trương cho đến khi hình ảnh trong 
tâm thật rõ ràng. Tướng hay hình ảnh trong tâm có thể 
xuất hiện nhưng không có vẻ gớm ghiếc và thân hình rất 
mập mạp và đã ăn no. Tướng đó gọi là sơ tướng. 


Sau đó, những chướng ngại sẽ không còn trong 
tâm thiền sinh và thiền sinh sẽ “nhập định /hãn4). Đó 
là cách mà tỳ khưu hay cư sĩ muốn hành thiền đề mục 
quán sát tử thi phải thực hành. 


Thanh Tịnh Đạo kể ra “mười đề mục quán sát tử 
thi” nhưng Kinh Đại Niệm Xứ này chỉ kể ra chín giai 


Quán Sát Thân Trong Thân 125 


đoạn tan rã của tử thi. Sau khi quán sát thấu đáo các đề 
mục tử thi, thiền sinh sẽ đác “thiền” /hana). Sau khi 
đác “thiền”, thiền sinh có thể lấy tầng thiền này làm đề 
mục cho Thiền Minh Sát. Thiền sinh có thể ôn lại 
những yếu tố của tầng thiền mà mình đã đắc, theo dõi 
yếu tố của các tầng thiền đến và đi, sinh và diệt. Thiền 
sinh nhìn thấy các yếu tố của các tầng thiền sinh khởi rồi 
diệt tận. Từ giai đoạn này thiền sinh có thể đạt đến các 
tuệ minh sát tiếp theo cho đến khi đạt đến tuệ minh sát 
cuối cùng và giác ngộ Niết Bàn. Bởi vậy, có thể dùng 
đề mục tử thi để hành Thiền Vắng Lặng trước rồi 
chuyển sang Thiền Minh Sát. Có thể thực hành phương 
pháp được mô tả trong kinh này để tạo nên ý niệm hay 
tri kiến về sự ô trược và ý thức được sự nguy hiểm và sự 
bất toàn của cơ thể con người. Khi ý niệm hay tri kiến 
về sự nguy hiểm và bất ổn khởi sinh trong tâm thiền 
sinh, thiền sinh thấy tri kiến này sinh lên rồi diệt mất. 
Thiền sinh cũng nhận thấy là tâm nhận biết được sự sinh 
điệt này cũng sinh rồi diệt. Thiền sinh thấy sự sinh diệt 
của tâm và sự sinh diệt của đối tượng của tâm (đó là xác 
chết). Thiền sinh tiếp tục thực hành như vậy cho đến khi 
đạt thánh quả. 


Khi thiền sinh lấy đề mục tử thi để hành Thiền 
Minh Sát thì thiền sinh không cần phải đến nghĩa địa bởi 
vì điều quan trọng trong Thiền Minh Sát là áp dụng sự ô 
trược của tử thi vào chính cơ thể mình: “Xác chết thật là 
ô trược và ghê tởm, cơ thể này cũng vậy. Cơ thể của ta 
cũng không thể ra ngoài đặc tính này.” 


126 Đại Tứ Niệm Xứ 


Ở các xứ tây phương việc hành thiền quán sát tử 
thi thật khó khăn bởi vì bạn không thể thấy tử thi ở 
nghĩa địa được. Ở Huê kỳ xác chết được trang điểm như 
một người đang nằm ngủ, mặt mày thật đẹp, khi nhìn 
xác chết bạn không thể nào khởi được ý niệm ô trược. 
Bạn có thể tìm một vài tấm hình về xác chết, nhưng hình 
ảnh về xác chết cũng không đầy đủ chỉ tiết bởi vì bạn 
không thể nào tìm thấy xác chết phình trương, bị tan rã 
hay bị cất thành nhiều mảnh v.v... Ngày nay, ngay tại 
các quốc gia Đông Phương bạn cũng khó tìm thấy một 
xác chết đang ở trong tiến trình hủy hoại. 


Chúng ta đã tìm hiểu tiến trình đầu tiên là xác 
chết phình trương. Từ tiến trình thứ hai đến tiến trình 
thứ tám của xác chết bị hủy hoại được ghi trong kinh 
Đại Niệm Xứ là: 


bị quạ, diều hâu, kên kên... chó, báo, cọp, chồn 
ăn và bị đục khoét bởi dòi. 


chỉ còn lại xương nối nhau bởi gân với chút í† thịt 
dính vào đó. 


chỉ còn lại xương nối liền bởi gân, bê bết máu, 
không thịt. 


chỉ còn lại xương nối liền bởi gân, không thịt, 
không máu. 


Quán Sát Thân Trong Thân 127 


chỉ còn lại xương rời rã, rải rác khắp nơi: đây là 
xương tay, đây là xương chân, xương cằm, xương về, 
xương đùi, xương sống và sọ. 


chỉ còn lại xương trơ bạc màu như vỏ sò Ốc. 


chỉ còn những xương cũ trên một năm, năm 
thành đống. 


Tiến trình hủy hoại thứ chín như sau: 


Khi thầy tỳ khưu thấy cơ thể vất bỏ trong nghĩa 
địa, chỉ còn lại những xương vụn nát như bụi, thầy tỳ 
khưu bèn áp dụng tri giác này vào chính cơ thể mình: 
“Thật vậy, cơ thể này (của ta) cũng có cùng đặc tính như 
vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia và không vượt ra 
ngoài đặc tính này được. ` 


Như vậy, chúng ta đã nói đến chín tiến trình của 
xác chết, từ xác phình trương cho đến xương rã mục và 
vụn nát. 


Còn có một loại thiền khác về sự ô trược gọi là 
“thiền về xương”. Nhiều người lấy xương làm đề mục 
hành thiền. Khi thiền sinh thực tập loại thiền này lâu 
ngày, thiền sinh sẽ thấy chỉ có xương mà thôi. Dầu một 
vài người đang còn sống nhưng dưới mắt thiền sinh thì 
đó chỉ là những bộ xương. 


Sau đây là câu chuyện về Trưởng lão Maha 
Tissa. Trên đường vào làng khất thực, trưởng lão Tissa 


J28 Đại Tứ Niệm Xứ 


gặp một cô gái. Cô gái này đã gây gổ với chồng và 
đang trên đường trở về nhà cha mẹ mình. Khi cô gái 
gặp Trưởng lão Maha Tissa thì cô gái cười. Trưởng lão 
Mahã Tissa chỉ thấy hàm răng của cô gái và thấy toàn 
thân cô chỉ là một bộ xương. Trưởng lão đã hành thiền 
về đề mục xương và đã đạt được tri giác về sự ô trược 
của cơ thể nên thấy mọi cơ thể chỉ là những bộ xương. 
Khi thấy bộ xương đi qua Trưởng lão phát triển thiền 
minh sát và đắc quả Alahán. Người chồng đuổi theo vợ, 
gặp trưởng lão Maha Tissa bèn hỏi xem Trưởng lão có 
thấy người đàn bà nào đi trên đường này không. Trưởng 
lão Mahã Tissa trả lời: “Tôi chẳng thấy người đàn ông 
hay người đàn bà nào đi trên đường này cả. Tôi chỉ thấy 
một bộ xương đi trên đường này thôi”. Đó là kết quả 
của việc hành thiền trên đề mục tử thi. 


Đến đây chúng ta chấm dứt phần quán sát thân. 
Có mười bốn đề mục hành thiền hay quán sát thân đó là: 
quán sát hơi thở, quán sát tư thế, chánh niệm và tỉnh 
giác, quán sát thân ô trược, quán sát tứ đại và quán sát 
chín loại tử thi. 


l_.. Quán sát Thọ Trong Thọ 


Chúng ta có nhiều loại cảm thọ: Lạc thọ, khổ 
thọ và vô ký thọ. Cảm thọ ở đây phải được hiểu là cảm 
thọ về tâm. Khi đau bạn cảm thấy đau, và tâm cảm thọ 
này tiếng Øã// gọi là vedanäa Mỗi khi nói đến vedana 
bạn phải hiểu đó là lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Thiền 
sinh quán sát hay ghi nhận sự khổ, sự lạc hay sự vô ký 
của cảm giác là hành thiền quán sát cảm thọ. 


Đức Phật dạy: 


Và này các thây tỳ khưu, tỳ khưu quán sát thọ 
trong thọ như thế nào ? 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, khi có lạc thọ, tỳ 
khưu biết: "Tôi có lạc thọ". Khi có khổ thọ, tỳ khưu 
biết: "Tôi có khổ thọ". Khi có vô ký thọ (cảm thọ không 
khổ không lạc), tỳ khưu biết: "TÓi có vô ký thọ”. Khi có 
thế tục lạc thọ, tỳ khưu biết: "Tôi có thế tục lạc thọ”. 
Khi có phi thế tục lạc thọ, tÈ khưu biết: "Tôi có phi thế 
tục lạc thọ". Khi có thế tục khổ thọ, tỳ khưu biết: "Tôi 
có thế tục khổ thọ". Khi có phi thế tục khổ thọ, tỳ khưu 
biết: "Tôi có phi thế tục khổ thọ". Khi có thế tục vô ký 
thọ, tỳ khưu biết: "TOi có thế tục vô ký thọ". Khi có phí 


130 Quán Sát Thọ Trong Thọ 


thế tục vô ký thọ, tỳ khưu biết: "Tôi có phi thế tục vô ký 
thọ”. 


Bất kỳ cảm thọ nào khởi sinh thiền sinh cũng đều 
phải phi nhận và quán sát. Đó là lời dạy của Đức Phật 
về việc quán sát cảm thọ. Khi bạn có cảm giác đau 
nhức hay tê cứng trên cơ thể thì bạn phải chú tâm vào 
nơi có sự đau và ghi nhận sự đau nhức hay tê cứng này 
bằng cách niệm thầm: đau, đau, đau, hay tê, fê, té. Khi 
bạn có cảm giác tốt, cảm giác vui bạn niệm: vửi, vui, vuï 
hay /ớf, /ốf, fốf. Thiền sinh khó biết được cảm thọ vô 
ký. Cảm thọ mà thiền sinh biết được khác với cảm thọ 
mà người không hành thiền biết. Mặc đầu khi có cảm 
thọ tốt thì bạn biết rằng bạn đang có cảm thọ tốt, và khi 
có cảm thọ xấu thì bạn biết rằng bạn đang có cảm thọ 
xấu. Nhưng như thế không hẳn là hành Thiền Minh Sát. 
Thiền sinh hành Thiền Minh Sát thấy hay quán sát cảm 
giác chỉ là cảm giác thôi, không phải cảm giác của một 
người, không phải cảm giác trường cửu bất biến. Giống 
như trong khi hành thiền quán sát sự đi, phải ghi nhận: 
đi, đi, đi ; ở đây, khi có cảm giác thiền sinh phải ghi 
nhận cẩm giác, cẩm giác, cảm giác. Sự hiểu biết của 
thiền sinh hoàn toàn khác biệt sự hiểu biết của người 
không hành thiền. Tâm của người không hành thiền 
không thể tách rời khỏi khái niệm về một chúng sanh 
hay ý niệm về tự ngã; bởi vậy, sự hiểu biết của họ 
không phải là Thiền Minh Sát. Trong khi đó tâm của 
thiền sinh có thể thấy rằng chỉ có cảm giác mà thôi. Chỉ 
có cảm giác vui hay cảm giác không vui mà không có ai 
cảm giác cả. Không thể nói rằng cảm giác này của ai 


Đại Tứ Niệm Xứ 131 


hay của chúng sanh nào. Thiền sinh cũng biết rằng cảm 
giác này không tồn tại lâu dài. 


Khi bạn có cảm giác đau và bạn ghi nhận đu, 
đau, đau thì bạn cần phải ghi nhận từ mười đến mười 
lăm phút. Có thế thì bạn mới thấy rằng cái đau này 
không có gì hàng cửu. Không phải chỉ có một khối đau. 
Một cái đau này đến rồi đi; lại một cái đau khác đến rồi 
đi. Bạn thấy sự đau không phải là cái gì liên tục mà sự 
đau biến đổi không ngừng. Khi bạn đã nhìn xuyên 
thủng sự liên tục, nghĩa là bạn không thấy gì có sự liên 
tục cả tức là bạn đã thấy đặc tính vô thường của sự vật. 
Sở đĩ bạn không thấy được sự vô thường vì ảo tưởng về 
sự liên tục đã che đấu đặc tánh vô thường. Khi bị ảo 
tưởng về sự liên tục chỉ phối thì bạn sẽ dính mắc vào 
quan niệm trường cửu và vững bền của sự vật, cho rằng 
sự vật trường cửu và vững bền. Khi ý niệm về sự liên 
tục bị loại bỏ thì bạn sẽ thấy răng sự vật hiện ra rồi biến 
mất, sinh diệt không ngừng. 


Bạn có lạc thọ dính liền với sự vật mà bạn gần 
gũi hay tiếp cận trong cuộc sống: hình sắc, âm thanh, 
mùi, vị, tư tưởng và những gì mà bạn nghĩ rằng chúng là 
sở hữu của bạn như: vợ chồng, con cái... Lạc thọ tùy 
thuộc vào các sự vật thế tục nên được gọi là "thế tục lạc 
thọ". Khi có loại lạc thọ này, bạn phải ý thức và ghi 
nhận: vui, vưi, vui hay fốt, tốt, fốt. 


Đôi khi bạn có khổ thọ: như bạn cảm thấy buồn, 
xuống tỉnh thần; khi bị mất mác, xa lìa những vật SỞ 
hữu hay đồ đạc có giá trị, bạn cảm thấy tiếc nuối, buôn 


I32 Quán Sát Thọ Trong Thọ 


bực hay nóng giận. Đó là những khổ thọ thuộc về thế 
tục. Điều này cũng có thể xảy ra cho thiền sinh khi 
thiền sinh nghĩ đến những gì không tốt đẹp đang xảy ra 
cho mình. Khi có những cảm thọ như thế xảy ra, thiền 
sinh phải chánh niệm và ghi nhận: /#é£ nướt, tiếc nuối, 
tiếc nuối; buồn, buồn, buồn hay giận, giận, giận. 


Vô ký thọ là cảm giác không vui, không khổ. 
Đôi khi đang hành thiền, thiền sinh tiếp xúc các đối 
lượng giác quan với tâm không vui, không khổ và cũng 
không thể vất bỏ đối tượng đó. Đó là cảm thọ vô ký đi 
kèm với tham ái khởi sinh trong thiền sinh. Cảm thọ 
như thế gọi là "thế tục vô ký thọ” cũng còn gọi là tâm xả 
tùy thuộc vào sự vật thế tục, hay tâm xả đi kèm với sỉ 
mê. Tiếng Pali gọi cảm thọ này là a/ñãnupekkhä, có 
nghĩa là "bất tri xả” (xả do không biết). 


Bạn cũng có thể có "phi thế tục lạc thọ, phi thế 
tục khổ thọ và phi thế tục vô ký thọ". Đó là những cảm 
thọ khởi sinh trong lúc bạn đang hành thiền. 


Thế nào là "phi thế tục lạc thọ”? Khi hành thiền, 
bạn có thể có tâm định tốt hay thấy được sự sinh diệt của: 
sự vật bạn bèn có cảm giác vui vẻ thích thú. Bạn cảm 
thấy thật hạnh phúc đến nỗi bạn muốn đứng dậy nói cho 
mọi người biết rằng mình đang có cảm giác thích thú 
như vậy. Bạn khó có thể chế ngự những cảm giác này. 
Cảm giác như vậy có thể đến với thiền sinh, đặc biệt là ' 
lúc thiền sinh đạt đến tầng mức có thể thấy rõ sự sinh 
diệt của các hiện tượng. Thiền sinh không nên có các 
cảm thọ đi kèm với tham ái. Thiền sinh phải ý thức và 


Đại Tứ Niệm Xứ 133 


chánh niệm trước các cảm thọ này. Nếu dính mắc vào 
cảm thọ này thì thiền sinh sẽ đứng mãi ở đây mà không 
tiến bộ thêm được nữa. 


Thế nào là "phi thế tục khổ thọ"? Đôi khi thiền 
sinh không thể hành thiền tốt đẹp theo ý muốn. Mặc 
đầu đã cố gắng, nhưng tâm thiền sinh không thể nằm 
trên đề mục được. Lúc bấy giờ thiền sinh cảm thấy chán 
nản hay thất vọng. Đó là khổ thọ phi thế tục. Đôi khi 
thiền sinh đạt được một tầng thiền nào đó rồi lại bị rơi 
xuống nên có cảm giác buồn bã hay tiếc nuối. Khi có 
các cảm giác này, thiền sinh phải ghi nhận: bườn, bườn, 
buồn hay tiếc nuối, tiếc nuối, tiếc nuối và chế ngự nó. 


Câu chuyện về vị trưởng lão sau đây cho thấy 
"phi thế tục khổ thọ" là một trở ngại trong lúc hành 
thiền: 


Một vị trưởng lão rất thông thái kinh điển. Thầy 
dạy mười tám nhóm học trò. Có đến ba mươi ngàn tỳ 
khưu thực hành theo lời dạy của trưởng lão mà đắc quả 
Alahán. Một trong những người học trò của thầy, một 
hôm, ôn lại những đặc tính quí báu của mình rôi nghĩ 
đến thầy và tìm hiểu xem thầy mình đã giác ngộ chưa. 
Thấy thầy vẫn còn là người thế tục nên người học trò 
đến gặp thầy để giúp đỡ. Thấy người học trò đến, vị 
thầy hỏi: 


- Sư đến đây có việc gì ? 


Người học trò đáp: 


I34_ Quán Sát Thọ Trong Thọ 


- Con muốn nghe thầy thuyết pháp. 
- Thầy không có thì giờ. Thầy rất bận. 
- Con chỉ hỏi pháp khi thầy vào làng khất thực. 


- Không, sẽ có nhiều người cùng đến hỏi thầy 
vào lúc ấy nên thầy không trả lời được. 


Người học trò tiếp tục xin thầy cho mình gặp vào 
những giờ khác, nhưng những lời đề nghị của trò đều bị 
thầy từ chối vì lý do bận việc. Cuối cùng người học trò 
nói với thầy: 


- Bạch thầy. Bộ thầy không có được một chút thì 
giờ dù chỉ vài phút thôi sao? Nếu thầy không có chút thì 
giờ nào thì có lẽ thây cũng sẽ không có đủ thì giờ để 
chết nữa. Thầy luôn luôn bận rộn. Thầy chẳng khác 
nào chỗ tựa lưng của chiếc ghế. Thầy chỉ để cho người 
khác dựa lưng vào thầy mà thầy không dựa được chính 
mình. 

Nói xong người học trò bỏ đi. Vị thầy cảm thấy 
tâm rung động và quyết định hành thiền. Thầy nghĩ 
rằng mình có thể trở thành một vị Alahán trong vài ba 
ngày. Nghĩ vậy, nhưng thầy không hề nói cho ai biết. 
Thế nhưng mấy ngày trôi qua thầy vẫn chưa đạt đạo quả - 
Alahán. Thầy để hết kỳ hạ để hành thiền, nhưng cho 
đến cuối hạ thầy vẫn chưa đạt được gì cả. Thầy cảm 
thấy buồn khổ nên thầy khóc mãi. Thầy tiếp tục hành 


Đại Tứ Niệm Xứ 135 


thiền trong hai mươi chín năm nữa, nhưng đến cuối hạ 
thứ ba mươi thầy vẫn chưa thấy được chân lý. Thầy rất 
buồn khổ và khóc lớn. Lúc bấy giờ một vị địa tiên đến 
gần thầy rồi cũng khóc lớn. Thấy vị địa tiên khóc, thầy 
bèn hỏi: 


- Ông là ai ? 
- Tôi là một địa tiên. 
- Tại sao ông khóc. 


- Thấy thầy khóc nên tôi nghĩ rằng chỉ cần khóc 
thôi thì tôi cũng có thể đạt một hay hai quả thánh. 


Thầy tỳ khưu giáo sư nghe thế buồn khổ hết sức 
và tự nhủ: "Bây giờ, ngay cả vị địa tiên cũng chế diễu 
ta. Vậy thì ta không nên buồn khổ hay thất vọng quá”. 
Thế là vị trưởng lão vất bỏ mọi thất vọng buồn rầu. Vị 
trưởng lão tích cực tinh tấn hành thiền với tâm thanh 
thản, thoải mái nên chẳng bao lâu sau đắc quả Alahán. 
Mặc đầu vị trưởng lão này thuộc lòng Tam Tạng kinh 
điển, nhưng thầy phải bỏ ra đến ba mươi năm mới giác 
ngộ đạo quả Alahán. Sự thất vọng buồn khổ của thầy là 
"phi thế tục khổ thọ". Phi thế tục khổ thọ này phát sinh 
trong lúc vị trưởng lão đang hành thiền nên là một trở 
ngại trong sự giác ngộ đạo quả của thầy. 


Thế nào là "phi thế tục vô ký thọ"? Đó là vô ký 
thọ trong khi hành thiền, còn được gọi là "phi thế tục xả 
thọ" hay "chánh niệm phi thế tục xả thọ”, xuất hiện khi 


thiền sinh đạt được các tuệ giác cao hơn trong Thiền 


I36 Quán Sát Thọ Trong Thọ 


Minh Sát và có được cảm giác xả thọ. Lúc bấy giờ thiền 
sinh không cần phải nỗ lực tỉnh tấn mà vẫn quán sát đề 
mục một cách tốt đẹp. Tỉnh tấn đến với thiền sinh một 
cách tự nhiên nên thiền sinh có cảm giác không vui 
không khổ. Cảm thọ này được gọi là "phi thế tục vô ký 
thọ" hay "phi thế tục xả thọ". Khi "phi thế tục xả thọ” 
khởi sinh thì bạn phải chánh niệm và phi nhận: xả /họ, 
xả thọ, xả thọ. Bằng cách này, thiền sinh sẽ ý thức được 
sự sinh diệt của mọi cảm thọ phát sinh. Tiếp theo đó 
thiền sinh sẽ đạt được các tuệ giác cao hơn cho đến khi 
hoàn toàn giác ngộ. 


Thiền sinh phải cố gắng ghi nhận mọi cảm thọ. 
Khi thiền sinh ghi nhận các cảm thọ phát sinh, thiền sinh 
sẽ thấy được sự sinh diệt của các cảm thọ này. Thiền 
sinh cũng đồng thời thấy được rằng bởi vì có sự đau nên 
mới có cảm giác đau. Bởi vì có sự thích thú thoải mái 
nên mới có cảm giác thích thú, thỏa mái v.v... như thế là 
thiền sinh đã nhận thức được "sự sinh khởi của cảm 
giác", "sự diệt tận của cảm giác” hay nhận thức được cả 
hai "sự sinh khởi và sự diệt tận của cảm giác". Thiền 
sinh có thể "quán sát bên trong”, trên cảm thọ của mình, 
và "quán sát bên ngoài", trên cảm thọ của người khác, 
hay "quán sát bên trong trên cảm thọ của chính mình và 
quán sát bên ngoài trên cảm thọ của người khác". Đó là 
phương pháp chánh niệm các cảm thọ trong lúc đang 
hành thiền bằng cách ý thức và chánh niệm các cảm thọ. 
Một khi đã thấy được sự sinh diệt của các cảm thọ thiền 
sinh sẽ không còn tham luyến dính mắc vào các cảm thọ 
nữa. Khi không còn tham luyến, dính mắc, thiền sinh sẽ 
giác ngộ chân lý. 


lHL. Quán Sát Tâm Trong Tâm 


Tâm mà chúng ta muốn nói đến đây là tâm 
vương, một phần của tâm. Theo lời dạy của Đức Phật 
thì tâm có hai phần là tâm vương và tâm sở. “Tâm 
vương" nhận thức đối tượng, nó chỉ là một sự nhận thức 
đơn thuần. Các tâm sở khởi sinh cùng lúc với tâm 
vương và làm biến đổi tâm vương. “Tâm sở” đã nhuộm 
màu tâm vương. Tham là một tâm sở. Sân là một tâm 
sở. Sỉ là một tâm sở. Tín là một tâm sở. Huệ là một 
tâm sở. Khi những tâm sở khởi sinh thì chúng đồng khởi 
sinh với một vài loại tâm vương nào đó. Mặc đầu tâm 
vương được nhấn mạnh trong chương này, nhưng ta 
không thể tách rời tâm vương và tâm sở được. Khi bạn 
quán sát tâm vương thì bạn cũng đồng thời quán sát tâm 
sở. Khi tâm bạn có sự nóng giận, bạn ghi nhận: giận, 
giận giận thì bạn đã quán sát tâm vương này. 'G/ân” có 
nghĩa là tâm bạn giận hay /2/ có tâm vương đi kèm với 
giận. Bởi vậy khi bạn ghi nhận: giận, giận giận thì bạn 
đã thực hành quán sát tâm vương. 


Những tâm vương khác cũng cần được ghi nhận 
nữa. Trong Kinh Đại Niệm Xứ có nói đến nhiều loại 
tâm vương đi kèm với tham, không đi kèm với tham, đi 


138 Đại Tứ Niệm Xứ 


kèm với sân, không đi kèm với sân, đi kèm với si, không 
đi kèm với sĩ. 


“Tâm co rút” là một loại tâm xuất hiện khi bạn bị 
đã dượi buồn ngủ chế ngự. Trong lúc hành thiền mà bạn 
bị buồn ngủ là lúc ấy tâm bạn bị co rút. 


"Tâm tán loạn” liên quan đến một loại tâm khi bị 
bất an chi phối. “Tâm trở nên lớn” hay "tâm đại hành” 
có nghĩa là "tâm thiền". “Tâm không trở nên lớn” hay 
"tâm bất đại” là những tâm liên quan đến dục giới. 


“Tâm giới hạn" là tâm vương thuộc dục giới và 
sắc giới. "Tâm vô thượng” là tâm thuộc vô sắc giới. 


"Tâm định" là tâm cận định hay nhập định. 
“Tâm không định” là tâm tán loạn và không tập trung. 


“Tâm giải thoát” là tâm thoát khỏi phiền não 
trong sát na hay trong khoảng thời gian ngắn; đó là tâm 
minh sát hay tâm thiền. “Tâm không giải thoát” là tâm 
chưa thoát khỏi phiền não. 


Muốn hiểu tất cả các loại tâm vương, bạn cần 
phải biết Vị Diệu Pháp (Abhidhzrmrmm2) Tuy nhiên, 
không cần phải biết tất cả các loại tâm vương theo đúng 
tên của chúng, mỗi khi có tâm nào hiện khởi bạn chỉ cần . 
ghi nhận là đủ, chẳng hạn lúc bạn bưồn ngủ bạn phải ý 
thức rằng bạn đang buồn ngủ và ghi nhận rằng: Đườồn 
ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ Khi phóng tâm, bạn ghi 
nhận: phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. 


Quán Sát Tâm Trong Tâm 139 


Cần phải ghi nhận kịp thời những loại tâm này 
mỗi khi chúng khởi sinh trong tâm bạn. Trong khi quán 
sát tâm thì tâm này là đề mục của tâm kia. Hai tâm 
không thể khởi sinh cùng một lúc. “Tâm làm đối tượng 
thiền" khởi sinh sớm hơn “tâm ghi nhận" một khoảng 
thời gian rất ngắn, nhưng bạn có thể gọi nó đang ở trong 
hiện tại bởi vì chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn khi 
bạn quán sát tâm. Khi có nhiều loại tâm khác nhau khởi 
sinh và biến mất, bạn phải ghi nhận ngay những tâm 
riêng biệt này mỗi khi chúng hiện diện trong bạn. 


Khi quát sát tâm theo cách này thì bạn sẽ thấy 
rằng chỉ có tâm mà thôi, chẳng có người hay chúng sanh 
nào điều khiển hay làm tác nhân cả. Bạn cũng sẽ nhận 
ra rằng bởi vì chúng sinh và diệt trong từng sát na nên 
chúng là vô thường. Một khi bạn đã thấy chúng là vô 
thường thì bạn không còn dính mắc hay chấp giữ chúng 
do tham ái hay tà kiến của bạn. Nghĩa là bạn không còn 
tham ái và tà kiến để bám víu vào chúng. Khi không 
còn tham ái thì nghiệp (#22) không thể hình thành 
và bạn có thể giải thoát mọi đau khổ. 


Đến đây chấm dứt phần quán sát tâm. 


` 
` Xà, 
+Ö 


Xứ 


lệ 


140 Đại Tứ Nị 


* 
4 ù z 
" D 
` 
* * 


.~ „ 
... n , 
.. ` ' Si 
. 
- s : 
" * ` 
.... - Ẻ bu 
c, z 
sec PI vu 
xe 
H ¬. % 
- Ni 


“ 
-ˆ 
« 
3 Tên 
... 


4. Quán Sát Pháp Trong Pháp 


Đến đây chúng ta đã nghiên cứu ba trong bốn niệm 
xứ đó là: Quán sát thân (hay niệm thân), quán sát thọ 
(hay niệm thọ), quán sát tâm (hay niệm tâm). Bây giờ 
chúng ta bắt đầu nói đến phần quán sát cuối cùng đó là 
quán sát pháp (hay niệm pháp). 


Quán sát thân hay niệm thân là quán sát cơ thể vật 
lý hay phần vật chất của cơ thể. Quán sát thọ là quán 
sát những gì mà tâm kinh nghiệm được: “khổ, lạc, vô 
ký” về cảm giác vật chất. Quán sát tâm cũng còn được 
gọi là quán sát những sự việc thuộc về tâm, tâm sở. 
Quán sát pháp là quán sát cả hai, vật chất cũng như tinh 
thần. Nếu xét theo ngũ uấn thì quán thân là quán sát sắc 
uẩn, quán thọ là quán sát thọ uẩn, quán tâm là quán sát 
thức uẩn và quán pháp là quán sát cả năm uẩn. 


Chữ đharmrma được phiên âm là “pháp” chứ 
không dịch bởi vì thật khó tìm ra một chữ bao trùm trọn 
vẹn nghĩa của chữ đ»amrna. Chữ đhamrna thường được 
dịch là những "đối tượng của tâm". Điều này không 
chính xác cũng không đúng lắm bởi vì đối tượng của 
thiền được nói đến trong chương này thuộc về hai nhóm 
thân cũng như tâm. Khi "đối tượng của tâm” có ý nghĩa 
là đối tượng hay đề mục của tâm, thì cơ thể cũng là đối 


142 Đại Tứ Niệm Xứ 


tượng của tâm, cảm thọ và tâm cũng là đối tượng của 
tâm. Đã gọi là "đối tượng của tâm” thì nó phải bao gồm 
cả đối tượng vật chất trong đó. Vậy tốt nhất là để 
nguyên chữ đ2mma mà đừng dịch, hãy cố gắng hiểu 
nghĩa chữ đharzma nói đến trong kinh Tứ Niệm Xứ này. 


Trong chương niệm pháp này, chúng ta sẽ nói đến: 
"năm chướng ngại", “ngũ uẩn thủ”, “sáu căn, sáu trần”, 
"thất giác chi", "tứ diệu đế”. “Năm chướng ngại” thuộc 
về tâm. “Ngũ uấn thủ” thuộc về vật chất và tâm. “Sáu 
căn sáu trần” thuộc về vật chất và tâm. “Thất giác chỉ” 
thuộc về tâm và “Tứ Diệu Đế” bao gồm cả vật chất và 
tâm. 


A. Năm chướng ngại 


Bất kỳ bạn làm việc gì, bạn đều cảm thấy có một 
vài loại chướng ngại hay cản trở cần phải vượt qua. 
Chướng ngại là những yếu tố gây bất lợi cho việc hành 
thiền. Nó che lấp hay cản trở khiến thiền sinh không thể 
tập trung tâm ý được. 


Đức Phật đã nói đến chướng ngại như sau : 


Ở đây này các tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp 
trone pháp qua năm chướng ngại: 


Thế nào là thầy tỳ khưu quán pháp trong pháp 
qua năm chướng ngại? Thế nào là năm chướng ngại? 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 143 


1. Tham Ái 


Ở đây, này các tỳ khưu, khi tham ái có mặt tỳ 
khưu biết: "Có tham ái trong tôi"; hay khi tham ái vắng 
mặt, t khưu biết: "Không có tham ái trong tôi ; t khưu 
cũng biết lý do tham ái chưa sinh khởi nay được sinh; t 
khưu cũng biếf lý do tham ái đã sinh bị diệt trừ; tỳ khưu 
cũng biết lý do tham ái đã được diệt trừ không còn khởi 
sinh trong tương lai. 


Phần dạy trên đây của Đức Phật đã chỉ dẫn cho 
chúng ta cách thức đương đầu với “22mm á/”. Tham ái là 
chướng ngại đầu tiên trong mục này. “Tham ái” có 
nghĩa là tham luyến, dính mắc vào những đối tượng giác 
quan. Có thể dùng nhiều danh từ để chỉ trạng thái này 
như tham ái, dục ái, tham lam, dính mắc, ái dục... Tất 
cả những chữ trên đều chỉ sự tham luyến vào sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp (pháp ở đây nói đến cả sắc pháp lẫn 
danh pháp). Khi tham ái hiện khởi trong tâm thiền sinh, 
thiền sinh biết: cố fham ái trong fôi. Trong lúc hành 
thiền nếu có những tư tưởng tham lam, tham dục. luyến 
ái hay dục vọng khởi lên thì bạn phải ý thức sự có mặt 
của những tham ái này. Bạn phải ý thức rằng đang có 
tham ái hiện diện trong bạn và ghi nhận hay niệm thâm: 
tham lam, tham lam, tham lam hay dính mắc, dính mắc, 
đính mắc hoặc: muốn, rmuốn, muốn. Chữ “có mặt” Ở 
đây có nghĩa là một vật gì đó đang hiện hữu vì nó đã 
xảy ra nhiều lần. Ý nghĩ tốt hay ý nghĩ xấu (chánh tư 
duy hay tà tư duy) không thể xuất hiện cùng lúc. Những 
tư tưởng này không thật sự có mặt vào lúc thiền sinh ghi 


144. Đại Tứ Niệm Xứ 


nhận hay biết được chúng bởi vì tư tưởng không thể có 
mặt cùng lúc với sự nhận biết tư tưởng. Nhưng 
những tư tưởng này được gọi là hiện hữu vào lúc thiền 
sinh quán sát chúng bởi vì chúng khởi sinh lập đi lập lại 
nhiều lần. “Thực ra vào lúc thiền sinh quán sát các 
chướng ngại này thì chúng đã ra đi rồi. Chúng tồn tại 
chỉ trong một thời gian rất ngắn, có thể chỉ một phần 
giây. “Có rmmặăf” có nghĩa là cái gì xảy ra ngay trong 
chính sát na đó. Bạn cần phải nhận ra cái gì có mặt, 
hiện hữu hay lập đi lập lại nhiều lần. Khi tham ái có 
mặt, thiền sinh biết: “có một loại tham ái như vậy trong 
tôi”. Và khi tham ái vắng mặt, thiền sinh cũng biết: 
“không có tham ái trong tôi”. “Vấng mặt” ở đây có hai 
nghĩa: Trước hết, có nghĩa là không hiện hữu vì không 
xảy ra hoặc đã bị loại bỏ. Thứ hai, có nghĩa đơn giản là 
không khởi sinh. Hoặc là thoạt đầu nó khởi sinh ở thiền 
sinh, khi thiền sinh quán sát nó, nó liền biến mất. Khi 
nó đã biến mất thì có nghĩa là nó văng mặt. Đôi khi 
thiền sinh cảm thấy tham ái vắng mặt, đó chỉ có nghĩa là 
tham ái không khởi dậy trong tâm thiền sinh. Đôi lúc 
thiền sinh cảm thấy có tham ái, thiền sinh bèn ghi nhận 
tham ái này. Khi ghi nhận như thế tham ái biến mất. 
Thiền sinh bèn ghi nhận sự biến mất của tham ái. Bởi 
vậy, ở vào trường hợp nào đi nữa bạn cũng phải chánh 
niệm ghi nhận sự vắng mặt của tham ái khi tham ái vắng 
mặt. 


Tỳ khưu cũng biết lý do tham ái chưa khởi sinh nay 
được sinh. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 145 


Có những nguyên nhân làm khởi sinh tư tưởng 
thiện và tư tưởng bất thiện. Chúng ta gọi chúng là "thái 
độ" hay "quan điểm". Một cách tổng quát có hai loại 
mà chứng ta gọi là “tư duy” hay “suy nghĩ”. Chúng là 
"chánh tư duy” và “tà tư duy". "Chánh tư duy” dẫn đến 
tư tưởng thiện và “tà tư duy” dẫn đến tư tưởng bất thiện. 
"Tà tư duy" là suy tư không thích đáng, suy tư tà vạy. 
Đó là loại suy tư cho vô thường là thường còn, cho sự 
bất toại nguyện là toại nguyện, cho sự vô ngã là hữu 
ngã, và cho xấu xa là tốt đẹp. Bởi vậy, khi bạn cho rằng 
một vật nào đó là trường cửu, toại nguyện, có bản chất 
đẹp đẽ, đáng yêu, đáng quyến luyến thì bạn có sự “tà tư 
duy. Những sự suy nghĩ trên được gọi là tà vì nó là 
nguyên nhân khiến cho những tư tưởng bất thiện khởi 
sinh. Như vậy, tà tư duy là nguyên nhân chính làm khởi 
sinh tư tưởng bất thiện. 


Chánh tư duy là tư duy một cách chánh đáng, 
thích nghi, suy nghĩ đúng theo chánh đạo. Đây là loại 
suy nghĩ cho vô thường là vô thường, bất toại nguyện là 
bất toại nguyện, vô ngã là vô ngã, xấu là xấu, không 
đáng yêu là không đáng yêu. Đó là đường lối đúng đắn 
để nhìn sự vật. Đức Phật dạy rằng mọi vật đều vô 
thường, bất toại nguyện và không có bản chất. Bạn 
không nên dính mắc, tham luyến vào bất cứ vật gì. Khi 
bạn nhìn sự vật theo cách này thì bạn có chánh tư duy, 
suy niệm có trí tuệ hay có sự suy nghĩ chơn chánh, sáng 
suốt. Đó là suy nghĩ một cách đúng đắn, chính xác hay 
có một quan niệm đúng đắn về sự vật. 


146 Đại Tứ Niệm Xứ 


Tham Ái khởi sinh trong bạn bởi vì bạn có "tà tư 
duy” hay có sự suy tư không sáng suốt. Có những đối 
tượng làm điều kiện hay tạo duyên cho tham ái phát 
sanh. Khi bạn nhìn một vật mà bạn cho là đẹp, khả ái, 
rồi bạn tham luyến, dính mắc vào vật này thế là tham ái 
phát sinh. “Tham ái này phát sinh vì bạn có thái độ sai 
lầm về sự vật. Bạn đã suy tư không đúng đắn về vật 
này. Bởi vậy, mỗi khi tham ái phát sinh trong tâm thiền 
sinh. thiền sinh phải ghi nhận rằng đang có tham ái khởi 
sinh trong ta bởi vì ta suy tư không chính đáng. Vì có 
quan điểm sai lầm về các đối tượng của giác quan nên 
thiền sinh nghĩ rằng chúng trường cửu, toại nguyện, có 
bản chất và đẹp đẽ. Khi hành thiền, thiền sinh phải ghi 
nhận điều này và ý thức về chúng: "Bởi vì ta suy nghĩ 
không sáng suốt nên tham ái này mới khởi sinh trong 
tâm ta”. 


Tỳ khưu cũng biết lý do tham ái đã sinh bị diệt 
trừ. 


Tham ái có thể bị loại trừ bằng hai cách: Bằng 
cách quán sát tham ái và bằng cách tạo ra một sự suy tư 
sáng suốt về đối tượng, cho rằng đối tượng có bản chất ô 
trược. Nghĩa là quán sát hay suy tư sáng suốt rằng đối 
tượng có bản chất ô trược. Thiền sinh có thể đạt được 
các tầng thiền nhờ quán sát sự ô trược. 


Đức Phật dạy rằng cơ thể này chẳng đáng yêu, 
không tốt đẹp. Suy tư một cách sáng suốt trên cơ thể 
này giúp ta loại bỏ tham ái. Khi thiền sinh đạt được các 
tầng thiền lấy ý niệm ô trược làm đề mục cũng có thể 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 147 


loại bỏ được tham ái. Trong Thiền Minh Sát, bạn chỉ 
cần chuyên tâm chánh niệm thì tham ái cũng bị loại trừ. 
Khi ý thức được sự vắng mặt của tham ái, thì bạn cũng 
biết được nguyên nhân của sự biến mất tham ái này: 
"Nhờ ta có sự suy tư sáng suốt, có thái độ đúng đắn hay 
có quan niệm đúng đán về đối tượng này nên tham ái sẽ 
biến mất”. 


Đôi khi thiền sinh ghi nhận nguyên nhân của sự 
biến mất tham ái hay ái dục rồi thì thiền sinh cũng biết 
được lý do tại sao tham ái đã được loại trừ này không 
xuất hiện nữa trong tương lai. Điều này có nghĩa là khi 
thiền sinh trở thành một vị Alahán thì tham ái đã được 
loại trừ sẽ không bao giờ trở lại nữa: 


Thầy tỳ khưu cũng biết lý do tham ái đã được 
điệt trừ không còn khởi sinh trong tương lai. 


Thiền sinh biết rằng nhờ đạt được đạo tâm, do 
nguyên nhân đạo tâm, những phiền não đã bị loại trừ sẽ 
không bao giờ trở lại nữa. Nhờ đạt đạo tâm, tham ái 
hoàn toàn bị tận diệt. Điều này xảy ra khi thiền sinh đã 
đác quả Alahán. Thế nên, khi thiền sinh có tham ái, 
thiền sinh sẽ biết tại sao tham ái phát sinh. Thiền sinh 
biết được lý do tại sao tham ái biến mất và thiền sinh 
cũng biết được lý do tại sao tham ái đã bị loại trừ trong 
sát na hay loại trừ tạm thời. 


Bạn phải làm gì khi tham ái phát sinh? Bạn hãy 
lấy tham ái này làm đề mục hành thiền. Bạn trú trên 
tham ái. Bạn ghi nhận tham ái này. Chỉ bằng cách ghi 


148 Đại Tứ Niệm Xứ 


nhận thôi, tham ái sẽ biến mất. Chú giải đã ghi ra sáu 
cách giúp cho thiền sinh loại trừ tham ái hay ái dục. 
Thiền sinh có thể áp dụng sáu cách này khi thiền .sinh 
không hành Thiền Minh Sát. 


1. 


1x2 


Thiền sinh có thể dùng đề mục "cơ thể ô trược”, 
quán sát xác chết hay niệm ba mươi hai thể trược. 
Thiền sinh học hỏi rồi thực hành tốt đẹp loại thiền 
này thì có thể loại bỏ tham ái. 


Thiền sinh có thể “thực hành đề mục ô trược cho đến 
khi thiền sinh đạt được các tàng thiền”. Khi thiền 
sinh đạt được các tầng thiền, thiền sinh có thể loại 
trừ được tham ái. 


._ Thiền sinh có thể “chế ngự lục căn”. Nghĩa là thiền 


sinh chế ngự mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm để không 
có một tư tưởng bất thiện nào có thể khởi sinh qua 
sáu cửa này. 


Thiền sinh “Tiết độ trong vật thực”. Tiết độ trong 
vật thực sẽ giúp thiền sinh diệt trừ được tham ái. 
Khi bạn ăn quá nhiều bạn sẽ có nhiều tham ái hơn. 
Bạn cũng sẽ có nhiều tham muốn về thực phẩm nữa. 
Bởi vậy, thiền sinh được khuyên nên ăn vừa đủ. Còn 
khoảng bốn năm bụm nữa sẽ no, thiền sinh hãy 
ngừng lại đừng ăn. Nhiều xứ Á Châu tỳ khưu 
thường ăn bằng tay. Một nhúm tay thức ăn được gọi 
là một bụm, thay vì ăn thêm bốn năm bụm nữa, thiền 
sinh sẽ uống nước để thế vào. Điều này có nghĩa là 
khi ăn tỳ khưu đừng đồn đầy bụng mà để chỗ cho 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 149 


nước. Án chừng đó đã có đủ sự thoải mái để tỳ khưu 
tu hành đạt đến Niết Bàn. 


5. Thiền sinh cần có một "người bạn tốt". Người bạn 
tốt đúng nghĩa là người đi với ta trên đường giác 
ngộ. Người Tây Phương gọi đó là bạn tinh thần. Có 
bạn tốt là điều rất cần thiết, vì người bạn tốt có thể 
khuyên bảo khuyến khích ta, ta có thể học hỏi từ bạn 
và lấy bạn làm mô mẫu cho mình noi theo. Bởi thế, 
một người bạn tốt, không có tham ái, sẽ giúp thiền 
sinh loại trừ tham ái. 


6. Thiền sinh phải “có lời nói thích hợp”. Muốn loại 
bỏ tham ái, thiền sinh nên nói đến sự ô trược của cơ 
thể, nên nói đến những hậu quả xấu xa của lòng 
tham ái... 


2. Sân hận 


Sân hận ở đây có nghĩa là nóng nảy, giận dữ, 
cũng còn có nghĩa là sự sợ hãi băn khoăn, phản kháng và 
không kiên nhẫn. 


Khi sân hận có mặt, thầy tỳ khưu biết, “có sự sân 
hận trong tôi". Khi sân hận vắng mặt, thầy tỳ khưu biết 
“Không có sân hận trong tôi. 


Có hai loại tư duy. Khi tư duy không sáng suốt, 
bạn sẽ có sân hận. Khi tư duy sáng suốt bạn sẽ không 
có sân hận. Trong lúc hành thiền, sân hận thường phát 


150 Đại Tứ Niệm Xứ 


sinh nơi thiền sinh. Thiền sinh có thể sân hận với chính 
mình hoặc sân hận với người khác: chẳng hạn có ai làm 
ồn khiến thiền sinh không thể tập trung tâm ý được thì 
chẳng bao lâu thiền sinh sẽ bị bất an hay sân hận. Đôi 
khi sân hận hay ác tâm nổi lên bởi vì bạn nghĩ đến một 
người nào đó mà bạn đã gây gỗ trước đây, và bạn cảm 
thấy tức giận người đó. Bởi vậy, mỗi khi có những mối 
cảm xúc khởi sinh, thiền sinh phải ý thức sự hiện diện 
của tâm sân hận này và ghi nhận: 7z đang có sự sân hận 
hay chỉ ghi nhận sân hận, sân hận, sân hận. Khi ác tâm 
khởi sinh thì bạn ghi nhận: ác (âm, ác tâm, ác tâm. Bạn 
có thể ghi nhận sự ghét hay đôi khi sự sợ hãi bằng cách 
phi nhận: sợ, sợ, sợ Bởi vì bạn đang ghi nhận sự sân 
hận và đang niệm ba, bốn lần nên sân hận biến mất. Khi 
sân hận đã biến mất, bạn phải ý thức sự biến mất này và 
phi nhận: không còn có sân hận nữa... 


Tỳ khưu cũng biết được ]ý do sân hận chưa sinh 
khởi nay được sinh. 


Hãy suy tư một cách sáng suốt: “Mọi vật đều vô 
thường. Đối tượng của sự sân hận này cũng vô thường”. 
Khi thiền sinh hiểu biết và suy tư một cách sáng suốt 
trên sự vô thường của các đối tượng sân hận này thì 
thiền sinh sẽ không còn sân hận chúng nữa. Nhưng khi 
thiền sinh suy tư không sáng suốt, thì thiền sinh sẽ bị 
những đối tượng này chi phối. Bởi vậy, trong lúc hành 
thiền. bạn phải ghi nhận: ““Ta có sân hận bởi vì ta đã 
suy tư không sáng suốt, có thái độ sai lầm đối với sự vật, 
có quan điểm sai lầm về sự vật”. Khi bạn ý thức được 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 151 


điều này tức là bạn ý thức được nguyên nhân phát sinh 
sân hận. 


Tỳ khưu cũng biết được |ý do những sân hận đã 
sinh bị điệt trừ. 


Khi bạn có sự sân hận và ghi nhận sự sân hận này 
thì đồng thời bạn cũng quán sát sự biến mất của nó. Khi 
sân hận biến mất bạn ý thức được sự biến mất của sân 
hận. Bạn biết được rầng sân hận biến mất nhờ bạn ghi 
nhận nó. Cũng vậy, khi bạn suy tư một cách sáng suốt, 
đặc biệt là hành thiền từ ái /ne¿/ã), thì sân hận cũng biến 
mất. Như vậy, suy tư sáng suốt là nguyên nhân diệt trừ 
sân hận. 


Ngoài Thiền Minh Sát có sáu cách thực hành để 
loại trừ sân hận: - 


1. Tập “hành thiền từ ái” hay niệm tâm từ tức là rãi tâm 
từ ái, thân thiện đến tất cả chúng sanh. 


2. “Thực hành thiền từ ái cho đến khi đạt được các tầng 
thiền”, khi thiền sinh đạt được các tầng thiền, thiền 
sinh có thể loại bỏ được sân hận. 


3. Suy nghĩ đến: "Nghiệp là gia tài của chúng ta". Suy 
nghĩ đến nghiệp là gia tài của chúng ta là một sự suy 
tư rất quan trọng với nhiều lý do. Khi bạn sân hận, 
bạn có thể tự nhủ: "Ta đang giận dữ ai đây?". Bạn 
sinh ra trên thế gian này là do kết quả của nghiệp 
trong quá khứ. Bạn cũng sẽ tái sinh sau này tùy theo 


I52 Đại Tứ Niệm Xứ 


nghiệp mà bạn đã tích lũy trong hiện tại. Bởi thế 
chúng sanh được sanh ra và chết đi tùy theo nghiệp 
của họ. Bởi vì tùy theo nghiệp của mình mà chúng 
sanh sinh ra hay chết đi nên bạn không có lý do gì 
để giận dữ người nào. Người giận dữ chẳng khác 
nào kẻ đang cầm hòn sắt nóng đỏ để ném người 
khác. Chính người giận dữ sẽ bị đau khổ trước khi 
làm cho người khác đau khổ. Thế nên, thiền sinh 
hãy suy tư đến nghiệp của chính mình để nhận lấy 
trách nhiệm. Đời sống của chúng ta được sắp xếp 
tùy theo nghiệp lực của chúng ta đã tạo. 


4. Hãy “suy tư đến sự tốt đẹp, lợi ích của lòng từ ái 
(meí(ã) và sự xấu xa nguy hại của tâm sân hận”. 
Nghĩa là cố gắng nhìn thấy những lợi ích mà lòng từ 
ái đã đem lại và những bất lợi do sự nóng giận gây 
ra. Suy tư đến sự tốt đẹp, lợi ích của lòng từ ái và sự 
xấu xa nguy hại của tâm sân hận sẽ giúp thiền sinh 
loại bỏ được sân hận, nóng giận, ác tâm. 


5. "Có bạn lành" (&ajyãna ma). Người bạn lành luôn 
giúp ta loại bỏ những tư tưởng bất thiện, ở đây là loại 
bỏ những tư tưởng sân hận. Một người có đầy lòng 
từ ái có thể ảnh hưởng đến người khác khiến họ cũng 
có lòng từ ái như mình. Bởi thế, khi thân cận với 
một người bạn hay với một người đầy lòng từ ái thì 
ta có thể loại trừ được tính nóng giận của mình. Ta 
có thể lấy người bạn tốt làm mô mẫu cho mình noi 
theo. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 153 


1. "Nói lời thích hợp”. Là nói đến lòng từ ái, nói đến 
những lợi ích do lòng từ ái đem lại và những tai hại 
do sự sân hận gây ra. Lời nói thích hợp sẽ giúp loại 
bỏ sân hận. 


Tỳ khưu cũng biết lý do những sân hận đã sinh 
được loại trừ, tÈ khưu cũng biết được lý do những sân 
hận đã được loại trừ không còn khởi sinh nữa trong 
tương lai. _ 


Đoạn trên liên quan đến lúc thiền sinh đạt đạo 
tâm. Khi thiền sinh đạt được tầng Thánh thứ ba thì sân 
hận sẽ được loại trừ hoàn toàn. 


3. Dã dượi buồn ngủ 


"Dã dượi buồn ngủ", hay gọi một cách đơn giản 
là buồn ngủ có thể đến với thiền sinh bất kỳ lúc nào. 
Mọi người chúng ta đều trải qua dã dượi buồn ngủ trong 
lúc hành thiền. 


Khi dã dượi buồn ngủ có mặt tỳ khưu biết 'có dã 
dượi buồn ngủ trong tôi” hay dã dượi buồn ngủ vắng mặt 
tỳ khưu biết “không có dã đượi buồn ngủ trong tôi. 


Khi thiền sinh cảm thấy buồn ngủ thì thiền sinh 
phải cảnh giác và ghi nhận sự buồn ngủ này. Thông 
thường chỉ cần ghi nhận thì buồn ngủ sẽ biến mất. Khi 
buồn ngủ biến mất, thiền sinh cũng phải ý thức sự biến 
mất này: “không có dã dượi buồn ngủ trong tôi, dã dượi 
buồn ngủ đã biến mất ”. 


154 Đại Tứ Niệm Xứ 


Tỳ khưu cũng biết lý do dã dượi buồn ngủ chưa 
sinh khởi nay được sinh. 


Ở đây một lần nữa sự suy tư không sáng suốt về 
tình trạng chán nản, lười biếng, uể oải và trì trệ của tâm 
là nguyên nhân gây ra dã dượi buồn ngủ. "Suy tư không 
sáng suốt" có nghĩa là nghĩ rằng chán nản, trì độn, làm 
biếng, lề mề... không đem lại tai hại gì cả. Thiền sinh 
có sự suy tư sáng suốt và có thái độ đúng đắn đối với sự 
tỉnh tấn có thể loại bỏ được dã đượi buồn ngủ. Bởi vậy, 
khi bạn buồn ngủ bạn phải làm hai việc, trước tiên là ghi 
nhận sự buồn ngủ của bạn: Đưồn ngủ, buồn ngủ, buồn 
ngủ. Tiếp đến là đẩy mạnh tinh tấn hay chú tâm vào đề 
mục hành thiền. Nhờ tinh tấn, dã dượi bưồn ngủ có thể 
bị loại trừ. Khi dã dượi buồn ngủ đã được loại trừ hay 
vắng mặi, thiền sinh biết rằng dã dượi buồn ngủ đã bị 
loại trừ hay vắng mặi. 


Tỳ khưu cũng biết lý do dã dượi buồn ngủ chưa 
khởi sinh nay được sinh; tỳ khưu cũng biết được lý do 
dã dượi buồn ngủ đã sinh bị diệt trừ, tỳ khưu cũng biết 
được lý do dã dượi buồn ngủ đã được diệt trừ sẽ không 
khởi sinh trong tương la. 


Dã dượi buồn ngủ được loại trừ hoàn toàn khi đạt 
quả Alahán. Chỉ khi nào đắc quả Alahán thiền sinh mới . 
hoàn toàn loại trừ dã dượi buồn ngủ. Thiền sinh ý thức 
rằng dã dượi buồn ngủ đã được loại trừ bởi vì thiền sinh 
đã thực sự đạt được tầng Thánh cuối cùng này. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 155 


Dã dượi buồn ngủ là hai dây trói buộc, hai tâm 


sở khác nhau nhưng chỉ kể là một chướng ngại vì chúng 
có cùng công năng, cùng nguyên nhân và cùng sự đối 
kháng. Dã dượi và buồn ngủ có cùng công năng là ' lười 
biếng", có cùng nguyên nhân là "sự trì độn, biếng nhác”, 
có cùng sự đối kháng là "tinh tấn". 


Có sáu cách để tạm thời loại trừ đã dượi buồn 


ngủ: 


1. 


“Nhìn thấy nguyên nhân của dã dượi buồn ngủ 
là do ăn quá no”. Nghĩa là bạn phải biết rằng khi 
ăn quá no bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ. Khi bao tử đây 
thức ăn thì nó sẽ cần nhiều máu hơn nên lượng máu 
đưa lên não phải chạy vào bao tử vì thế mà bạn cảm 
thấy choáng váng và buồn ngủ. Biết được điều này 
bạn sẽ có tiết độ trong sự ăn uống, và nhờ thế bạn có 
thể loại trừ đã dượi buồn ngủ. 


"Thay đổi tư thế". Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ 
trong khi đang ngồi bạn có thể thay đổi tư thế. Bạn 
có thể đứng dậy và hành thiền trong tư thế đứng hay 
bạn có thể đi tới đi lui. Như vậy, do thay đổi tư thế 
bạn có thể loại trừ dã dượi buồn ngủ . 


"Suy nghĩ đến ánh sáng". Bạn có thể cố gắng để 
thấy ánh sáng trong tâm bạn, ánh sáng mặt trời, ánh 
sáng mặt trăng, ánh sáng của các ngôi sao hay ánh 
sáng của đèn điện... Suy nghĩ đến ánh sáng sẽ giúp 
bạn loại bỏ sự buồn ngủ. Bạn chỉ cần nhắm mắt lại 
và cố gắng nghĩ đến ánh sáng hay cố gắng nghĩ đến 


156 Đại Tứ Niệm Xứ 


những vật gì sáng sủa. Bằng cách này bạn có thể 
loại trừ đã dượi buồn ngủ. 


"Ở nơi khoáng đãng". Bạn có thể cảm thấy buồn 
ngủ khi bạn ở trong nhà, nhưng khi bạn đi ra ngoài 
ngồi dưới gốc cây hay ngồi ở một nơi khoảng khoát 
trống trải thì dã dượi buồn ngủ sẽ biến mất. 


"Có bạn tốt”. Một người bạn không thích ngủ 
nhiều hay người bạn không buồn ngủ. Khi bạn thân 
cận với một người tinh tấn, không bị dã đượi buồn 
ngủ chi phối, bạn có thể loại bỏ được đã dượi buồn 
ngủ . 


- “Nói lời thích hợp”. Nói lời thích hợp để nhận ra 


được sự thiệt hại của buồn ngủ và những lợi ích do 
sự tỉnh táo đem lại. 


Trong kinh bạn có thể tìm thấy nhiều lời khuyên 


liên quan đến sự buồn ngủ. Đại Đức Mục Kiền Liên, 
một trong hai vị trưởng đệ tử của đức Phật, trước khi đắc 
quả Alahán, trong khi hành thiền thường bị buồn ngủ. 
Đại Đức Mục Kiền Liên cứ gục lên gục xuống mãi, 
không thể giữ tâm trên đề mục thiền. Đức Phật biết 
được điều này bèn dạy Đại Đức Mục Kiền Liên cách 
chinh phục dã dượi buồn ngủ. Những lời dạy của Đức 
Phật được ghi trong Tăng Chi Bộ Kinh (A7igu(2ra 
MNikaya4): 


Đức Phật hỏi: 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 157 


- Mục Kiền Liên, thầy đang gục phải không? 
Mục Kiền Liên trả lời: 

- Vâng con đang buồn ngủ. 

Đức Phật bèn nói: 


- Này Mục Kiền Liên, khi những tư tưởng 
buồn ngủ đến với thầy, thầy không nên để tâm 
đến chúng. Như vậy thì buồn ngủ sẽ biến mất. 


Bởi vậy khi bạn nghĩ đến điều gì khiến gây ra sự 
buồn ngủ thì bạn hãy: Tránh tư tưởng đó. Đây là lời 
khuyên thứ nhất. 


Lời khuyên thứ hai là: 


"Nếu đã làm như vậy mà buồn ngủ vẫn 
không biến mất thì phải suy nghĩ đến những lời 
dạy mà thầy đã từng nghe và từng học. Thầy 
phải chú tâm trên những lời dạy này suy xét 
chúng một cách cặn kẽ. Có nghĩa là thầy phải 
nghĩ đến giáo pháp thầy đã học và giáo pháp 
thầy đã nghe, phát triển đức tánh tìm tòi, học 
hỏi và suy tư sâu xa về giáo pháp. Làm như thế 
thì buồn ngủ có thể tan biến. Khi đã chăm chú 
suy tư giáo pháp, xem xét giáo pháp một cách 
kỹ càng trong tâm, thì thầy sẽ tỉnh táo trở lại và 
có thể loại trừ được dã dượi buồn ngủ.!” 


158 Đại Tứ Niệm Xứ 


Sau đó Đức Phật dạy tiếp năm cách nữa, có thể 
tóm lược như sau: 


Nếu đã làm như vậy mà vẫn chưa hết buồn ngủ 
thì phải dùng đến cách thứ ba là "lập lại từng chỉ tiết 
những lời dạy mà thầy đã nghe và đã học”. Có nghĩa là 
bạn phải tụng đọc những lời dạy của Đức Phật. Khi bạn 
đã học thuộc lòng một điều gì, bạn phải tụng đọc lại 
điều đó. Nhờ tụng đọc những gì bạn đã học, bạn có thể 
loại trừ được đã dượi buồn ngủ. 


Nếu đã làm như vậy mà vẫn không hết buồn ngủ 
thì bạn phải dùng đến cách thứ tư là "kéo tai" và “chà sát 
tay chân" để tỉnh táo trở lại. Làm như thế sẽ loại trừ 
được sự buồn ngủ. 


Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không 
biến mất thì phải dùng đến cách thứ năm là "đứng dậy 
đi rửa mát". Bạn nên nhìn khắp các hướng sau khi đã 
rửa mắt. Làm như thế thì sự buồn ngủ có thể biến mất. 


Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không 
biến mất thì phải dùng cách thứ sáu là "chú tâm vào ánh 
sáng”, tạo trong tâm một ý niệm về ánh sáng ban ngày. 
Dầu bạn đang hành thiền ban ngày hay ban đêm bạn 
cũng phải tưởng tượng là mình đang hành thiền ban ngày 
và suy nghĩ đến ánh sáng. Làm như thế bạn có thể đuổi. 
được dã dượi buồn ngủ. „ | 


Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không 
biến mất thì phải dùng cách thứ bảy là “đi tới đi lui”. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 159 


Với tâm hướng vào bên trong không hướng ra ngoài, bạn 
đi tới đi lui. Vậy mỗi khi buồn ngủ, hãy đứng dậy đi 
kinh hành. Trong khi đi tới đi lui hãy chánh niệm ghi 
nhận bước đi và những giai đoạn của bước đi. Bằng 
cách đi tới đi lui và ý thức sự đi tới đi lui này bạn có thể 
đuổi được dã dượi buồn ngủ. 


Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không 
biến mất thì bạn có thể nằm xuống như cách nằm của 
con sư tử, nghĩa là nằm nghiêng bên phải, chân này đặt 
lên chân kia, biết rõ ràng những gì mình đang làm và 
nghĩ đến lúc thức dậy sau này: ““Ta sẽ thức dậy vào giờ 
này giờ kia vào buổi sáng”. Bởi vậy khi bạn muốn thức 
dậy vào buổi sáng mà không cần đồng hồ báo thức thì 
bạn có thể làm một quyết định trước khi đi ngủ: “Ta sẽ 
thức dậy vào sáng sớm”. Khi bạn có việc gì quan trọng 
phải làm vào buổi sáng thì bạn sẽ thức dậy đúng giờ. 
Bạn thức dậy đúng giờ vì tâm bạn đã quyết định rằng 
bạn sẽ đậy vào giờ đó. “Giữ trong tâm tư tưởng thức 
dậy" có nghĩa là quyết định thức dậy vào một giờ nào 
đó. Khi thức dậy, bạn phải ngồi dậy ngay. Vào lúc 
nghe chuông báo thức bạn hãy thức dậy và tự nhủ: “Ta 
không được nằm ráng thêm hay để tư tưởng mê ngủ lôi 
cuốn ta". Làm như thế bạn sẽ tránh được dã dượi buồn 
ngủ. 

Đó là bảy phương pháp chống lại dã dượi buồn 
ngủ. Có thể một trong bảy cách trên thích hợp với bạn, 


giúp bạn tỉnh táo trở lại. 


4. Bất an và hối hận 


160 Đại Tứ Niệm Xứ 


Bất an là tâm không đủ khả năng nằm trên đối 
tượng. Bất an tiếng Pali là uddhacca, có nghĩa là "lay 
động ở bên trên”, tâm không nằm trên đối tượng mà - 
nằm lơ lững bên trên đối tượng. Hối hận có nghĩa là 
cảm thấy tội lỗi về những việc xấu hay sai lầm mình đã 
làm, và những việc tốt mà mình không làm. Nguyên 
nhân phát sinh hối hận là "suy tư không sáng suốt về sự 
giao động của tâm", như nghĩ rằng: "Tâm giao động này 
chẳng làm hại gì cho ta cả... ". Muốn loại trừ hối hận 
phải suy tư một cách sáng suốt về sự thanh tịnh của tâm. 
Khi bạn có sự suy tư sáng suốt về sự an tịnh tĩnh lặng 
của tâm thì bạn có thể loại bỏ được bất an và hối hận. 
Bởi vậy, khi bạn có bất an và hối hận thì bạn phải biết 
rằng bất an và hối hận đang có mặt. Khi bất an và hối 
hận biến mất thì bạn biết rằng bất an và hối hận đã vắng 
bóng. Điều này có nghĩa là bạn hãy lấy bất an này làm 
đề mục hành thiền và ghi nhận Đấf an, bấf an, bất an. 
Hay khi bạn có hối hận hãy ghi nhận hới hận, hối hận, 
hối hận. Nếu bạn tỉnh tấn, chánh niệm ghi nhận vài lần 
thì bất an và hối hận sẽ biến mất. Khi chúng đã biến 
mất thì hãy ý thức sự biến mất của chúng và ghi nhận: 
biến mất, biến mất, biến mất. Hối hận sẽ được hoàn 
toàn loại trừ khi bạn đắc quả thánh thứ ba, và bất an sẽ 
được hoàn toàn loại trừ khi bạn đắc quả thánh thứ tư. 
Khi đắc quả thánh thứ ba thiền sinh sẽ ý thức sự biến 
mất hoàn toàn của hối hận. Khi đắc quả thánh thứ tư 
thiền sinh sẽ ý thức sự biến mất hoàn toàn của bất an. 


Bất an và hối hận là hai dây trói buộc, hai tâm sở 
khác nhau, nhưng chỉ kể là một chướng ngại vì chúng có 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 161 


cùng công năng, cùng nguyên nhân và cùng sự đối 
kháng. Bất an và hối hận có cùng công năng là “sự 
không an tịnh", có cùng nguyên nhân là suy nghĩ điều 
này điều nọ và suy nghĩ đến thân quyến, có cùng sự đối 
kháng là sự an tịnh. Khi tâm bất an và hối hận thì bạn 
bị giao động và không còn an tịnh nữa. Khi bạn suy 
nghĩ, liên tưởng, hồi tưởng đến thân quyến hoặc suy nghĩ 
điều này điều nọ thì tâm bạn giao động, bất an. Khi 
nghĩ đến những việc sai lầm mà bạn đã làm trong quá 
khứ hay những việc tốt đẹp mà bạn chưa làm bạn sẽ cảm 
thấy hối hận. 


Chú giải có ghi sáu cách loại trừ bất an và hối 
hận: 


1. "Đạt đến khả năng hiểu biết thâm sâu giáo lý của 
Đức Phật". Thiền sinh phải cố gắng học hỏi để có 
một kiến thức thâm sâu về Phật Pháp. 


tò 


"Tìm hiểu điều gì nên làm và điều gì không nên 
làm". Khi làm việc gì sai trái bạn sẽ cảm thấy hối 
hận hay ân hận. Muốn tránh làm điều sai lầm bạn 
phải hiểu điều gì cần làm và được phép làm, điều gì 
không nên làm và không được phép làm. Là một vị 
tỳ khưu thì phải biết điều gì nên làm và điều gì nên 
tránh. Biết được điều gì nên làm và điều gì nên 
tránh sẽ giúp thiền sinh không làm điều sai lầm. Khi 
không làm điều sai lầm sẽ không bị hối hận dày vò. 


3. "Hiểu rõ giới luật". Hiểu rõ giới luật là bổn phận 
của thầy tỳ khưu. Hiểu rõ ràng và trọn vẹn giới luật 


I62_ Đại Tứ Niệm Xứ 


của nhà sư thì thầy tỳ khưu sẽ không làm điều gì sai 
lầm. Bởi thế, thầy sẽ không bị bất an hay hối hận 
chi phối. 


4. "Thân cận với người nhiều kinh nghiệm và người lớn 
tuổi" để học hỏi đạo đức, như giới luật chẳng hạn. 


5. "Có bạn lành". Người bạn lành có thể giúp ta loại bỏ 
bất an và hối hận. 


6. "Nói lời thích hợp". Nói đến những bất lợi của bất 
an, hối hận và lợi ích của sự thanh tịnh trang 
nghiêm. 


XS t 


Hoài nghi 


Khi hoài nghỉ có mặt, thầy tỳ khưu biết: “có hoài 
nghỉ trong tôi”: khi hoài nghỉ vắng mặt, thầy tỳ khưu 
biếi: “Không có hoài nghĩ trong tôi” 


Hoài nghi, có thể là hoài nghi về Phật, Pháp, 
Tăng. về việc hành thiền và đề mục thiền. Tất cả những 
điều đó là đối tượng của sự hoài nghỉ. Nguyên nhân 
phát sinh hoài nghi là suy tư sai lầm về sự vật. Nguyên 
nhân loại trừ hoài nghi là có sự suy tư rõ ràng đúng đắn 
về sự vật. Suy tư đúng đắn đem lại sự tốt đẹp và an vui. 
Suy tư sai lầm khiến phát sinh hoài nghi về Phật, Pháp, 
Tang. Khi có suy tư đúng đấn bạn sẽ không có những 
hoài nghi này. Khi có hoài nghỉ khởi sinh trong tâm, 
hãy ý thức và ghi nhận: hoài nghĩ, hoài nghĩ, hoài nghĩ. 
Ghi nhận chừng ba bốn lần, hoài nghi sẽ biến mất. Khi 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 163 


hoài nghi biến mất, phải ghi nhận sự biến mất của chúng 
bằng cách ghi nhận: biến mất, biến mất, biến mất. Khi 
đạt từng thánh thứ nhất, thiền sinh sẽ loại trừ tất cả hoài 
nghi và thiền sinh biết rằng mình đã loại trừ được tất cả 
hoài nghi. Theo chú giải có sáu cách loại trừ hoài nghỉ 
ngoài việc hành Thiền Minh Sát. 


1. 


Hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật. Hãy cố gắng trở 
thành người hiểu biết thông suốt giáo pháp của Đức 
Phật. Khi hiểu rõ giáo pháp thì ta sẽ không còn thắc 
mắc, nghi ngờ. 


Tìm hiểu Ân Đức Phật, Pháp, Tăng. Hãy đặt câu hỏi 
về Tam Bảo khi có hoài nghi phát sinh. Người Tây 
phương thường đặt rất nhiều câu hỏi. Hỏi nhiều câu 
hỏi là việc làm tốt đẹp giúp trí tuệ phát sinh và hoài 
nghi tan biến. 

Hiểu rõ giới luật. Điều này dành cho tỳ khưu. Khi 
hiểu rõ giới luật thầy tỳ khưu biết điều gì cần làm và 
điều gì không nên làm, do đó sẽ không bị hoài nghi 
chỉ phối. 


Xác tín chân lý Tam Bảo. Có nghĩa là phát triển đức 
tin bằng cách hiểu rõ Phật, Pháp, Tăng. 


Có bạn lành. Người bạn lành có đức tin trong sạch 
vào Tam Bảo sẽ giúp bạn chấm dứt hoài nghi. 


Lời nói thích hợp. Là nói đến những bất lợi của hoài 
nghi và những ích lợi của sự loại bỏ hoài nghỉ. 


164 Đại Tứ Niệm Xứ 


Khi bạn hành thiền mà hoài nghi đến quấy nhiễu 
thì hãy lấy hoài nghi làm đề mục hành thiền, ghi nhận: 
hoài nghĩ, hoài nghĩ, hoài nghĩ, đặc biệt là khi bạn nghỉ 
ngờ hiệu quả của việc hành thiền này thì cần phải tính 
tấn ghi nhận mỗi khi hoài nghỉ phát sinh. Vậy khi hoài 
nghi đến hãy lấy hoài nghi làm đề mục hành thiền và 
niệm: hoài nghĩ, hoài nghĩ, hoài nghỉ cho đến khi hoài 
nghi biến mất. 


Chúng ta có bao nhiêu chướng ngại? Một, hai, 
ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tất cả đều không phải. Một 
cách tổng quát, thì chúng ta nói đến năm hay bảy 
chướng ngại. Thật ra, có rất nhiều chướng ngại nhưng 
không được kinh điển gọi là chướng ngại. Một số là sự 
suy nghĩ, như phóng tâm chẳng hạn. Khi bị phóng tâm 
hay vọng tâm thì bạn không tập trung tâm ý được. 
Phóng tâm không được xếp loại vào chướng ngại, nhưng 
phóng tâm cũng là chướng ngại vì nó cãn trở sự tẬp 
trung tâm ý. Phóng tâm hay vọng tâm mặc dầu không 
mang tên là chướng ngại nhưng khi chúng hiện diện thì 
phải chánh niệm bằng cách ghi nhận: phóng tâm, phóng 
tâm, phóng tâm. 


Sau khi đã loại trừ năm chướng ngại này, đầu 
cho tạm thời, tâm bạn sẽ định hơn. Và với sự định tâm 
bạn có thể hiểu rõ và thông suốt được bản chất của thân 
và tâm. Khi thiền sinh quán sát những chướng ngại này 
của mình thì được gọi là "quán sát bên trong”, và khi 
thiền sinh bỗng nhiên nghĩ đến những chướng ngại của 
người khác: "Những chướng ngại trong ta là vô thường 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 165 


thì những chướng ngại của người khác cũng như vậy", 
thì được gọi là "quán sát bên ngoài". Đôi khi thiền sinh 
quán sát chướng ngại của mình rồi lại liên tưởng đến 
chướng ngại của người khác, lui tới như vậy thì gọi là 
"quán sát bên trong và quán sát bên ngoài". Khi thiền 
sinh ý thức những chướng ngại và thấy rõ bản chất của 
chúng thì thiền sinh sẽ nhận ra rầng chẳng có gì để nấm 
giữ hay bám víu vào. 


Không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian 
do ngũ uẩn hợp thành. 


Đó là cách thiền sinh quán sát pháp trong pháp 
qua năm chướng ngại. 


B. Ngũ uẩn thủ 


Khi Đức Phật mô tả thế giới, sinh vật và vật vô 
tri (chúng hữu tình và chúng vô tình), đôi lúc Ngài 
dùng từ "ngũ uẩn", đôi lúc Ngài dùng từ "mười hai căn 
trần", đôi lúc Ngài dùng từ "hai mươi hai xứ” và đôi lúc 
Ngài dùng từ tứ diệu đế. Tùy theo sự cần thiết và trình 
độ của người nghe mà Đức Phật dạy cho họ những pháp 
thích hợp: Một số cần phải nghe về "ngủ uấn", một số 
khác cần biết về “mười hai căn trần”. Khi dùng từ ngũ 
uẩn để mô tả thế gian Ngài nói đến "ngủ uẩn thủ". Do 
vậy, chúng ta cần phải hiểu thế nào là "ngủ uẩn" 
(kharida) và thế nào là "thủ" (upadäna). 


1ó6 Đại Tứ Niệm Xứ 


“Thủ” ở đây có nghĩa là tham ái hay tham muốn 
mạnh mẽ. Có hai loại tham ái. Một loại tham ái nhẹ 
nhàng gọi là "dính mắc hay tham ái". Một loại tham ái 
mạnh mẽ hơn gọi là "thủ hay chấp giữ" (upadana). Thủ 
hay chấp giữ có nghĩa là "nấm giữ thật chặt". Ỏ đây 
danh từ này được dùng theo nghĩa bóng để hình dung 
đến tâm chấp giữ chứ không phải hành động chấp giữ 
bằng cơ thể. Do sự chấp giữ hay dính mắc có nghĩa là 
sự bám níu chặt chẽ các đối tượng về phương diện tinh 


` 


thân. 


Có hai loại thủ hay chấp giữ đó là: "thủ do tham 
ái" và "thủ do chấp giữ tà kiến". 


Il) Thủ do tham ái: Khi thấy một vật nào đó mà bạn 
cho là đẹp đẽ, đáng yêu thì bạn thích, rồi bắt đầu 
dính mắc và muốn làm chủ vật này. Bạn có tâm 
dính mắc như vậy bởi vì bạn luyến ái hay tham 
muốn vật đó. 


2) Thủ do chấp giữ tà kiến: Đôi khi bạn có tà kiến hay 
tư tưởng sai lầm về sự vật. Chẳng hạn như Đức Phật 
nói "tất cả mọi sự mọi vật trên thế gian này đều là vô 
thường, đều là đối tượng của sự khổ". Nhưng đôi khi 
bạn thấy sự vật là trường tồn, đôi khi bạn nghĩ rằng 
“sự vật là tốt đẹp, ta cần phải làm chủ nó”. 


Khi Đức Phật nói về "ngủ uẩn" thì uấn ở đây có 
nghĩa là một nhóm hay một tập hợp. Có năm uẩn: Sắc 
uẩn (rũpa) hay cơ thể vật lý, thọ uấn (vedan8), tưởng uẩấn 
(sañña), hành uẩn (sankhära) và thức uẩn (viññäna). 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 167 


Toàn thể thế gian là tập hợp của năm uẩn này. Ngủ uấn 
bao gồm tất cả các hiện tượng tâm và vật lý. Các vật dù 
ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, bên trong, bên ngoài, thô 
hay tế cũng đều nằm trong ngũ uẩn. Như vậy có thể 
nói: Khi một vật được nhận biết trong quá khứ, hiện tại 
hay vị lai, bên trong, bên ngoài, thô hay tế thì vật đó 
được xem là thuộc về "ngủ uấn". 


Uẩn đầu tiên là sắc uấn: Đây là uấn thuộc về 
vật chất hay thuộc về thân thể. Thân thể chúng ta cũng 
như toàn thể thế giới bên ngoài như núi đồi cây cối, sông 
hồ, đường xá, nhà cửa... tất cả đều thuộc về sắc uẩn. 


Uẩn thứ hai là thọ uẩn: Bạn có những cảm 
giác khác nhau trên cơ thể, cũng như những cảm giác 
khác nhau trên các đối tượng. Mỗi lần thấy một vật gì 
bạn đều có cảm giác, hay cảm thọ. Cảm thọ có thể tốt, 
xấu hoặc vô ký. Khi bạn đau thì bạn sẽ có cảm giác 
đau, khi bạn nhận ra vật gì tốt đẹp bạn sẽ có cảm giác 
vui. Cảm giác vô ký, không tốt không xấu, là cảm giác 
thuộc về tâm, không phải là cảm giác về thân. Đau nhức 
thuộc về thân và cảm giác về sự đau nhức này về thuộc 
về tâm. Một cảm xúc nào đó thuộc về vật chất và cảm 
nhận về các cảm xúc này như là đau thì thuộc về tâm. 
Về các lạc thọ cũng như vậy. Cảm xúc vui thú có thể 
thuộc về thân, nhưng cảm nhận về các cảm xúc này 
thuộc về tâm. Thọ là một "tâm sở" hay "tâm sở nhận 
biết được đối tượng". Thọ có thể khổ, vui hay không vui 
không khổ. Khi bạn cảm thấy lo âu về một điều gì hay 
khi bạn cảm thấy hạnh phúc về một điều gì thì bạn kinh 


Ió8 Đại Tứ Niệm Xứ 


nghiệm được một tâm sở và tâm sở này làm đối tượng 
cho mội tâm sở khác. Đó là thọ uấn. 


Uẩn thứ ba là tưởng uẩn: Tưởng uấn có đặc 
tính nhận biết sự vật, có công năng tạo ra một dấu hiệu 
hay một hình ảnh trong tâm, làm điều kiện cho một sự 
thấy lại hay nhận ra lại trong tương lai. "Cái này cũng 
như vậy, cái này chính là cái đó". Như vậy, sự ghi nhận 
trong tâm một dấu hiệu hay một hình ảnh để nhớ hay để 
nhận ra khi bạn gặp một vật gì đó trong tương lai được 
gọi là tưởng hay sañña. Tưởng được so sánh với một 
người thợ mộc vạch một dấu hiệu trên khúc gỗ. Người 
thợ mộc vạch một dấu hiệu trên khúc gỗ để ông ta nhớ 
phần nào cần phải dùng, phần nào được cắt bỏ đi, và 
phần nào phải được đem đi chỗ nào. Tưởng hay tri giác 
có thể sai, có thể đúng và chính xác. Ví dụ có một 
người mù gặp một con voi và muốn biết voi như thế nào. 
Nếu người mù sờ vào chân voi thì voi đối với ông ta chỉ 
là một cái trụ. Nếu sờ vào thân voi thì voi đối với ông 
ta chỉ là một bức tường. Nếu sờ vào đuôi voi thì voi đối 
với ông ta chỉ là một cái chối. Nếu sờ vào tai voi thì voi 
đối với ông ta chỉ là một cái quạt... Tùy theo người mù 
đó sờ tay vào phần nào của con voi mà có tri giác về 
phần đó. Tưởng hay tri giác này biểu hiện đối với thiền 
sinh qua hành động diễn đạt hay giải thích dựa trên 
phương tiện là những dấu hiệu đã biết được. Có thể so 
sánh điều này với tưởng của một con nai khi nhìn thấy 
hình người bù nhìn. Muốn đuổi nai, không cho nai phá 
hại mùa màng, nông gia làm những con bù nhìn bằng 
rơm có hình dạng người. Khi nhìn thấy bù nhìn, nai 
tưởng người thật nên không dám đến gần. Nhìn thấy bù 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 169 


nhìn, nai có phản ứng như nhìn thấy người thật. Bù nhìn 
là nguyên nhân gần khiến nai tưởng rằng đó là người 
thật. Như vậy, tưởng biểu hiện đối với thiền sinh là một 
hành động diễn đạt hay giải thích, bằng phương tiện là 
những dấu hiệu đã biết được trước đây. Nguyên nhân 
gần của tưởng là lãnh vực của đối tượng, dầu cho đối 
tượng xuất hiện cách nào đi nữa. Trong thực tế, đối 
tượng được hiểu là một cái gì đúng và chính xác. Do 
đó, tưởng hay tri giác đã vẽ ra một dấu hiệu hay một 
hình ảnh khiến chúng ta có thể nhớ lại hay nhận ra đối 
tượng sau này. 


Trong mỗi thời điểm chỉ có một tâm sở tưởng 
hiện diện mà thôi. Được gọi là uấn (nhóm), bởi vì tưởng 
chỉ có thể hoặc thuộc về quá khứ, hoặc thuộc về hiện tại, 
hoặc thuộc về tương lai; chỉ có thể hoặc ở trong hoặc ở 
ngoài; chỉ có thể hoặc thô thiển hoặc vi tế... Một đối 
tượng không thể cùng lúc thuộc về quá khứ, hiện tại, và 
tương lai, cũng không thể cùng lúc vừa ở bên trong vừa 
ở bên ngoài hay vừa thô thiển vừa vi tế. Do đó, tưởng 
được gọi là một tập hợp hay uấn. 


Uẩần thứ tư là hành uẩn: Hành uấn (sankhãra) 
bao gồm nhiều tâm sở. Đó là những trạng thái hay yếu 
tố của tâm. Có năm mươi loại hành, nghĩa là trong hành 
uẩn có năm mươi tâm sở. Tham là một hành, sân là một 
hành, s¡ là một hành, tín là một hành, niệm là một hành, 
huệ cũng là một hành. Bởi vì chúng thuộc về tâm nên 
gọi là tâm hành. Tất cả chúng hợp thành tập hợp gọi là 
hành uẩn. 


170 Đại Tứ Niệm Xứ 


Uẩn cuối cùng là thức uẩấn: Trong giáo pháp 
của Đức Phật thì tâm (øma) được chia làm hai phần: 
"tâm vương” (còn gọi là thức) và tâm sở. Thức chỉ là sự 
nhận biết đơn thuần về đối tượng. Nó không giống như 
sự nhận biết dùng để diễn tả sự chánh niệm. Thức chỉ là 
một sự nhận biết đơn thuần về một đối tượng chứ không 
biết rằng cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì xanh, cái gì đỏ... 
Thức chỉ là một sự hiểu biết đơn thuần về một đối tượng, 
có nghĩa là thiền sinh chỉ nhận biết rằng đó là một đối 
tượng. Thức và tâm sở luôn luôn khởi sinh cùng nhau. 
Có tám mươi chín hay một trăm hai mươi mốt thức (còn 
được gọi là tâm vương được mô tả trong Tạng Vi Diệu 
Pháp). Khi thiền sinh biết hay nhận biết được thức thì ta 
gọi là đã kinh nghiệm được thức uẩn. Có nhiều loại 
thức. Bạn đã nghiên cứu các thức trong chương niệm 
tâm hay quán sát tâm. Chẳng hạn như tâm khởi sinh với 
tham, tâm khởi sinh không có tham... 


Trong ngủ uấn, uẩn đầu tiên thuộc về sắc, bốn 
uẩn còn lại: thọ, tưởng, hành, thức thuộc về danh. Bạn 
thấy được hai yếu tố trong một con người đó là sắc và 
danh hay thân và tâm. Theo Vị Diệu Pháp (Abhzdham- 
ma) thì tâm được chia ra làm hai phần, tâm vương hay 
thức và tâm sở. Trong ngủ uẩn thì thọ uẩn, tưởng uẩn, 
hành uẩn là tâm sở, thức uẩn là tâm vương. 


Thế nào là ngủ uẩấn thủ?” Chúng là những uấn . 
làm đối tượng cho sự chấp thủ. Một số uẩn này thuộc về 
thế tục và một số uấn khác thuộc về siêu thế. Có tám 
mươi chín loại thức, trong số đó có tám mươi mốt thức 
thuộc về thế tục và tám thức thuộc về siêu thế. Có 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 171 


những thọ, tưởng, hành phối hợp với các thức siêu thế, 
có những thọ, tưởng, hành phối hợp với các thức thế tục. 
Chỉ có tám mươi mốt thức thuộc về thế tục mới có thể là 
đối tượng của chấp thủ. Bạn không thể chấp thủ vào các 
loại thức siêu thế qua tham ái và tà kiến. “Ngủ uẩn thủ” 
có nghĩa là các uấn làm đối tượng cho chấp thủ và chúng 
là những uẩn thuộc thuộc về thế tục. 


Tóm lại, mọi vật trên thế gian này đều là ngủ uẩấn 
thủ. Khi thực hành Thiền Minh Sát, thiền sinh sẽ ý thức 
và nhận ra sự hiện diện của các uẩn này. 


Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu biếi: 
'đây là sắc, đây là sự sanh khởi hay nguyên nhân khởi 
sinh của sắc, đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận 
của sắc”. 


Đó là phương pháp thiền sinh áp dụng để nhận ra 
sắc uẩấn. Chẳng hạn, khi thiền sinh quán sát hơi thở của 
mình và ghi nhận hơi thở vào ra. Sự thở thuộc về sắc 
uẩn, thiền sinh biết rằng sự thở thuộc về sắc uấn. Khi 
bạn nhìn một vật, bạn biết rằng đó là một vật, đó là vật 
chất, đó là một vật để thấy, đó là sác. Khi nghe tiếng 
động bạn biết rằng đó là tiếng động, đó là vật chất, đó là 
sắc. Bằng cách này thiền sinh biết cái gì là sắc, cái gì là 
sắc uấn. Câu: 4y /2 sắc trong kinh này có nghĩa là 
"đây chỉ là sác mà không phải là gì khác". Câu #24y j 
sự sanh khởi của sắc có nghĩa là thiền sinh quán sát và 
nhận ra sự khởi sinh của sắc, như sự khởi sinh của hơi 
thở chẳng hạn. Hơi thở vào và hơi thở ra đến và đi. 
Bởi vậy, khi đang ở trong giai đoạn thở vào thì không 


172 Đại Tứ Niệm Xứ 


thể là đang trong giai đoạn thở ra, khi đang trong giai 
đoạn thở ra thì không thể là đang ở trong giai đoạn thở 
vào. Hơi thở vào theo sau hơi thở ra, và hơi thở ra theo 
sau hơi thở vào. Như vậy thiền sinh nhận ra sự khởi 
sinh của sắc, đó là hơi thở. 


Khi thiền sinh có sự hiểu biết về giáo pháp, thiền 
sinh có thể biết được nguyên nhân của sắc. "Sác hay hơi 
thở này thuộc về cơ thể, và ta có cơ thể bây giờ bởi vì ta 
có si mê và tham ái trong quá khứ. Nhờ ta tích lũy 
được một số nghiệp tốt trong quá khứ nên nay ta mới có 
cơ thể này hay sắc này". Như vậy thiền sinh biết hay 
thấy nguyên nhân của sắc. Khi thiền sinh quán sát một 
cách kỹ càng hơi thở của mình, thiền sinh sẽ nhận ra sự 
diệt mất của hơi thở. Hơi thở vào diệt và hơi thở ra xuất 
hiện. Như vậy thiền sinh nhận ra được sự diệt tận của 
sắc cũng như thấy được nguyên nhân diệt tận của sắc. 
Nếu bạn không có si mê và ái dục trong quá khứ thì bạn 
không tích lũy ác nghiệp (&armzm2) trong quá khứ, và do 
đó, bạn sẽ không có sắc này trong hiện tại. 


Biết được nguyên nhân sinh diệt của sắc được gọi 
là minh sát suy diễn" Có hai loại minh sát: Äimh sát 
trực tiếp và mình sát suy diễn. Khi thiền sinh nhận ra 
nguyên nhân sinh và diệt của sắc, đó là 7mninh sát suy 
điên”. Sự nhận biết các uấn khác cũng xuyên qua suy 
diễn minh sát như vậy. 


Đây là cảm thọ, đây là sự sanh khởi hay nguyên 
nhân sanh khởi của cảm thọ, và đây là sự diệt tận hay 
nguyên nhân diệt tận của cảm thọ 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 173 


Đối với cảm thọ, thiền sinh biết chỉ có cảm thọ 
mà thôi, chẳng có gì nữa cả. Khi bạn biết: đây i2 /2c 
thọ hay đây là khổ thọ tức là bạn đã quán sát cảm thọ. 
Nhưng khi bạn biết đây chỉ là cảm thọ mà không có gì 
khác thì đó là bạn đã quán sát pháp. 


Khi bị đau, thiền sinh biết rằng có sự đau hay 
thiền sinh có cảm giác đau. Thiền sinh cũng biết rằng: 
bởi có sự đau nên mới có cảm giác đau. Đối với các 
cảm thọ khác, thiền sinh cũng có sự nhận biết tương tự. 
Như vậy, khi thiền sinh quán sát một cách tỈ mỉ, thiền 
sinh nhận ra được sự khởi sinh của cảm thọ cũng như 
nguyên nhân khởi sinh của cảm thọ. 


Cảm thọ sẽ hiện ra một cách rõ ràng trong suốt 
thời gian hành thiền. Sau khi ngồi chừng vài phút thì 
cảm giác sẽ khởi sinh, chẳng hạn thiền sinh có cảm giác 
tê, cứng hay đau. Khi những cảm giác này khởi sinh 
thiền sinh biết rằng đây là cửn giác và chỉ là cảm giÁc 
mà thôi, thiền sinh ghi nhận: cẩn giác, cẩm giác, cằm 
giác. Thiền sinh cũng nhận ra được sự khởi sinh của 
cảm thọ và sự biến mất của cảm thọ này, cũng như nhận 
ra được nguyên nhân khởi sinh của cảm thọ và nguyên 
nhân biến mất của cảm thọ này. 


Đây là tưởng (tri giác), đây là sự sinh khởi hay 
nguyên nhân sinh khởi của tưởng, đây là sự diệt tận của 
tưởng hay nguyên nhân diệt tận của tưởng. 


174 Đại Tứ Niệm Xứ 


Thiền sinh cũng phải ý thức những tri giác hay 
tưởng của mình. Tri giác hay tưởng thường không rõ 
ràng như sắc hay cảm thọ. Những thiền sinh có sự hiểu 
biết về Vị Diệu Pháp và Ngũ Uẫn đôi lúc ghi nhận được 
những tri giác hay tưởng này: 4y giờ đang có tưởng 
(ri giác) trong tôi và thiền sinh ghi nhận đó là tưởng. 


Tưởng là hiểu biết, nhận diện và đồng hóa. Đó 
là tiến trình tâm nhằm tạo tác ý nghĩa cho những cảm 
giác sanh khởi qua các căn. Tưởng khởi sinh bởi vì có 
đối tượng. Tưởng khởi sinh trong suốt cuộc đời của bạn. 
Bởi vì có sĩ mê và tham ái trong quá khứ nên bạn tích 
lũy nghiệp và do đó có tưởng. 


Thiền sinh biết được sự diệt tận của tưởng (trí 
Giác) và nguyên nhân diệt tận của tưởng (tri giác). 


Tưởng này có thể khởi sinh trong thiền sinh chỉ 
trong sát na rồi diệt mất. Khi sát na này trôi qua, tưởng 
cũng biến mất. Thiền sinh cũng sẽ thấy nguyên nhân 
diệt mất của tưởng. Khi không có đối tượng của tưởng 
. thì tưởng sẽ biến mất hoàn toàn. Khi không còn vô 
minh, không còn ái dục, không còn nghiệp thì tưởng 
không còn có thể khởi sinh nữa. 


ĐÂY là hành, đây là sự khởi sinh hay nguyên 
nhân khởi sinh của hành. Đây là sự diệt tận hay nguyên 
nhân diệt tận của hành 


Khi thiền sinh kinh nghiệm được hành uẩn, thiền 
sinh ghi nhận hành này. Trong khi hành thiền đôi khi 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 175 


bạn có thể bị nóng giận, đã dượi buồn ngủ hay buồn 
chán; đôi khi bạn có những tư tưởng tốt. Khi những tư 
tưởng này xuất hiện trong tâm bạn và bạn nhận ra chúng 
là hành uẩn và ghi nhận: 4y j3 sự khởi sinh hay 
nguyên nhân khởi sinh hành uẩn. Bởi vì có đối tượng 
nên mới có hành. Vì có vô minh và tham ái trong quá 
khứ nên bạn đã tích lũy nhiều nghiệp (&Zm2) do đó 
bây giờ bạn có những hành này. 


Về sự diệt tận của hành, trong khi hành thiền nếu 
có sự sân hận nổi lên chẳng hạn, bạn niệm: sân hận, sân 
hận, sân hận. Sân hận biến mất sau đó. Đó là bạn đã 
thấy được sự điệt mất của sân hận. Đối với những hành 
khác cũng tương tự như vậy. Nếu không có vô minh 
trong quá khứ, nếu không có chấp thủ trong quá khứ thì 
bạn sẽ không tích lũy bất cứ nghiệp nào trong quá khứ; 
do đó sẽ không có bất cứ hành nào trong cuộc sống này. 
Khi thiền sinh quán sát trên hành uấn, thiền sinh sẽ nhận 
ra được tiến trình của nó. 


Đây là thức, đây là sự sanh khởi hay nguyên 
nhân của thức, đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt 
tận của thức. 


Đối với thức, thiền sinh nhận ra rằng thức chỉ là 
thức mà thôi, không phải thức đi kèm với tham ái, không 
phải thức đi kèm với không tham ái...Nếu bạn thấy thức 
đi kèm với tham ái hay không tham ái thì bạn đã quán 
sát trên thức (niệm tâm). Nhưng nếu bạn thấy thức chỉ 
là thức thôi thì bạn đã quán sát trên pháp (niệm pháp) 
hay quán sát ngũ uẫn. Có nhiều loại thức. Khi bạn thấy 


176 Đại Tứ Niệm Xứ 


vật gì thì bạn có thức thấy (nhãn thức). Khi bạn nghe 
điều gì thì thức thấy biến mất và thức nghe hiện khởi. 
Như vậy, thiền sinh biết được các loại thức đến và các 
loại thức đi như thế nào. Khi bạn thấy sự đến đi hay sự 
sinh diệt của thức, đó là bạn đã quán sát trên pháp hay 
niệm pháp. 


Đức Phật không bắt buộc thiền sinh phải cố ý trú 
trên ngũ uẫn. Thiền sinh không được tìm kiếm ngũ uẫn. 
Khi có uấn nào xuất hiện thì thiền sinh ghi nhận và ý 
thức uẩn đó mà thôi. Bạn ghi nhận tất cả những gì khởi 
sinh trong bạn. Đối tượng của sự nhận biết của bạn có 
thể là vật chất hay sắc, có thể là cảm thọ, có thể là 
tưởng, có thể là hành, có thể là thức. Như vậy, thiền 
sinh biết được năm uẩn. Khi thiền sinh theo dõi, quán 
sát năm uẩn đó nơi mình là thiền sinh quán sát pháp 
trong nội pháp. Nhưng khi thiền sinh quán sát pháp của 
người khác, chẳng hạn như: "Uẩn này có trong tôi thì 
cũng có trong người khác”. ' Quán sát như thế là quán sát 
bên ngoài, hay nói cách khác đó là guán pháp trong 
ngoại pháp. Khi thiền sinh quán sát ngũ uẩn của chính 
mình rồi lại quán sát ngũ uẩn của người khác, tới lui như 
vậy, thì gọi là quán cả hai, quán pháp trong nội pháp lẫn 
(rong ngoại pháp. 


Như vậy, khi thực hành sự quán sát pháp dựa theo ngũ 
uẩn, bạn sẽ nhận ra được sự sinh diệt của năm uẩn và sẽ 
không thấy gì để bị dính mắc. Bạn an trú vào chánh 


niệm về ngũ uấn mà không nắm giữ hay dính mắc vào 
bất cứ vật gì. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 177 


C. Sáu căn và sáu trân 


Đôi khi Đức Phật mô tả thế giới này qua ngũ 
uẩn, đôi khi qua mười hai căn trần (2y2/ãna). Được gọi 
là mười hai căn trần bởi vì chúng là nơi cư ngụ hay có 
mặt của tất cả mọi sự vật khác. Đây là những nơi mà 
tâm vương và một số tâm sở có mặt. Có sáu nội căn 
(sáu căn) và sáu ngoại căn (sáu trần). 


Sáu căn là mát, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. 
Chúng được gọi là nội căn hay nội xứ bởi vì chúng là 
thành phần ích lợi nhất của chúng sinh. Chúng là nội 
căn của cơ thể. Sáu trần (còn gọi là sáu ngoại căn hay 
sáu ngoại xứ) là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp (hình 
sắc, âm thanh, mùi, vị, đối tượng hữu hình và pháp). 
Pháp ở đây gồm có tâm sở, sắc vi tế, và niết bàn. 


Sáu căn tương hợp với sáu trần hay sáu trần 
tương hợp với sáu căn. 


Trước tiên là mắt và vật thấy. Mát được gọi là 
căn, bởi vì tùy thuộc vào mắt mà nhãn thức phát sinh. 
Nếu bạn không có mắt thì sẽ không có nhãn thức. Mắt 
là căn của nhãn thức hay là chỗ ở của nhãn thức. Vật 
thấy là điều kiện để nhãn thức phát sinh. Nếu không có 
vật thấy thì cũng không có nhãn thức. Một người mù 
không thấy được gì vì không có nhãn căn. Nếu không 
có vật gì để thấy thì nhãn thức cũng chẳng thể phát sinh. 


17® Đại Tứ Niệm Xứ 


Đối với âm thanh và các vật khác cũng tương tự 
như vậy. Bạn có tai hay nhĩ căn. Chữ tai ở đây không 
có nghĩa là phần ngoài của tai mà là phần trong của tai, 
"chỗ nhạy cảm của tai". Do có nhĩ căn nên bạn có nhĩ 
thức, do có âm thanh hay tiếng động nên bạn có nhĩ 
thức. Nhĩ thức tùy thuộc vào nhĩ căn và âm thanh. 


Đối với mùi, vị, vật xúc chạm và pháp cũng vậy. 


Thức tùy thuộc vào căn và trần: tùy thuộc vào 
mắt và vật thấy, tùy thuộc vào tai và âm thanh, tùy thuộc 
vào mũi và mùi, tùy thuộc vào lưỡi và vị, tùy thuộc vào 
thân và vật xúc chạm, tùy thuộc vào tâm và pháp. Do 
đó ta gọi chúng là "căn, trần" hay nội căn và ngoại căn. 
Tất cả có mười hai căn trần. Làm thế nào thiền sinh biết 
được các căn trân này? 


Ở đây, này các thầy tỳ khuu, tỳ khưu biết mát, 
biết vật thấy, biết yến tố khởi sinh tùy thuộc vào hai điều 
đó, 


Khi bạn biết căn trần một cách trọn vẹn, bạn 
không những biết căn trần mà bạn còn biết được những 
yếu tố khởi sinh tùy thuộc vào căn trần đó. Điều này có 
nghĩa là khi mắt thấy một vật thì liền khi đó nhãn thức 
khởi lên. Nếu đó là một vật đáng yêu, đẹp mắt thì bạn 
dính mắc vào chúng, muốn nắm giữ chúng. Nếu đó là 
vật không đáng yêu, bạn sẽ cảm thấy ghét, giận hay bực 
mình. Như vậy tùy thuộc vào mắt và vật thấy mà tham 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 179 


ái, sân hận phát sinh... Thiền sinh biết rằng tham ái và 
sân hận khởi sinh tùy thuộc vào mắt và vật thấy ... 


Những tham ái hay sân hận này được gọi là 


những thằng thúc (dây trói buộc). Chúng chẳng khác 
nào những sợi dây cột chúng ta vào vòng tái sinh, vào 
vòng luân hồi. Có tất cả mười loại thằng thúc được mô 
tả trong vi điệu pháp.}3 


1. 


t2 


hÃ 


Tham dục - Khi bạn thấy, (nghe, nếm ...) một vật gì 
đáng yêu, tốt đẹp bạn sẽ kinh nghiệm được tham ái. 


. Sân hận - Sân hận sẽ khởi sinh khi bạn thấy vật gì 


mà bạn không muốn thấy hay khi bạn nghe điều gì 
mà bạn chẳng muốn nghe. 


._ Kiêu mạn - Khi thiền sinh nghĩ rằng: "Chỉ có người 


như ta mới thấy được những điều này” thì thiền sinh 
kinh nghiệm sự kiêu mạn. 


._ Tà kiến (hay có kiến thức sai lầm) - Thiền sinh có tà 


kiến về những gì mà họ thấy hay nghe, họ có thể 
nghĩ rằng một vài vật nào đó là trường fồn hay _ 
những vật đó là thật đáng yêu, tốt đẹp cần phải có. 


- Khi bạn nắm giữ những tà kiến này thì chúng sẽ trở 


thành những thằng thúc, những sợi dây cột chặt bạn 
vào vòng tái sinh. 


Hoài nghỉ - Hoài nghi có thể khởi sinh khi thiền sinh 


thấy hay nghe. Khi bạn có những hoài nghi này thì 


180 Đại Tứ Niệm Xứ 


những hoài nghi này trở thành thằng thúc hay dây trói 
buộc. 


(Nếu hoài nghi phát sinh bạn hãy tự hỏi: "Phải 
chăng đó là một chúng sinh?” hay "Phải chăng đó là 
của cải của chúng sinh?") 


6. Giới cấm thủ. - Tiếng Pali để chỉ giới cấm thủ là 
silabbata parãmaäsa có nghĩa là có ý tưởng sai lầm 
cho rằng có những nghỉ thức, lễ lạc nào đó nếu được 
đem ra thực hành thì sẽ lọai trừ được phiền não và 
giác ngộ chân lý. Trong thời Đức Phật có nhiều lối 
thực hành kỳ lạ mà người thực hành tin rằng sẽ dẫn 
đến giải thoát. Họ chấp nhận sự thật rằng có an vui 
hay đau khổ trong cuộc sống này là do nghiệp mà họ 
đã tích tụ. Nhưng họ tin rằng muốn thoát khỏi các 
hiệu quả của nghiệp họ phải làm cái gì đó trên thân 
thể họ để cho những hiệu quả của nghiệp này tiêu 
tán đi. Họ làm như chó, sống như chó, ăn như chó 
để loại trừ phiền não. Một số người khác sống như 
bò, ăn như bò, ngủ như bò để loại bỏ phiền não. Tin 
tưởng vào những lối thực hành sai lầm đó là giới cấm 
thủ. Hiện nay vẫn còn nhiều người tin và thực hành 
những đường lối sai lầm mà họ tin là sẽ dẫn đến giải 
thoát giác ngộ. Loại tin tưởng sai lầm này có thể 
khởi sinh nơi bạn mỗi khi bạn tiếp xúc với các đối 
tượng qua sáu căn. 


1. Ham muốn hiện hữu (còn gọi là hữu) - Có hai loại 
tham ái: tham ái vào các dục lạc ngũ trần và tham ái 
vào sự hiện hữu. Tham ái vào hiện hữu là tham 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 181 


muốn có được sự hiện hữu một cách tốt đẹp hay khả 
quan hơn. Có nghĩa là tin rằng sẽ tái sinh trong 
tương lai và muốn kiếp tái sinh tốt đẹp hơn kiếp sống 
này. 


. Ganh ty - Ganh ty về sự giàu có hay của cải của 
người khác. Chức năng của thằng thúc này là không 
bằng lòng với những gì mà người khác có. Cũng còn 
có nghĩa là không muốn cho người khác làm chủ một 
vài vật gì đó, không thích có ý nghĩ rằng người khác 
có một vật gì đó. Sự biểu hiện của ganh ty là: 
"Cảm thấy khó chịu về sự giàu có hay của cải của 
người khác". Đối tượng của ganh ty hay nguyên 
nhân gần của ganh ty là của cải của kẻ khác. Khi 
thấy vật gì tốt, cái gì đáng yêu thuộc về người khác 
bạn cảm thấy ganh ty thì bạn sẽ có thằng thúc này. 
Bạn cũng cảm thấy ganh ty trước những của cải vô 
hình của người khác như hạnh phúc, hay sức khoẻ 
của họ. Trong những trường hợp như vậy bạn cần 
phải vun bồi tâm hỷ, nghĩa là phải phát triển tâm 
hoan hỷ với sự thành công và hạnh phúc của người 
khác. 


._ Bủn xỉn (nacchariya) - Đây là một chữ rất khó dịch. 
Bủn xỉn có đặc tính là dấu kín của cải hay sự giàu có 
của mình. Khi bạn có tâm bủn xin thì bạn không 
muốn san sẻ của cải cho người khác, bạn không 
muốn ai dùng đồ đạc của bạn. Chẳng hạn tôi có máy 
thu băng này, nếu tôi không muốn người khác dùng 
nó như vậy là tôi đã bủn xỉn. Có nghĩa là tôi không 
thích thú hay hài lòng nhìn thấy đồ vật của tôi bị 


182 Đại Tứ Niệm Xứ 


người khác dùng. Biểu hiện của bủn xỉn là sự “co 
lại” hay “bần tiện”. Nguyên nhân gần của bủn xin là 
của cải của mình. Ganh ty và bủn xỉn có đối tượng 
khác nhau. Bạn có ganh ty về của cải người khác và 
bạn có bủn xin về của cải của chính mình. Bủn xỉn 
có những điểm giống như hà tiện, nhưng thực ra bủn 
xỉin và hà tiện không giống nhau. Hà tiện đến từ 
tham trong khi đó ganh ty và bủn xỉn đi với sân. 
Khi có ai dùng đồ vật gì của bạn, bạn giận dữ, sự 
giận dữ này có nguyên nhân là bủn xỉn. Nhưng khi 
có ai xin thứ gì bạn không cho, thì chưa chắc đó là 
bủn xin. Ngay cả vị Alahán cũng gặp trường hợp 
này. Vào thời Đức Phật có một vị tỳ khưu đến hỏi 
xin y nội nơi một tỳ khưu ni. Ông ta hỏi xin như vậy 
vì muốn thấy tỳ khưu ni thay y, nhưng tỳ khưu ni từ 
chối và nói rằng: "Tôi không thể dâng sư y này bởi 
vì đây là chiếc y nội độc nhất của tôi". Thầy tỳ khưu 
năn nỉ mãi nên cuối cùng tỳ khưu ni này phải dâng y 
nội cho thầy. Tỳ khưu ni này là một vị nổi tiếng 
trong số những tỳ khưu ni có thần thông nên cô dùng 
thần thông trao y cho vị tỳ khưu mà không để lộ một 
phần nào của cơ thể mình. Thoạt đầu, cô không cho 
y nội không có nghĩa là cô bủn xin. Cô đã là một vị 
Alahán nên cô không còn tâm bủn xin hay bất kỳ 
phiền não nào. Như vậy khi có ai xin gì mà không 
cho đó không phải là bủn xin. Trường hợp tỳ khưu 
ni trên không cho y nội cũng không phải là hà tiện 
hay keo kiệt bởi vì đó là tấm y nội độc nhất mà cô 
có. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 183 


10. Vô minh - Vô minh thường xuất hiện cùng với các 
thằng thúc khác. Khi có tham ái thì sẽ luôn luôn có 
vô minh. Vô minh luôn luôn đi kèm với các bất 
thiện tâm sở. 


Trên đây là mười thằng thúc. Mười thằng thúc 
này có thể bị loại trừ bởi bốn sự giác ngộ. Đó là giác 
ngộ các quả thánh từ thứ nhất đến thứ tư. Khi đạt quả 
Tu Đà Huờn thiền sinh loại bỏ được tà kiến, hoài nghĩ, 
giới cấm thủ, ganh ty và bủn xin. Đạt quả Tư Đà Hàm 
thì loại bỏ được thô tướng của tham ái và thô tướng của 
sân hận. Khi đạt đến quả A Na Hàm thì loại bỏ được 
phần vi tế của tham ái và vi tế của sân hận. Khi đạt quả 
Alahán thì sẽ lọai bỏ được kiêu mạn, tham muốn hiện 
hữu và vô minh. 


Như vậy. Tỳ khưu biết mắt, biết vật thấy và cũng 
biết được những thằng thúc khởi sinh tùy thuộc vào cả 
hai. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng thúc chưa 
khởi sinh được khởi sinh. 


Thiền sinh đạt được điều này nhờ vun bồi sự suy 
tư sáng suốt. 


Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng thúc đã 
sinh khởi được loại trừ. 


Thiền sinh đạt được điều này nhờ vun bồi sự suy 
tư sáng suốt. 


184 Đại Tứ Niệm Xứ 


Và tỳ khưu cũng biết |ý do những thằng thúc đã 
bị loại trừ sẽ không khởi sinh nữa trong tương lai. 


Đây là thiền sinh đã đắc đạo quả. Thiền sinh loại 
trừ các thằng thúc nhờ đắc được đạo tâm. Các thằng 
thúc này, một khi đã bị loại trừ vào lúc đạo tâm xuất 
hiện, thì sẽ không bao giờ khởi sinh trong tương lai nữa. 
Thiền sinh biết được điều này khi thiền sinh đạt thánh 
quả. 


Khi quán sát, bạn quán sát sự vật trong giây phút 
hiện tại và bạn sẽ thấy các căn trần cũng như những 
thầng thúc khởi sinh tùy thuộc vào các căn trần này. 
Bạn cũng sẽ thấy sự sinh khởi và sự diệt tận của các 
thằng thúc và của những căn trần. Khi thấy sự khởi sinh 
và sự diệt tận của chúng thì bạn sẽ không còn tìm thấy 
cái gì trên thế gian này (tức ngủ uẩn thủ) để bám víu, 
nắm giữ nữa. 


Như vậy, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp trên 
sấu căn và sấu trần. 


Khi thấy chúng một cách rõ ràng là bạn đã quán 
sát trên sáu nội ngoại xứ. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 185 


D. Bảy yếu tố giác ngộ 


Khi hành thiền bạn phải đương đầu với những 
yếu tố không tốt đẹp, những cẩn trở; đồng thời bạn cũng 
kinh nghiệm được những yếu tố xây dựng, hỗ trợ cho 
việc hành thiền. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu 
bảy yếu tố giác ngộ. Đó là những yếu tố thuận lợi cho 
việc hành thiền. 


Chữ Pali .S2rnbo//hañga (yếu tố giác ngộ) là tập 
hợp của hai chữ smbodhi và aiga. Sambodlh¡ có nghĩa 
là "giác ngộ" hay thấy được chân lý, nhưng trong kinh 
Tứ Niệm Xứ thì sanbodhí cũng còn có nghĩa là hiểu 
biết trọn vẹn các pháp, hiểu biết trọn vẹn đề mục hay 
đối tượng hành thiền, tức là hiểu biết trọn vẹn danh và 
sắc. Anga có nghĩa là "chí" hay "phần". Ở đây chúng ta 
dịch "yếu tố". Như vậy yếu tố giác ngộ là những chị, 
những phần, hay những yếu tố của sự hiểu biết trọn vẹn 
danh và sắc. Bát đầu từ tuệ sinh điệt trở lên cho đến khi 
giác ngộ chân lý, ở mỗi tuệ giác thiền sinh đều có sự 
hiểu biết này. 


1. Chánh niệm 


Yếu tố giác ngộ đầu tiên là chánh niệm (42). 
Đức Phật giải thích như sau: 


Ở đây, này các tỳ khưu, khi nội tâm có niệm giác 
chí, thầy tỳ khưu biết: 'nội tâm tôi có niệm giác chỉ, 


186 Đại Tứ Niệm Xứ 


hay khi nội tâm không có niệm giác chỉ, thầy tỳ khưu 
biế†: "nội tâm tôi không có niệm giác chỉ”. 


Chánh niệm là một tâm sở nhờ đó bạn có thể nhớ 
được sự vật. Đặc tính của chánh niệm là không lay 
động, không hời hợt, trôi nồi trên mặt mà đi sâu vào 
trong đối tượng hay hoàn toàn ý thức về đối tượng. 
Công năng của chánh niệm là nhớ. Khi bạn thực hành 
Thiền Minh Sát bạn phải luôn luôn nhớ ghi nhận đề mục 
hay những sự vật xảy ra trong giây phút hiện tại. Biểu 
hiện của chánh niệm đối với thiền sinh là sự canh phòng . 
không để cho rơi vào chỗ thất niệm. Nguyên nhân gần 
của chánh niệm là Tứ Niệm Xứ, bởi thế muốn phát triển 
chánh niệm hãy thực hành Tứ Niệm Xứ. 


Khi nội tâm có niệm giác chỉ, thầy tỳ khưu biết: 
"nội tâm tôi có niệm giác chỉ”. Điều này có nghĩa là khi 
bạn đang có chánh niệm và ghi nhận hay niệm thầm: 
chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Nguyên nhân 
khởi sinh chánh niệm là sự suy tư sáng suốt. Như đã 
được nói trên đây, nguyên nhân khiến cho các chướng 
ngại và bất thiện tâm khởi lên là sự suy tư không sáng 
suốt. Chẳng hạn như cho cái vô thường là thường còn, 
đau khổ là hạnh phúc, vô ngã là ngã v.v... Suy tư sáng 
suốt có nghĩa ngược lại. Suy tư sáng suốt là suy tư rằng: 
"Ta sẽ chánh niệm, ta sẽ đạt được trí tuệ, ta sẽ có hỉ 
lạc..." Những sát na đầu tiên của chánh niệm là nguyên 
nhân của những sát na chánh niệm kế tiếp. Bởi vậy, suy 
tư sáng suốt ở đây có nghĩa là suy tư rằng: “Ta sẽ chánh 
niệm, ta sẽ đạt được trí tuệ, ta sẽ có hỉ lạc...". Khi yếu 
tố giác ngộ này, tức sự chánh niệm này, có mặt trong nội 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 187 


tâm thiền sinh (có nghĩa là thiền sinh đã đạt được chánh 
niệm hay chánh niệm vừa mới hiện diện trong tâm thiền 
sinh), thiền sinh biết: “Nội tâm tôi đang có chánh niệm“. 


Khi chánh niệm không có mặt (nghĩa là khi 
thiền sinh chưa đạt được chánh niệm), thiền sinh biết: 
“Nội tâm tôi không có chánh niệm'. Muốn cho chánh 
niệm hoàn hảo ta phải luyện tâm. Khi đạt đạo quả 
Alahán thì thiền sinh đã vun bồi chánh niệm hoàn hảo. 
Rồi sau đó: 


Tỳ khưu cũng biết được lý do sự tu tập niệm giác 
chỉ được hoàn hảo. 


Thiền sinh đạt quả Alahán tự biết rằng khi chứng 
ngộ đạo quả Alahán thì chánh niệm được hoàn hảo. Đối 
với những giác chi khác cũng được hiểu như vậy. 


Có bốn cách giúp chánh niệm khởi sinh và phát 
triển: | 


1) Chánh niệm với giác tỉnh: Bạn phải cố gắng chánh 
niệm vào những gì mà bạn đang làm: tư thế, sự đi tới 
đi lui v.v... (Ôn lại chương giác tỉnh). Chánh niệm 
có thể được vun bồi và phát triển nhờ thực hành theo 
những lời chỉ dẫn trong chương này. 


2) Tránh xa những người có tâm hôn loạn: Tránh xa 
những người có tâm hỗn loạn giúp vun bồi và phát 
triển chánh niệm một cách tốt đẹp. 


188 Đại Tứ Niệm Xứ 


3) Thân cận người chánh niệm: Thân cận người chánh 
niệm thì bạn cũng chánh niệm theo. Một câu cách 
ngôn Miến Điện nói: "Sống gần thợ săn sẽ trở thành 
thợ săn, sống gần người đánh cá sẽ trở thành người 
đánh cá" (gần mực thì đen, gần đèn thì sáng). Thân 
cận với những người có tâm hỗn loạn thì tâm bạn sẽ 
hỗn loạn và mất chánh niệm. Thân cận với những 
người chánh niệm thì bạn sẽ trở nên chánh niệm. 


4) Hướng tâm vào việc chánh niệm: Điều này có nghĩa 
là trong tất cả oai nghỉ bất kỳ bạn đang làm gì đều 
phải cố gắng chánh niệm. Tâm bạn phải luôn luôn 
hướng vào việc chánh niệm, cố gắng đạt được chánh 
niệm. Phải phát triển thói quen hướng đến chánh 
niệm và sẵn sàng giác tỉnh. 


2. Trạch pháp 


Trạch pháp (Dhamra vicaya) được định nghĩa 
là "truy tầm các pháp". Chữ đamzma có nhiều nghĩa, 
nhưng trong bản kinh này đ#2mzma chỉ có nghĩa là danh 
và sắc hay thân và tâm làm đối tượng hay đề mục cho 
Thiền Minh Sát. Trạch pháp ở đây có nghĩa là thiền 
sinh phải cố ý truy tầm, tìm hiểu các pháp như danh và 
sắc hay thân và tâm, phải biết hay phân biệt được: ' Đây 
là danh, đây là sắc, đây là sự khởi sinh, đây là sự hoại 
diệt. Đây là vô thường... 


Khi niệm và trạch pháp, sự hiểu biết về pháp 
hiện diện nơi thiền sinh trong từng giây phút. Chẳng 
hạn như khi bạn ghi nhận hơi thở thì bạn ý thức rõ ràng 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 189 


hơi thở là sắc và tâm ghi nhận hơi thở là danh. Như vậy 
là bạn thấy hay phân biệt được đối tượng một cách rõ 
ràng: "Đây là danh, đây là sác. Đây là sự khởi sinh của 
hơi thở, đây là sự diệt tận của hơi thở..." Tóm lại, mỗi 
khi bạn thấy rõ ràng những gì bạn ghi nhận thì bạn đã có 
trạch pháp giác chi. 


Thật vậy, trạch pháp đồng nghĩa với tuệ giác hay 
trí tuệ. Trong Bát Chánh Đạo thì trạch pháp được gọi là 
Chánh kiến (s2rmmä ởi/(hj). Trong Thất Giác Chỉ được 
gọi là Trạch Pháp (dñamrma vicaya). Cả hai chánh kiến 
và trạch pháp đều để chỉ một chuyện; đó là sự biện biệt 
đúng đắn về danh và sắc. 


Trạch pháp có đặc tính xuyên thấu hay quán thấu 
sự vật để hiểu rõ cốt tủy của sự vật. Chẳng hạn như 
thấy: "Đây là sắc vì nó không nhận thức được; đây là 
danh vì nó hướng đến đối tượng". Khi trạch pháp quán 
thấu, nó quán thấu đối tượng một cách chắc chấn và 
đúng đắn. Như vậy, sự quán thấu của Trạch pháp thật 
chính xác và ổn cố. Trạch pháp có công năng thắp sáng 
lãnh vực đối tượng như ngọn đèn chiếu sáng các vật 
quanh nó. Vào ban đêm, nếu trong phòng không có đèn _ 
đuốc thì bạn sẽ không thấy được vật gì. Khi đèn thắp 
lên, đồ vật trong phòng được chiếu sáng thì bạn có thể 
thấy mọi vật một cách rõ ràng. Cũng vậy, khi bạn có 
trạch pháp, tức là có trí tuệ thì bạn sẽ thấy đề mục thiền 
là thân và tâm một cách rõ ràng. 


Sự biểu hiện của Trạch Pháp là "không lẫn lộn”. 
Khi có Trạch Pháp thì thiền sinh không bị lẫn lộn. Bởi 


190 Đại Tứ Niệm Xứ 


thế, sự quán thấu của Trạch Pháp có thể so sánh với ánh 
sáng của một ngọn đèn làm rõ mọi vật trong phòng. 
Khi có Trạch Pháp thiền sinh không còn lẫn lộn bởi vì 
thiền sinh đã thấy rõ đối tượng là gì và như thế nào. 
Thiền sinh thấy được sự đến và đi của đối tượng. Điều 
này có thể so sánh với một người hướng đạo trong rừng. 
Mặc đầu những người khác có thể bị lạc, nhưng người 
hướng đạo có thể đưa những người đi lạc ra khỏi rừng và 
đĩ nhiên là không bị lạc lối. Bởi thế, biểu hiện của 
Trạch Pháp là không lẫn lộn. 


Theo chú giải, có bảy cách giúp phát sinh Trạch 
Pháp: 


1) 7m hiểu đặt câu hỏi về những lời dạy của Đức Phật, 
năm uẩn, mười hai xứ, tứ đại, thất giác chí, tứ niệm 
xứ: Đăng cách đặt câu hỏi, bạn sẽ có câu trả lời; nhờ 
đó càng ngày bạn càng hiểu rõ hơn đề mục hành 
thiền và có thể phát triển sự hiểu biết này về giáo 
pháp. 


2) Sạch sẽ bên trong và bên ngoài: Sạch sẽ bên trong là 
giữ cơ thể sạch sẽ. Muốn phát triển giác chỉ này bạn 
phải giữ cơ thể sạch sẽ. Sạch sẽ bên trong rất cần 
thiết để phát triển trí tuệ. Khi cơ thể không sạch thì 
Trạch Pháp Giác Chi không thể phát triển được. 
Sạch sẽ bên ngoài là giữ nhà cửa, phòng ốc, áo quần 
của bạn sạch sẽ. Khi thấy một phòng thiền gọn 
gàng, sạch sẽ thì tâm thiền sinh sẽ định tỉnh, sáng 
suốt và có trí tuệ hơn. Khi căn phòng dơ bẩn thì tâm 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 191 


thiền sinh cũng bị dơ bẩn theo. Sự dơ bẩn không 
những chẳng giúp ích gì mà còn cản trở sự phát triển 
định tâm và trí tuệ của người hành thiền. Như vậy, 
thiền sinh cần giữ sạch sẽ bên trong và bên ngoài để 
tạo cơ hội cho Trạch Pháp hay trí tuệ phát triển. 


Quân bình các căn (indriya): Thiền sinh có thể phát 
triển trí tuệ bằng cách quân bình ngũ căn. Ngũ căn 
ở đây là tín, tấn, niệm, định, huệ. Tín phải được cân 
bằng với huệ, tấn phải được cân bằng với định. Điều 
quan trọng đặc biệt là giữ tỉnh tấn và định quân bình 
vì đây là hai năng lực căn bản. Khi tính tấn trội hơn 
định thì bất an phát sinh. Nhưng khi tỉnh tấn yếu 
kém hơn định thì buồn ngủ xen vào. Bởi vậy thiền 
sinh phải biết cách điều hòa, đừng để cho năng lực 
nào quá trội hay quá kém. Tín và huệ cũng phải 
được quân bình và hài hòa. Tín quá trội sẽ sinh ra cả 
tin, trí tuệ quá trội sẽ sinh ra suy nghĩ. Chánh niệm 
giữ vai trò điều hòa hai cặp năng lực này. Chánh 
niệm luôn luôn cần thiết. Chánh niệm phải có mặt 
trong mọi lúc. Đức Phật dạy rằng: "Chánh niệm 
được yêu chuộng khắp mọi nơi." Càng nhiều chánh 
niệm càng tốt, chánh niệm không bao giờ bị dư thừa. 
Chánh niệm chẳng khác nào đồ gia vị cho thức ăn. 
Ở Đông phương chẳng hạn, thức ăn cần có muối. 
Thức ăn không có muối thì không ngon nên chánh 
niệm chẳng khác nào muối trong thức ăn. Chánh 
niệm cũng có thể được so sánh với một vị thủ tướng 
điều hành mọi công việc mà nhà vua giao phó. 
Trong năm năng lực (tín, tấn, niệm, định, huệ) thì 
chánh niệm là năng lực cần thiết nhất. 


192 Đại Tứ Niệm Xứ 


4) 


3) 


6) 


?) 


Tránh xa người không thông hiểu giáo pháp: Bạn 
không thể phát triễn Trạch Pháp nếu không tránh xa 
những người không thông hiểu giáo pháp. Không 
thông hiểu giáo pháp là không thông hiểu những lời 
dạy của Đức Phật, không thông hiểu năm uẩn, mười 
hai xứ, tứ đại, tứ diệu đế... 


Thân cận bậc thiện trí thức: Thân cận với những 
người thông hiểu năm uẩn, mười hai xứ, tứ đại, tứ 
diệu đế... để giúp bạn phát triển trạch pháp. 


Suy tư sâu xa: Trước tiên bạn phải tìm hiểu và đặt 
câu hỏi về năm uẩn, mười hai xứ, tứ đại, tứ diệu đế... 
sau đó suy tư một cách thâm sâu về những điều học 
hỏi này. Bạn phải ôn đi ôn lại trong tâm những điều 
đã nghiên cứu và học hỏi. Do suy tư sâu xa về năm 
uẩn, mười hai xứ, tứ đại, tứ điệu đế... Trạch Pháp của 
bạn sẽ được phát triển. 


Hướng tâm vào việc phát triển Trạch Pháp: Bạn 
phải luôn luôn hướng tâm vào việc đạt được trí tuệ, 
đầu bạn đang ở đâu: đang đi, đứng, ngồi, nằm hay 
làm bất cứ công việc gì. Hãy hướng tâm vào Trạch 
Pháp Giác Chi, hướng vào trí tuệ để cho trí tuệ đến 
với bạn. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 193 


3. Tỉnh tấn 


Tĩnh tấn (v4) là nỗ lực tính thần có mặt mỗi 
khi bạn chánh niệm. Tỉnh tấn không được quá nhiều 
hay quá ít. Khi thiền sinh chú tâm vào đề mục thì tính 
tấn tinh thần đã bao gồm trong đó. Khi không có tính 
tấn tỉnh thần thì không thể giữ tâm trên đề mục. Tỉnh 
tấn phải có mặt thường xuyên trong mọi họat động tỉnh 
thần và trong mọi lúc ghi nhận đề mục. Nhưng không 
nên tinh tấn thái quá cũng không nên quá giãi đãi. Tình 
tấn quá nhiều sẽ sinh ra bất an và tinh tấn quá ít sẽ sinh 
ra buồn ngủ. 


Đặc tính của Tỉnh tấn là hướng về một điều gì. 
Công năng của tỉnh tấn là củng cố các tâm sở phát sinh 
cùng với tính tấn. Tỉnh tấn hỗ trợ và giúp đỡ trạch 
pháp. Sự biểu hiện của tỉnh tấn là không chìm xuống, 
không suy sụp. Trong chú giải có ghi rằng một khi đã 
được khởi sự một cách đúng đắn thì tinh tấn sẽ là nguồn 
cội của mọi thành đạt. Không có sự thành đạt nào có thể 
đạt được mà không có tinh tấn14 


Chú giải nói đến mười một cách làm phát sinh 
tinh tấn: 


l) Suy tư đến bốn ác đạo (Apaya): Hãy tự nhắc nhở: 
"Nếu không tỉnh tấn hành thiền và tích lũy thiện 
nghiệp thì chắc chắn tôi sẽ tái sinh vào bốn ác đạo 
và sẽ đau khổ vô cùng". Suy niệm về sự đáng sợ của 
bốn cảnh khổ giúp bạn không giãi đãi trong việc 
thực hành và khiến bạn càng nỗ lực tỉnh tấn. 


194 Đại Tứ Niệm Xứ 


2) 


3) 


4) 


Suy tư đến lợi ích của sự tính tấn: Bạn có thể suy tử 
như sau: "Nhờ nỗ lực tinh tấn, nhiều thiền sinh đã 
đạt quả Alahán. Alahán không thể đạt được bởi 
những người lờ đờ biếng nhác chảy thây, bởi thế ta 
phải nỗ lực." 


Suy tư đến Đạo: Bạn có thể suy tư như sau: Con 
đường thiền tập để giải thoát hay minh sát thiền đã 
được Đức Phật, Phật Độc Giác và hàng Thịnh văn đệ 
tử Phật tinh tấn đi qua. Đây không phải là lối đi của 
những kẻ lờ đờ biếng nhác, bởi vậy không nên làm 
biếng mà hãy nỗ lực tỉnh tấn khi đi trên con đường 
này. 


Nhớ ơn những người hỗ trợ: Điều này muốn nói đến 
các thầy tỳ khưu cũng như thiền sinh trong các khóa 
thiền nhận được sự hỗ trợ của thiện tín. Họ nên luôn 
luôn ý thức về sự hổ trợ này. Thiện tín cung cấp 
thực phẩm cũng như các vật dụng cần thiết cho chư 
tăng và thiền sinh với kỳ vọng rằng những thứ họ. 
dâng cúng sẽ giúp đỡ cho những người hành thiền 
tinh tấn trong việc thực hành của họ. Trong một 
khóa thiền, thiền sinh được những người tình nguyện 
lo lắng, săn sóc mọi chuyện từ thức ăn cho đến sức 
khỏe. Các thiền sinh phải luôn luôn nhớ đến những 
sự hỗ trợ này. Chỉ có sự thực hành tỉnh tấn của thiền 
sinh mới thể hiện được lòng tri ân của mình đối với 
những người hỗ trợ. Đức Phật cho phép thầy tỳ khưu 
nhận thực phẩm cúng dường trong lúc đi bát, và 
nhận tứ vật dụng là nhằm mục đích giúp các thầy có 


3) 


6) 


?) 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 195 


đủ phương tiện trao đồi giới hạnh, tỉnh tấn tiến bước 
trên đường giải thoát chứ không phải để các thầy tỳ 
khưu sống một đời sống chay lười, biếng nhác, . 
hưởng thụ. Thế nên, để đền đáp công ơn của những 
người hỗ trợ mình, thiền sinh hãy nỗ lực tỉnh tấn 
hành thiền. 


Suy tư đến di sản cao thượng: "Di sản" ở đây có 
nghĩa là đi sản của Đức Phật. Thiền sinh phải suy tư 
như sau: “Thật vậy, di sản của Đức Phật thật cao quí 
và vĩ đại làm sao. Người làm biếng chảy thây không 
thể nhận lãnh được di sản quí báu này. Một người 
biếng nhác thì chẳng khác nào một đứa trẻ không 
nghe lời cha mẹ. Con không nghe lời cha mẹ thì cha 
mẹ sẽ truất quyền thừa hưởng gia sản. Cũng vậy, 
người biếng nhác không thể nhận lãnh gia sản quí 
báu của giáo pháp. Chỉ có người nỗ lực tỉnh tấn 
hành thiền mới được nhận lãnh gia tài quí báu này. 


Suy tư đến ân đức và năng lực của Đức Phật: Có 
nghĩa là thiền sinh nhớ đến những biến cố vĩ đại 
trong đời sống của Đức Phật và tự khuyên nhủ: "Sau 
khi đã biết được đời sống cao thượng và sự thành đạt 
vĩ đại cũng như lòng từ bi và trí tuệ cao cả của Đức 
Phật ta không nên lười biếng chảy thây như vậy. 


suy nghĩ đến sự vĩ đại của giòng dõi chúng t4: 
"Giòng dõi" ở đây có nghĩa là được sinh ra là một tỳ 
khưu (chữ tỳ khưu ở đây phải được hiểu theo nghĩa 
là những người nỗ lực hành thiền để thoát ly tham 
ái). Được sinh ra ở đây có nghĩa là có một cuộc sinh 


196 Đại Tứ Niệm Xứ 


mới để trở thành một người con tỉnh thần của Đức 
Phật. Cho nên ta phải cố gắng tỉnh tấn để xứng đáng 
là một người con của Đức Phật. 


8) ,S¡y tư đến các bạn đạo, các bậc thầy, các bậc thiện 
rrí: Thiền sinh phải tự nhắc nhủ mình như sau: “Các 
Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và những vị đại 
đệ tử khác đã chứng đạt giáo pháp siêu thế. Ta đã đi 
theo con đường của những vị này chưa?” 


9) Thánh xa người biếng nhác: Nhờ tránh xa người 
biếng nhác, bạn sẽ có nhiều tinh tấn hơn trong việc 
thực hành giáo pháp. 


10) Làm bạn với người siêng năng tỉnh tấn: Thân cận 
với người siêng năng tỉnh tấn thiền sinh cũng trở nên 
siêng năng tỉnh tấn theo. Người siêng năng tỉnh tấn 
luôn luôn nỗ lực để tạo ra các nghiệp thiện và luôn 
luôn tinh tấn hành thiền. 


11) Kiên trì hướng tâm vào việc phát triển đức tính tấn: 
Hướng tâm vào việc phát triển tinh tấn, trong bất kỳ 
oai nghi nào, khiến tinh tấn phát sinh. 


4. Hi : 
Hỉ (ør/) có nghĩa là vui thích, hân hoan. Có rất 
nhiều chữ để diễn tả ý nghĩa của hỉ. HỈ có nghĩa chính 
là sự hài lòng khi nhận được một vật gì ưa thích. Trong 
việc hành thiền thì hỉ là đối tượng mà mình ưa thích. 
Tuy nhiên chúng ta phải phân biệt chữ pí với chữ 
sukha. Nhiều người dịch hai chữ này như nhau và gọi là 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 197 


hỉ lạc, hạnh phúc, vui vẻ. Thực ra suéa hay "lạc” liên 
quan đến những kinh nghiệm về vật mà mình có được. 
Như vậy "hÏŸ" là có được vật vừa lòng và "lạc" là hưởng 
thụ sự vừa lòng do sự chấp giữ vật đó. “2” là bằng 
lòng với một vật ưa thích mà bạn nhận được. Như vậy, 
pữi thuộc về hành uẩn trong khi đó su&a thuộc về thọ 
uẩấn. Như vậy khi bạn ý thức rằng bạn sẽ kinh nghiệm 
được một điều hay vật gì thích thú thì bạn có hỉ, p7. Và 
khi bạn thực sự có được vật đó, kinh nghiệm được vật đó 
thì bạn có lạc, suk#a. 


Đặc tính của hỉ là hân hoan vui thích và thỏa 
mãn. Công năng của hỉ là làm cho thân tươi mát và đầy 
năng lực. Sự biểu hiện của hỉ nơi thiền sinh là sự nhẹ 
nhàng vui vẻ. 


Có năm loại hỉ: 


1) Khinh hỉ: Làm cho nổi da gà, tóc hay lông dựng lên. 
Khi bạn hành thiền mà bạn cảm thấy hân hoan, rồi 
rờn rợn thích thú trong cơ thể tiếp theo đó da gà nổi 
lên, lông hay tóc, nhất là tóc gáy, dựng lên như vậy 
tức là bạn đã kinh nghiệm được loại hỉ này. 


2) Sát nahi: Hi đến như một tia chớp. Mội đôi khi bạn 
kinh nghiệm loại hỉ này nơi cơ thể như một tia chớp. 
Bạn cảm thấy rất nhẹ nhàng, khoẻ khoắn và mát mẻ. 
Đối với người Đông phương mát mẻ là một điều tối 
đẹp vì ở đó thời tiết rất nóng. 


198 Đại Tứ Niệm Xứ 


3) Hải triều hỉ: Hi tràn ngập cả thân thể bạn nhiều lần 
như sóng biển liên tiếp dội vào bờ. 


4) Thượng thăng hỉ: Loại hỉ này làm thân thể nhẹ 
nhỏm và có thể bay lên hư không. Có những câu 
chuyện nói về những người bay lên không trung nhờ 
có thượng thăng hỉ. Ngày nay khi các thiền sinh 
kinh nghiệm được loại thượng thăng hỉ này trong lúc 
hành thiền, cơ thể họ được nâng lên một chút ít hay 
di chuyển đến một nơi khác mà vẫn giữ nguyên tư 
thế thiền của mình. Đôi khi thiền sinh có thể cảm 
thấy dường như được nâng lên khỏi mặt đất. Đó là 
biểu hiện của thượng thăng hỉ. 


5) Sung mãn hỉ: Loại hỉ này thấm nhuần toàn thân 
giống như đầu thấm đầy một miếng bông gòn. 
Thiền sinh có loại hỉ này cảm thấy toàn thân đắm 
chìm trong hỉ lạc thíchthú. - 


Thiền sinh có thể đạt được từng loại hỉ một hay 
hết cả năm loại hỉ này trong lúc hành thiền. Hòa thượng 
Mahasi đã diễn tả hỉ p7 như sau: 


Hi lạc sẽ phát sinh trong năm tầng mức, khởi đầu 
là khinh hỉ. Khi tâm thanh tịnh thì hỉ bắt đầu xuất hiện 
và thiền sinh cảm thấy người nổi da gà, tay chân rung 
động... và bấy giờ thiền sinh cảm thấy một hạnh phúc 
cao tột và phấn chấn. Thân thể tràn đầy cảm khoái và 
êm ái. Dưới ảnh hưởng của loại hỉ này thiền sinh cảm 
thấy đường như toàn cơ thể được nâng lên và ngồi hỏng 
mặt đất, hay cảm thấy dường như thân thể được ngồi 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 199 


trên một tấm đệm không khí, hoặc cảm thấy đường như 
cơ thể mình trôi nổi lên xuống. 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Có mười một cách giúp tâm hỉ phát sanh: 


Nhớ đến đức hạnh của Đức Phật: Hỉ có thể được 
khai triển nhờ suy tư đến những phẩm tính của Đức 
Phật. Thiền sinh niệm tưởng như sau: "Đức Phật là 
người có tâm hoàn toàn trong sạch. Đức Phật là 
người biết tất cả mọi sự cần phải biết". 


Suy tưởng đến ân đức Pháp Hảo: Sự suy tưởng này 
có thể thực hiện bằng cách suy tưởng như sau: “áp 
bảo đã được Đức Phật khéo tuyên bố. Pháp bảo 
được thấy ngay bây giờ và tại đây" 


Suy tưởng đến ân đức của Tăng: Thiền sinh phải suy 
tưởng đến ân đức Tăng như sau: "Tăng chúng, những 
học trò của Đức Phật, đã đi trên chánh đạo. Tăng 
chúng, học trò của Đức Phật, đã đi trên con đường 
đúng đán. 


Quán sát đến sự thanh tịnh giới luật (sila) của chính 
mình: Khi đức hạnh và giới luật của bạn được duy 
trì một cách tốt đẹp thì bạn có thể suy tưởng đến sự 
trong sạch của giới hạnh mình. Sự suy tưởng này 
giúp cho hỉ phát sinh. 


Nhớ đến việc bố thí giúp đỡ (cäga) mà mình đã làm: 
Bạn có thể suy tư đến việc bố thí giúp đỡ mà bạn đã 


200 Đại Tứ Niệm Xứ 


6) 


?) 


8) 


3) 


làm trước đây. Sự suy tư này khiến hỉ (7) phát 
sinh. 


Nghĩ đến đức hạnh của chư thiên và phạm thiên: 
Thiền sinh cũng có thể so sánh mình với những 
chúng sanh trên các cõi trời và tự nhủ: "Những 
người giữ giới luật trong sạch, có đức tính tốt sau khi 
chết họ được sinh về cõi trời. Những đặc tính này 
cũng đang có trong ta." Suy tư như vậy khiến hỉ 
phát sinh. 


Niệm tưởng đến sự an lạc tĩnh lặng: An lạc tĩnh lặng 
ở đây có nghĩa là sự chế ngự phiền não nội tâm. Hỉ 
cũng phát sinh nhờ suy niệm như sau: "Phiền não 
nội tâm một khi đã được đoạn trừ nhờ sự giác ngộ sẽ 
không xuất hiện sáu hay bảy mươi năm.” Sách 
Thanh Tịnh Đạo giải thích, an lạc tĩnh lặng ở đây có 
nghĩa là Niết Bàn hay sự tĩnh lặng khỏi mọi đau khổ. 
Theo đó p#/ hay hỉ có thể đạt được nhờ suy tư đến 
những đặc tính đặc biệt của Niết Bàn, như: Niết Bàn 
là giáo pháp cao thượng nhất, loại bỏ mọi si mê, loại 
bỏ khao khát ái dục, loại bỏ mọi sự lệ thuộc, chấm 
dứt vòng luân hồi, hủy diệt tham ái. Niết bàn là 
dừng nghĩ, là chấm dứt. 


Tránh xa người thô lỗ: Bạn có thể phát triễn hỉ (pir/) 
bằng cách tránh xa người có hành động, cử chỉ thô 
lỗ. 


Thân cận người thanh nhã. Bạn có thể phát triển hỉ 
bằng cách thân cận với người có cử chỉ và hành động 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 201 


thanh nhã. Những người này có đức tin nhiệt thành 
vào Đức Phật và có tâm êm dịu nhẹ nhàng. 


10) Suy nghĩ đến những bài kinh giúp phát sanh đức tin: 
Những bài kinh có đặc tính làm phát sanh đức tin 
vào Phật pháp là những bài kinh nên đọc để làm gia 
tăng đức tin của mình. Nhờ suy tư hay đọc những 
bài kinh này mà hỉ phát triển. 


5. Thư thái 


Thư thái (øassadJ7) có nghĩa là tịnh hay an tịnh, 
tính lặng. Thư thái giác chi phát sanh khi những cảm 
giác mệt mỏi hay những cảm giác không hài lòng thích 
thú bị chế ngự mà không cần có sự cố gắng nào. Khi 
thiền sinh đạt đến một mức độ định tâm nào đó thì thư 
thái giác chi xuất hiện. Lúc bấy giờ bạn sẽ không cảm 
thấy mệt mỏi, không có cảm giác bất an trong tâm. Bạn 
có được thư thái này mà không cần có sự cố gắng nào. 
Đặc tánh của thư thái là tâm và tâm sở yên lặng không 
bị quấy động. Công năng của thư thái là loại bỏ sự hỗn 
loạn, giao động. Biểu hiện của thư thái giác chi đối với 
thiền sinh là tâm và tâm sở mát mẻ, không giao động. 


Có bảy nguyên nhân giúp cho thư thái giác chỉ 
phát triển: 


l) Thực phẩm thích hợp và bổ dưỡng: Thực phẩm 
không cần ngon quá cũng không nên tồi tệ quá mà 
phải đầy đủ chất bổ và thích hợp cho cơ thể bạn. 


202 Đại Tứ Niệm Xứ 


Trong mục thực phẩm thích hợp này chúng ta có thể 
kể đến chỗ ở thích hợp: như không có nhiều ruồi 
muỗi kiến, côn trùng. 


2) Khí hậu tốt đẹp: Khí hậu tốt đẹp giúp cho bạn hành 
thiền trong sự thư thái. 


3) Từ thế thoải mái: Một tư thế thoải mái giúp bạn 
thực hành một cách dễ dàng hơn. 


Những điều cần thiết nói trên không có nghĩa là 
thiền sinh phải quan trọng hóa thực phẩm, tư thế. Thiền 
sinh giỏi có thể khác phục được mọi hoàn cảnh khó khăn 
trong khi hành thiền. 


Chú giải nói rằng: "Thiền sinh đầy kiên nhẫn và 
nghị lực có thể chịu đựng mọi thời tiết và mọi tư thể”. 


Phụ chú giải nói: "Nhờ ba loại hỗ trợ vừa kể mà căn 
bản của một cơ thể thoải mái có thể đem lại sự thảnh 
thơi tỉnh thần và đó cũng là nguyên nhân của sự thư thái 
cả thân và tâm.” 


4) Suy tư đến nghiệp là gia tài của tất cả chúng sanh: 
Có nghĩa là suy tư theo trung đạo. Cho rằng đau khổ 
và hạnh phúc mà chúng sanh đang nhận chịu là vô 
nguyên nhân, đó là một thái cực. Cho rằng đau khổ 
và hạnh phúc mà chúng sanh đang nhận chịu. là do 
Thượng đế tạo ra, đó là mội thái cực khác. Bạn phải 
tránh hai thái cực này. Bạn phải hiểu rõ rằng đau 
khổ và hạnh phúc là kết quả của nghiệp lực của 


3) 


6) 


1) 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 203 


chính mình. Tất cả chúng sanh đang đau khổ hay 
hạnh phúc đều do nghiệp mà họ tích lũy trước đây. 
Nhờ suy tư đúng đấn như thế mà thiền sinh phát 
triển được thư thái giác chi. 


Tránh xa người bất an nóng nảy: Tránh xa người bất 
an nóng nảy, người hay gây phiền lụy cho kẻ khác, 
giúp bạn phát triển thư thái giác chi. Thân cận với 
những người bất an thì bạn sẽ bất an theo. Và điều 
này đi ngược lại sự an tịnh. 


Thân cận người thư thái: Người thư thái là người 
biết kiểm soát và chế ngự các tác động của tay chân, 
người biết thu thúc hành động của mình. 


Hướng tân vào việc phát triển thư thái giác chỉ: 
Nếu mọi cử chỉ và hành động của bạn đều hướng đến 
sự tĩnh lặng thì thư thái giác chi sẽ phát sinh. 


. Định. 


Định (samãd//7) là khả năng của tâm trụ trên một 


đề mục chính. Đặc tính của Định giác chi là không lang 
bạc ra ngoài. Định có công năng làm tập trung tâm sở, 
giúp các tâm sở gom tụ lại với nhau. Biểu hiện của 
Định giác chi là an lạc, tính lặng. Nguyên nhân gần của 
Định thường là hỉ lạc hay thoải mái. Khi thiền sinh có 
tâm hỉ, nghĩa là có sự hoan hỉ hay thoải mái thì định sẽ 
phát triển. 


204 Đại Tứ Niệm Xứ 


Có mười một nguyên nhân làm phát sinh Định 
giác chỉ: 


l) Sạch sẽ nội và ngoại xứ. (đã được giải thích phần 
trên) 


2) Quân bình các căn: (tín, tấn, niệm, định, huệ). (đã 
được giải thích phần trên) 


l) Thiện xảo về tướng: Có nghĩa là thiện xảo về tướng 
trong các đề mục thiền &2s⁄z2 hay một loại tướng 
nào trong các đề mục thiền chỉ khác, khiến phát sinh 
các tầng định. 


2) Nâng đỡ tâm khi tâm suy yếu: Khi tâm lười biếng 
do thiếu tinh tấn thì cần phải được nâng đỡ hay khích 
lệ bằng cách phát triển ba giác chi: Trạch pháp giác 
chi, hỉ giác chi và tỉnh tấn giác chị. 


3) An định tâm khi tâm quá phân chấn: Khi tâm quá 
phấn chấn hay quá tích cực do tỉnh tấn quá trội thì 
cần phải phát triển ba giác chỉ: thư thái giác chị, 
định giác chỉ và xả giác chỉ. 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 205 


Khích lệ tâm bị héo mòn: Khi không thể tập trung 


tâm ý vì tâm yếu kém không sáng suốt thì thiền sinh 
bị xuống tinh thần, chán nản, thiếu năng lực. Lúc đó 
thiền sinh cần phải khích lệ tâm mình. Có thể khích 
lệ tâm bằng cách niệm tưởng đến Ân Đức Phật. Sự 
hỉ lạc phát sinh do niệm tưởng ân đức này có thể 
giúp cho tâm phấn chấn trở lại. 


Suy tư với tâm xả bỏ: Khi việc hành thiền tiến triển 
tốt đẹp, khi thiền sinh không cảm thấy dã dượi buồn 
ngủ, bất an và xuống tỉnh thần thì thiền sinh không 
nên khuấy rối tâm mình bằng cách nâng đỡ hay 
khích lệ. Thiền sinh nên tiếp tục hành thiền với tâm 
xả bỏ giống như người đánh ngựa thiện nghệ điều 
khiển ngựa chạy một cách êm thắm mà không cần 
thúc bách hay kềm chế ngựa. 


Tránh người không định tâm: Nghĩa là tránh người 
có tâm tán loạn, thiếu tập trung tâm ý. 


Cần người có tâm định: Người có tâm định là người 
đạt được cận định hay nhập định. 


Suy tưởng về sự thoát khỏi những chướng ngại của 
các tầng thiền: Suy tư đi suy tư lại về các khía cạnh 
an tịnh tỉnh lặng của những tầng thiền. chẳng hạn 
như: đây là sự phát triển. đây là sự nhập thiền. đây là 
xuất thiền v.v... 


Hướng tâm vào việc phát triền định tâm: Llãy hướng 
tâm mình vào việc phát triển tâm định. Nếu mọi cử 


206 Đại Tứ Niệm Xứ 


chỉ hành động đều hướng vào mục đích phát triển 
định tâm thì Định giác chi sẽ phát sinh. . 


7. Xã 


Xả (upekhä) giác chi còn gọi là trung tính. Đặc 
tính của xả là tạo sự quân bình giữa tâm và tâm sở. Nhờ 
có xả giác chỉ mà tâm và các tâm sở thực hiện trọn vẹn 
chức năng của mình, không quá trội hay không quá yếu 
kém. Như vậy xả giác chi có công năng ngăn chặn sự 
quá trội hay quá yếu kém vì nó giữ cho các tâm sở 
không bị uể oải hay quá phấn chấn hoặc bất an. Bởi vì 
xả đóng vai trò ngăn chặn sự thiếu và sự thừa nên nó 
không ưu đãi hay nghiêng về một tâm sở nào. Do đó 
công năng của xả là không nghiêng về hay ưu đãi. Sự 
biểu hiện của xả giác chỉ là trung tánh. 


Có mười loại xả được đề cập trong chú giải. 
Điều quan trọng của chúng ta là hiểu nghĩa chữ xả trong 
kinh Tứ Niệm Xứ.?0 Xả trong thất giác chỉ không phải 
là xả với cảm giác vô ký (không khổ, không lạc). Khi 
bạn có cảm giác vô ký thì bạn có một loại xả và khi bạn 
có sự quân bình thì bạn có một loại xả khác. 


Có năm cách phát triển tâm xả: 


1) Có thái độ xả đối với tất cả chúng sinh: Khi bạn 
luyến ái hay ưu ái với riêng một sinh vật nào hay 
một người nào thì bạn sẽ không có tâm xả hay trung 
tánh. Muốn phát triển tâm xả bạn phải có thái độ 
không luyến ái đối với tất cả mọi chúng sinh. Muốn 


2) 


3) 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 207 


thế bạn phải suy tư đến nghiệp là gia tài của tất cả 
chúng sinh: “Ta được sinh ra đây là do nghiệp lực 
của chính mình, do nghiệp lực mà ta đã tích lũy 
trong quá khứ, và cũng do nghiệp này mà ta sẽ rời 
khỏi nơi đây. Ai là chúng sanh mà ta đã luyến ái 
đây". Bạn cũng có thể suy tư một cách cao hơn: 
"Trong thực tế chẳng có chúng sanh nào hiện hữu, 
vậy chúng ta luyến ái vào ai đây?" 


Phải có thái độ xả với vật vô trí vô giác: Khi bạn 
nhận ra rằng mình đang dính mắc vào một vật gì thì 
bạn có thể phát triển tâm xả bằng cách suy nghĩ đến 
sự vô chủ hay sự giả tạm của vật đó. Sự vô chủ có 
thể được suy tư như sau: "Vật này rồi đây sẽ cũ, tàn 
rụi và một ngày nào đó cũng sẽ bị vất đi." hay suy 
nghĩ như sau: "Vật này không thể tồn tại lâu dài, nó 
sẽ bị hủy hoại trong một thời gian ngắn." Đó là suy 
tư đến tính cách tạm bợ của sự vật. 


Tránh xa người quá luyến á/ Tránh xa hai hạng 
người: thứ nhất là người quá luyến ái vào chúng 
sanh và người khác, và thứ hai là người quá luyến ái 
vào các vật vô tri vô giác. 


Người quá luyến ái vào chúng sanh có thể chia làm 
hai loại: người tại gia và người xuất gia. Người tại 
gia luyến ái con cái, cháu chắc. Người xuất gia 
luyến ái học trò và thầy. Họ quá luyến ái, dính mắc 
vào con cái hay học trò nên lo hết mọi chuyện của 
người mình thương yêu, đáp ứng mọi nhu cầu của 
những người này và không để cho người mình ưu ái 


208 Đại Tứ Niệm Xứ 


làm bất cứ việc gì. Nếu có ai bảo người mà họ luyến 
ái làm việc gì, họ sẽ nói: "Ngay cả việc của nó mà 
nó cũng không làm; nếu nó phải làm việc này chắc 
nó sẽ mệt mỏi." 


Đối với người quá luyến ái vào đồ vật thì khi có ai 
hỏi mượn vật gì, họ sẽ trả lời: "Ngay cả tôi còn chưa 
dám dùng nó thì làm sao tôi có thể cho bạn mượn 
được”. 


Muốn phát triển tâm xả thiền sinh phải tránh thân 
cận những người này. 


4) Thân cận với người có tâm xả đối với chúng sinh và 
vật vô trí: Thân cận những người này tâm xả của 
bạn sẽ phát triển. | 


5) Hướng tâm vào việc phát triển tâm xả: Mọi củ chỉ 
hành động đều nhắm vào việc phát triển tâm xả. 


Khi bảy yếu tố giác ngộ có mặt thiền sinh biết 
' rằng chúng có mặt; khi chúng vắng mặt thiền sinh biết 
rằng chúng vắng mặt. Bạn cũng biết nguyên nhân phát 
sinh các yếu tố này là ý thức sáng suốt, và những lý do 
mà bảy giác chi được phát triển một cách trọn vẹn. 
Điều này có nghĩa là do đấc Alahán toàn thể bảy yếu tố 
giác ngộ được hoàn hảo. Bởi thế, khi thiền sinh đắc quả 
Alahán thiền sinh biết rằng nhờ đắc quả Alahán mà bảy 
yếu tố này được hoàn hảo. Thiền sinh quán sát những 
yếu tố này khi chúng khởi sinh bên trong, đó là khởi 
sinh bên trong tâm thiền sinh. Thiền sinh quán sát những 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 209 


yếu tố này khi chúng khởi sinh bên ngoài, đó là khi 
thiền sinh nghĩ đến những yếu tố giác ngộ nơi người 
khác, và đôi khi thiền sinh có thể quán sát cả bên trong 
lẫn bên ngoài. Thiền sinh thấy rằng chỉ có những yếu tố 
này thôi, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải con người 
chẳng phải đàn ông đàn bà gì cả. Thiền sinh biết được 
bằng cách này sẽ sống độc lập không lệ thuộc vào bất cứ 
vật gì trên đời. 


Và lại nữa, này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu 
quán sát pháp trong pháp về bảy yếu tố giác ngộ. 


Về phần quán sát pháp trong pháp, trong kinh 
ghi theo thứ tự: quán sát ngũ uẩn, quán sát năm chướng 
ngại, quán sát mười hai xứ và quán sát bảy yếu tố giác 
ngộ. Nhưng trong thực hành hễ pháp gì đến thì thiền 
sinh quán sát pháp đó. 


"1 11 IeŸN eo dgud og1O “tộip dệqu reẩN e2 đạn 201) 
J1 ôp 8undu gA 1ÉQd ÍA ri neS 'ộ[ Uï $A gud tieu 
2Önp 10UI Ấeu Á[ ượt2 uọq I1 IQp #1 JÉq ÍA 1ÓU1 o9 1 
12 EA “n3 gnb đuo1] Iọp #1 ïÿtq ÏA nạrqu o2 ÉŒ 


"ưọnb ọq ïq Áeu 
ẤT t2 ưọq 1 ưệru 1gnx 1ÿqdj o2 8uo) ue1ổ 2u) !q3j 
"dg[ 22 qui ỌA UẹU! jq 8unuu nu uộ ưọn[ uọn] 
Ấẹu ÁJ ượu9 8unudN_ 'TQU1 gu ueD† Jyud Áeu gựd ureun 
142 đundu “2q 8uys Áe 1p 3uodj 1ÿuj 2nQ Águ 
8ưỏn] oe2 Á[ ueu2 uoq '8uön) o£2 2q 2g2 8uo1I 
gu 8uônu o2 2ÿq “1ÿUd 20G tỊ Ấp @ „5uÔnu) 
OÉ2 2Q, ÁEUI ,UUEU], '£1 gud UIT ,8UÔ7U] 
OE2 2ÿQ, ÁP ,UUEU1, 22 2ÖNp Ep ẤgUu [ tưreu2 
8unu tA tỌQq „Sung O2, Á£ ,uuE(], Eị IÒổ 2ÔnG (Z 


'ogu tạTud ẤT 1ÿOU1 ep Ót urÿ) A Ấeu 
ẤT ượu2 8unqu Ápu1 gp ÏA Zundqu tị 2uônu o2 26q 
2g2 Ấ£U QUEU] 2ÿQq 2E2 'JonS 8uQu] §A Uu13ï8u ¿tI 
Sưỏn] o2 20q 2g2 Ẩeu que] 2q 2g2 0p Ấeu ẤT uẹu2 
(A „8uÔn] o2 Á[ ượ2, Áet ,@p quPUI, tị !Öổ 20nQ (Ị 


:ểgu 8UÖnU] O£2 Á[ g2 uọq Áet ạp que] m1 
(J2) IETỂ IỌ[ IE O2 '2p quy 0) £e 2uÔnH) o2 ẤT ượu2 
UOQ O2 ',IÿU] ñS, ẨEU „2p, E[ E1uểU Q2 Z#22ØS ỆA „SUÔ]U] 
OE2, ÁPUI „UUEU1, EỊ EIW8U O2 øÁj7 '£22ØsEÁT77 nU2 II 
(2p 2Önp ,5uön(] oø2 ÁJ ượu2, Ấet ,@p quyt,[„ 


9Œ HUÿYHWLIL 1 


ñXx UuUIN nLIẺđ 01c 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 21 I 


biến mất và bốn chân lý này bị che lấp. Một thời gian 
đài sau đó, một vị Phật khác ra đời, khám phá và khai 
mở lại bốn chân lý này hay tứ thánh đế cho thế gian. 


Một lối giải thích khác cho rằng bốn chân lý này 
được gọi là "chân lý cao thượng” vì người nào thấu đáo 
được sẽ trở nên "cao thượng". Người nào thấu suốt hay 
thấy rõ bốn chân lý này thì tâm thoát ra khỏi mọi phiền 
não. Sự thấu suốt hay chứng ngộ bốn chân lý này ám 
chỉ sự cao thượng trong một cá nhân. Bởi thế chân lý 
này được gọi là chân lý cao thượng hay chân lý tạo nên 
sự cao thượng. 


_Một lối giải thích khác cho rằng chân lý này 
chính nó là cao thượng. - Cao thượng ở đây có nghĩa là 
thật sự, không sai lầm nà ngụy tạo. 


Bốn chân Mc/ Cao. thượng ï là:. 


. 1, Chân lý cao NA nô về sự khổ. 
2. Chân lý cào thượng. về nguyên nhân của sự 
. khổ - 
3. Chân lý cao TT về sự chấm dứt khổ .. 
4. Chân lý cao thượng về con đường dẫn đến sự 
chấm dứt khổ. - 


Đặc tính của chân lý đầu tiên, chân lý cao thượng 
về sự khổ, là "sự khổ". Khổ làm cho bạn đau khổ. Khổ 
làm cho bạn khốn cùng. Bởi vậy đặc tính của khổ là đau. 
khổ. Chức năng của khổ là đốt cháy bạn, làm cho bạn 
khốn khổ, khổ sở, phiền não. Sự biểu hiện của khổ là 


212 Đại Tứ Niệm Xứ 


một biến cố, một chuyện đang xảy đến hay một chuyện 
đang xảy ra. 


Chân lý cao thượng thứ hai, chân lý về nguồn 
gốc của sự đau khổ, là "ái dục". Đặc tính của chân lý 
này là "nguyên nhân" hay “nguồn gốc”. Công năng của 
nó là ngăn chặn sự gián đoạn; nghĩa là nó tiếp tục gây ra 
nguyên nhân bất tận mà không để xảy ra một sự gián 
đoạn nào. Biểu hiện của chân lý thứ hai này là sự ngăn 
trở hay chướng ngại. 


Chân lý thứ ba, chân lý về sự diệt khổ, tức Niết 
Bàn, có đặc tính "an lạc” và "trạng thái an lạc". Sự an 
lạc ở đây là thoát khỏi mọi phiền não: tham, sân, sỉ. 
Công năng của chân lý thứ ba này là chẳng bao giờ bị 
mất, chẳng bao giờ suy tàn hay chết. Biểu hiện của chân 
lý thứ ba là "không tướng”, "không hình sắc", bởi vậy 
bạn không thể nào dùng một danh từ hay hình dáng nào 
để mô tả Niết Bàn. Niết Bàn không có đặc tính, không 
có biểu tượng. Một lần nọ vua Milinda hỏi đại đức 
Nãgasena rằng có thể dùng hình dáng, tuổi tác hay kích 
thước để mô tả Niết Bàn không, thì được trả lời là 
không.^l 


Đặc tính của chân lý cao thượng thứ tư hay con 
đường dẫn đến nơi chấm đứt sự khổ là cung cấp "phương 
tiện hay con đường thoát ly". Chân lý thứ tư có công 
năng loại trừ phiền não. Thật vậy, chân lý này bao gồm 
tám yếu tố, hiện điện vào lúc có đạo tâm. Vào lúc đạo 
tâm xuất hiện thì phiền não bị loại trừ. Biểu hiện của 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 213 


chân lý này đối với thiền sinh là sự thoát khỏi vòng tái 
sanh. 


Chân lý đầu tiên được gọi là đu4&4#a2 (khổ đế). 
Duk&kha có nghĩa là xấu, không có giá trị (đu) và "trống 
không” (4/2). Vật gì xấu xa, không có giá trị và trống 
không, không trường tồn, không hạnh phúc và không có 
bản chất thì gọi là đukkha (khổ). 


Chân lý thứ hai được gọi là sarnudaya (tập đế). 
Aya có nghĩa là "nguyên nhân" và øđ2ya có nghĩa là 
"khởi sinh" và sa có nghĩa là "phối hợp với các điều 
kiện hay nguyên nhân khác". Ái dục khởi sinh cùng với 
sĩ mê, chấp thủ, nghiệp và những yếu tố khác, được hỗ 
trợ bởi những nguyên nhân khác, gây ra đau khổ 
(dukkha). Bởi vậy, chúng ta gọi chân lý thứ hai này là 
nguyên nhân của sự khổ hay saudaya (tập đế). 


Chân lý thứ ba được gọi là dukkha mrodha (diệt 
đế). Tiếp đầu ngữ zø có nghĩa là "không” hay "vắng 
mặt”, và roda có nghĩa là "tù". Như vậy duÁkha 
nirodha có nghĩa là không bị lao tù trong sự khổ, trong 
vòng luân hồi, trong Niết Bàn, vì đã thoát khỏi mọi sự 
tái sinh. Niết Bàn được gọi là du&kkha nrodha bởi vì nó 
là nguyên nhân hay điều kiện để chấm dứt đau khổ. 


Chân lý thứ tư có tên thật dài: du&&ha nữrodha 
gãmimï pattipad2 (con đường dẫn đến nơi diệt khổ). Có 
nghĩa là "đạo" hay "con đường” hay "cách thực hành” 
(patjpad2) dẫn đến nơi (gãmin/) "chấm dứt đau khổ" 
(dukkha nrodha). Các pháp khởi sinh nơi nào thì diệt 


214 Đại Tứ Niệm Xứ 


ngay nơi đó. Không có một hiện tượng nào sinh ở nơi 
này và điệt ở một nơi khác. Nhưng tứ thánh đế này lấy 
Niết Bàn hay sự chấm dứt đau khổ, khi nó khởi sinh, làm 
đề mục hành thiền. Bởi thế, chân lý này là con đường 
dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. 


Đức Phật dạy bốn chân lý cao thượng trong Kinh 
Tứ Niệm Xứ như sau: 


Tỳ khưu biết như thật "đây là khổ"; tỳ khưa biết 
như thật "đây là nguyên nhân của sự khổ” tỳ khưu biết 
như thật "đây là sự chấm dứt khổ”; và tỳ khưu biết như 
thật "đây là con đường dẫn đến nơi dút khổ". 


Đoạn văn trên mô tả cho biết thiền sinh đã biết 
và nhận chân được chân lý cao thượng như thế nào. 
"Như thật" có nghĩa là đúng theo thực trạng của nó. Bạn 
biết như thật hay đúng theo chân lý, đúng theo sự thật. 
Bạn biết như thật hay đúng theo chân lý rằng đây là 
sinh, đây là già, đây là đau khổ, buồn rầu, đây là chết 
v.v... Bạn biết như thật ái dục là nguyên nhân của sự khổ 
và Niết Bàn là chấm dứt đau khổ và Bát Chánh Đạo là 
con đường dẫn đến nơi thoát khổ. 


I. Chân lý cao thượng về sự khổ. 
Đức Phật giảng giải thêm về chân lý thứ nhất như sau: 
Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao 


thượng về sự khổ? Sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ; 
lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân, khổ tâm 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 215 


và quá suy sụp tỉnh thần là khổ; gần cái không tra là 
khổ, xa cái ưa thích là khổ, không đạt được cái ưa thích 
là khổ. Tớm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. 


Kinh Dhanunacakkappavaftana, ghì lại những lời 
giảng giải của Đức Phật trong bài thuyết pháp đầu tiên, 
có giải thích rõ ràng đoạn kinh trên. 


Sinh là khổ, bởi vì sinh là căn bản hay là nền 
tảng của những đau khổ kế tiếp s2 sau đó mà bạn phải nhận 
chịu trong suốt cuộc đời. 


Già là khổ. Già có nghĩa là lớn lên, trưởng thành 
và tàn rụi. Già cũng là căn bản hay nền tảng của sự khổ. 
Không ai muốn già, nhưng cơ thể không trẻ mãi được. 
Cơ thể tàn tạ từng giây, từng phút. Không có giây phút 
nào chúng ta không già thêm cả. Không ai thoát khỏi 
tiến trình già nua. Bạn có thể xóa bỏ một vài khía cạnh 
của sự già. Bạn có thể vào mỹ viện để xóa bỏ những vết 
nhăn trên mặt mình bằng cách căn da mặt, nhưng bạn 
không thể chấm dứt được tiến trình già nua. Ngay khi 
bạn đang ở trên bàn giải phẩu để làm cho mình trẻ ra thì 
bạn cũng đang già đần từng giây phút một. Có thể sau 
khi giải phẩu xong, mặt bạn có vẻ trẻ hơn, nhưng bạn 
không thật sự trẻ hơn. Bạn không thể nào xoay ngược 
tiến trình già nua. Bạn không muốn già nhưng bạn đang 
già từng giây từng phút một đấy. Đó là nguyên nhân 
của sự không hạnh phúc. Thế nên, già cũng là căn bản 
hay nền tảng của sự khổ và già cũng được gọi là "khổ". 


216 Đại Tứ Niệm Xứ 


Chế là khổ. Điều này thật dễ hiểu. Không ai 
muốn chết cả. 


Lo âu phiền muộn, uất úc than khóc, khổ thân, 
khổ tâm và quá suy sụp tỉnh thần là khổ. Bạn đã từng 
trải qua những điều này trong suốt cuộc sống của bạn. 
Đôi lúc bạn buồn rầu, đôi lúc bạn than khóc nức nở 
(than khóc là khóc ra tiếng, khóc lớn). Đôi khi cơ thể 
đau nhức, đôi lúc sự nóng giận hay thất vọng tràn ngập 
tâm bạn. Khổ tâm là một loại ưu phiền (đomanassa) hay 
khổ thọ và thất vọng thuộc về sân hận (đos4). Nhưng 
nói chung chúng đều thuộc về nhóm sân. 


Gần cái không ưa thích là khổ. Phải thấy cái gì 
mà mình không muốn thấy là khổ. Phải nghe âm thanh 
gì mà mình không muốn nghe là khổ. Phải sống với 
người mà mình không ưa thích là khổ. Phải xa người mà 
mình mến yêu hay xa vật mà mình ưa thích là khổ. Khi 
người mình mến yêu chết hoặc tạm thời xa vắng mình 
đều khổ. 


Không đạt được cái ưa thích là khổ. Không đạt 
được cái mà mình ưa thích có nghĩa là không nắm giữ 
được, không làm chủ được cái mà mình ưa thích. Hầu 
hết chúng ta đều ao ước, mong muốn vật gì mà mình 
không có. Chúng ta thường ao ước, mong muốn những 
điều mà mình không thể nào và không bao giờ có được; 
chẳng hạn như chúng ta raong muốn đừng bị chán nản, 
thất vọng, đừng khổ thân, khổ tâm nhưng những thống 
khổ này không bao giờ đứt được. Chúng ta mong muốn 
đừng già, nhưng đây là một điều không thể nào thực 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 217 


hiện được. Chúng ta mong muốn có được những vậi mà 
chúng ta không thể nào có cũng đều là đau khổ. Nhưng 
nên nhớ rằng ngay cả khi có được vật mình ưa thích 
cũng là đau khổ nữa. 


Tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Ngũ uấn thủ là tất 
cả những gì trên thế gian, đầu là vật hữu tình, chúng 
sinh hay vật vô tình, những vật vô tri vô giác đều là đối 
tượng khiến chúng ta tham đắm, luyến ái hay dính mắc 
và tà kiến đều là ngũ uấn thủ. Bởi vậy, ngũ uẩn thủ là 
khổ. 


Sinh là đuk#ña, già là dukkha, điều này thật dễ 
hiểu, nhưng câu cuối cùng của đoạn kinh trên nói rằng 
ngũ uấn thủ cũng là đu&#¿#2 thì hơi khó hiểu; so vì 
chúng ta đã đi từ cái hiểu thông thường sang cái hiểu 
triết học của chữ du&&ha. Theo nghĩa thông thường thì 
đukkha là "khổ thân" hay "khổ tâm", nhưng theo nghĩa 
phân tích thâm sâu thì khổ thân, khổ tâm có nghĩa rộng 
hơn, và một khi bạn hiểu theo nghĩa phân tích thâm sâu 
của chữ đu&&ha thì bạn đã hiểu rõ ràng chân lý đầu tiên. 


Muốn hiểu rõ nghĩa chữ dukkha bạn phải biết có 
ba loại dukkha: 


l) Dukkha dukkha (khổ khổ) 
2) Viparinamna dukk:ha (hoại khổ) 
3) Sankharadukkha (hành khổ) 


Dukkha dukkha: Dukkha theo nghĩa thông 
thường là sự khổ trong cuộc đời. Được dịch là "khổ 


218 Đại Tứ Niệm Xứ 


khổ". Đó là khổ thân và khổ tâm. Chẳng hạn, khi bị 
kim đâm vào tay, bạn cảm thấy đau. Đó là dukkha 
dukkha hay khổ khổ; cái đau có thể thấy và nhận biết 
rõ ràng. Khi bạn cảm thấy buồn, tiếc nuối hay xuống 
tinh thần hay cảm thấy không được vui thì đó cũng 
thuộc loại khổ thông thường hay khổ khổ. 


Viparinama dukkha: "Khổ do sự thay đổi". Loại 
khổ này đề cập đến sự an lạc, vui thích về vật chất hay 
tỉnh thần. Ngay cả những lạc thọ cũng là dukkha bởi vì 
khi chúng thay đổi, hay ra đi chúng gây ra sự luyến tiếc 
và đau khổ. Như vậy, theo nghĩa này thì ngay cả những 
lạc thọ, cảm giác vui vẻ thích thú thuộc thân hay tâm 
cũng đều là đukkha. 


Sankhãra dukkha: "Hành khổ", khổ vì có duyên 
sinh. "Duyên sinh có nghĩa là do điều kiện tạo ra hay có 
nguyên nhân từ những cái khác. Mọi vật trên thế gian 
đều do duyên sinh, như vậy sakhãra dukkha đã tạo nên 
mọi vật trên thế gian. Ở đây sankhãra dukkha bao gồm 
cả những cảm thọ vô ký và tất cả những duyên sinh khác 
trong tam giới. Không có lúc nào trong đời sống bạn có 
thể thoát khỏi loại duk&ña này. 


Tại sao gọi ngũ uẩn thủ là khổ? Một định nghĩa 
của dukkha là những gì vô thường thì cũng gọi là 
dukkha Theo định nghĩa này của đukkha thì lạc thọ, 
khổ thọ, vô ký thọ và tất cả mọi sự mọi vật đều vô 
thường. Bởi vì mọi sự mọi vật đều vô thường nên mọi 
sự mọi vật đều dukk»ha. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 219 


Nhưng thế nào là vô thường? Cái gì có khởi đầu 
thì phải có chấm dứt. Một khi có sự sinh khởi thì chắc 
chắn phải có sự hoại diệt. Khi một vật gì sinh ra rồi 
diệt, hiện ra rồi mất đi thì vật đó là vô thường. Vật đó 
đã bị chi phối, bị áp chế bởi sự đến và đi trong từng giây 
phút một nên vật đó là vô thường. Cái gì bị áp chế, bị 
bó buộc thì đó là dukkha. Cái gì có khởi đầu có chấm 
dứt là vô thường. Cái gì vô thường là dukkha. 


Chữ dukkha thường được dịch là "khổ", nhưng 
danh từ khổ quá giới hạn. Đó là một định nghĩa phổ 
thông của chữ dukkha. Thật ra chữ duk&kha bao gồm tất 
cả những gì vô thường, những gì có điểm khởi đầu và 
điểm chấm dứt. Ngay cả khi bạn đang hưởng thụ một 
thứ gì, như đang ăn thức ăn ngon hay đang xem một 
cuốn phim hay, hoặc đang hưởng thụ một dục lạc nào 
đó, thì thật ra bạn cũng đang đau khổ, bởi vì cái vui và 
cái thích thú mà bạn đang hưởng không kéo dài, nó có 
điểm khởi đầu và điểm chấm dứt. Cái vui vừa mới khởi 
sinh lại biến mất ngay, bởi thế nó là vô thường. Và bởi 
vì nó vô thường nên nó là đu#⁄kha. Nhiều tác giả đề 
nghị để nguyên chữ đukkha đừng dịch vì không có một 
danh từ nào dịch trọn nghĩa chữ dukkha được. 


Khi tuyên bố bốn chân lý cao thượng, Đức Phật 
chỉ cho thấy sự thực của thế gian và những øgì trên cuộc 
sống này đều là đau khổ. Nhiều người tỏ vẻ không hài 
lòng đối với Phật giáo bởi vì họ nghĩ rằng Phật giáo 
sống trong đau khổ. Họ nghĩ rằng Phật giáo dạy những 
điều bị quan. Thật ra khi nói rằng mọi vật trên thế gian 
đều là duk&ha thì điều đó chẳng phải là bi quan, vì đó 


220_ Đại Tứ Niệm Xứ 


là sự thật. Tất cả đều là du&k#2. Chúng ta không thể 
nào kết tội một vị thầy thuốc là bi quan khi vị này xem 
xét cẩn thận một bệnh nhân và bảo rằng người này bị 
bệnh. Đó không phải bi quan mà là thực tế và cần thiết; 
bởi vì có thật sự biết rõ bệnh tình của bệnh nhân thì thầy 
thuốc mới có thể định liệu phương pháp chữa trị. 


Nếu Đức phật chỉ nói đến đukkha mà thôi thì 
Ngài có thể bị kết tội là giảng dạy những điều bị quan. 
Nhưng đức Phật tìm thấy nguyên nhân của sự đau khổ 
và đem lại niềm hi vọng cho chúng ta bằng cách tuyên 
bố rầng có cái dứt khổ, chẳng khác nào thầy thuốc sau 
khi chẩn mạch biết được bệnh trạng và báo cho bệnh 
nhân biết rằng bệnh có thể chữa trị được. Đức Phật 
không những cho biết có sự chấm dứt đau khổ mà Ngài 
còn chỉ cho ta thấy rõ con đường để chấm dứt đau khổ. 
Nghĩa là có phương pháp, có cách thức, có sự thực hành 
để loại bỏ đau khổ. Bởi vậy, thông điệp về bốn chân lý 
cao thượng hay tứ thánh đế không bi quan mà là thực tế. 
Đức Phật chỉ rõ rằng trong sự chấm dứt đau khổ có an 
lạc, tính lặng và trí tuệ. 


Câu “Tớm lại ngũ uẩn thủ là khổ” phải được 
hiểu theo ý nghĩa trên. Ngũ uẩấn thủ vừa là duyên sinh 
vừa là duyên hệ. Như thế, ngũ uẩn có điểm khởi đầu và 
điểm chấm dứt là vô thường. Bởi vì chúng vô thường 
nên chúng là khổ. . 


Đức Phật đã nói đến chân lý về sự khổ bằng cách 
định nghĩa như sau: 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 221 


Bây giờ thế nào là sinh? Sự sinh của một chúng 
sanh tùy thuộc vào giới loại của chúng sanh, sự ra đời 
của chúng, nguồn gốc của chúng, sự vào thai bào của 
chúng, sự hiện hữu của chúng, sự xuất hiện các uẩn, sự 
thụ đắc các căn; này các thầy tỳ khuu, như vậy được gọi 
là sinh. 


“Sự sinh của một chúng sanh tùy thuộc vào giới 
loại của chúng sanh", có nghĩa là sự sinh của chúng sanh 
trong thế giới của loài người hay trong cõi trời hoặc 
trong các cảnh giới súc sanh, ngạ quỉ v.v... 


“Sự xuấf hiện các uấn", có nghĩa là sự khởi sinh 
của các uẩn vào lúc tái sinh. 


Sự thụ đắc các căn", có nghĩa là sự khởi sinh của 
một vài căn vào lúc tái sinh. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là già? Sự già 
của một chúng sanh tùy thuộc vào giới loại của chúng 
sanh, sự già của chúng, sự suy thoái, sự rụng răng, sự 
bạc tóc, sự nhăn da, sự suy sụp sức khỏe, sự suy rnòn các 
căn; này các thầy tỳ khưu, như vậy là già. 


Trong A/hasãlnï có nói rằng sự già không thể 
thấy được. Những gì bạn thấy chỉ là kết quả của sự già, 
như răng rụng, tóc bạc, cơ thể suy yếu... Từ những hậu 
quả như răng rụng chẳng hạn, chúng ta thấy được 
nguyên nhân của chúng là sự già. Như vậy sự già ở đây 
được mô tả nhờ sự nhận ra những hậu quả của nó.?? 


222_ Đại Tứ Niệm Xứ 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chết? Sự ra 
đi và sự biến mất của chúng sanh khỏi các giới loại mà 
chúng đang sống; sự suy tàn, sự biến rất, sự đang chết, 
sự chết, sự hoàn toàn chấm dứt đời sống, sự diệt của ngũ 
uấn, sự vất bỏ tử thí, sự suy tàn của các căn kiểm soát 
sức sống; này các thầy tỳ khưu, như vậy là sự chết. 


Khi diễn tả và giải nghĩa sự chết, Đức Phật đã 
dùng nhiều ví dụ và dùng rất nhiều chữ đồng nghĩa để 
cho người nghe, nếu không hiểu được sự giảng giải đầu 
tiên, có thể hiểu được sự giảng giải thứ hai hay thứ ba. 
Đó là cách mà Đức Phật giảng giải các từ, đặc biệt là 
trong Vi Diệu Pháp (Abhidharmmna) rất nhiều chữ đồng 
nghĩa đã được dùng để chỉ cho cùng một việc. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là lo âu phiền 
muộn? Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát 
khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự ăn 
năn, sự âu sầu, tâm sầu muộn, sự sầu khổ bên trong; 
này các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là lo âu phiền muộn. 


Lo âu phiền muộn là một khổ thọ hiện diện trong hai 
loại tâm tương ưng với sân hận (20s4).. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là uất ức than 
khóc? Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát 
khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự than 
khóc, sự bi thảm và than khóc, trạng thái b¡ thảm và 
than khóc; này các thầy tỳ khu, như vậy gọi là uất ức 
than khóc. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 223 


Trước tiên bạn cảm thấy phiền muộn rồi thì bạn 
có thể than ra tiếng. Bạn khóc lớn và sự khóc lớn này 
được gọi là "than khóc”. Than khóc là âm thanh hay 
tiếng nói hỗn loạn do tâm tạo nên. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là khổ thân? 
Sự đau khổ về thân và sự không sảng khoái về thân, sự 
đau khổ, sự không sảng khoái do thân xúc, này các thầy 
tỳ khưu, như vậy gọi là khổ thân. 


Khổ thân là một khổ thọ liên quan đến thân. Khi 
bạn dùng vật gì đập vào thân, bạn sẽ cảm nhận được loại 
đau khổ này. Đó là cảm giác đi kèm với một loại thân 
thức phát sanh đồng thời với sự đau. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là khổ tâm (ưu 
phiền)? Sự khổ tâm và sự không sảng khoái về tâm, sự 
khổ và sự không sảng khoái do tâm xúc; này các thầy tỳ 
khưu, như vậy gọi là khổ tâm. 


Ưu phiền hay khổ tâm là một khổ thọ có mặt nơi 
những loại tâm đi kèm với sân hận (dosa). Khi tìm hiểu 
sự khổ tâm thì bạn sẽ thấy cảm giác này cũng tương tự 
như những loại tâm khởi sinh với sân. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là sầu não? 
Mhững ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát khác, 
đặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự áo não, sự 
sầu não, trạng thái của chúng sinh đang có sự áo não, 
trạng thái của chúng sinh đang có sự sầu não; này các 
thầy tỳ khưu, như vậy gọi là sầu não. 


224 Đại Tứ Niệm Xứ 


Sầu não là một loại sân hận (dosa) hiện diện nơi 
hai loại tâm đi kèm với khổ thọ. Sự khác biệt giữa lo âu 
phiền muộn, uất ức than khóc và sầu não được sách 
Thanh Tịnh Đạo nói đến như sau: 


Lo âu phiền muộn chẳng khác nào đầu được 
nấu trong một cái chảo đặt trên bếp lửa nhỏ. 
Uất ức than khóc chẳng khác nào đầu sôi tràn 
khỏi nồi khi đốt lửa quá mạnh. Sầu não là phần 
đầu còn lại trong chảo sau khi đầu đã sôi trào ra 
và không thể nào có thể tiếp tục trào ra nữa, 
nấu cho đến khi đầu khô hẳn.23 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là đau khổ khi 
phải gần những gì mà mình không tra thích. Ở đây, bất 
kỳ những gì không đáng yêu, không vừa lòng, không 
thích thú (sảng khoái), hình sắc, âm thanh, mùi, vị và 
vật xúc chạm hoặc bất kỳ vật gì mà mình muốn chúng 
mất, muốn chúng bị hư hại, muốn chúng không được 
thoải mái, muốn chứng không tránh khỏi điều bất hạnh, 
nhưng mà mình lại phải sông với chúng, chung đụng với 
chúng, yêu thương chúng, cùng hòa lân với chúng. Này 
các thầy tỳ khưu như vậy là gần với những gì mà mình 
không thích. 


Và này các thầy tỳ khuu, thế nào là xa cái mình 
ta thích. Ở đây, bất kỳ cái gì đáng yêu, đáng ưa thích, 
dễ thương, sắc, thính, hương, vị, xúc, hay những ai mà 
mình muốn cho họ có sự an lạc, muốn cho họ có sự lợi 
ích, muốn cho họ có sự thoải mái, muốn cho họ tránh xa 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 225 


những điều bất hạnh, cha mẹ, anh, chị, em, bạn bè, đồng 
nghiệp, bà con gần, bà con xa; nhưng không thể sống 
gần với mình, không thể đến với mình, không thiện cảm 
với mình, không hòa lân với mình. Này các thầy t 
khưu, như vậy là đau khổ vì phải xa cái mình ưa thích. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là không đạt 
được cái mình mong cầu? Bị sự sanh chỉ phối, sự rong 
cầu sau đây có thể khởi sanh: "Mong rằng ta khỏi bị sự 
sanh chỉ phối, mong rằng ta khỏi đi tấi sanh". Nhưng 
thực ra, những điều này không thể chỉ do mong cầu mà 
được. Như vậy là sự đau khổ do không đạt được cái gì 
mà mình mong cầu. 


bị sự già chỉ phối có thể khởi sinh sự mong cầu: 
'Mong rằng ta khỏi bị sự già chỉ phối". Nhưng thực ra, 
những điều này không thể chỉ do mong cầu mà được. 
Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và 
đó cũng là đau khổ. 


Bị bệnh tẬt chỉ phối có thể khởi sinh sự mong 
cầu: “Mong rằng ta khỏi bị bệnh tật chỉ phối”. Nhưng 
thực ra, những điều này không thể chỉ do mong cầu mà 
được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong 
cầu, và đó cũng là đau khổ. 


Bị sự chết chỉ phối có thể khởi sinh sự monig cầu: 
“Mong rằng ta khỏi bị sự chết chỉ phối". Nhưng thực ra, 
những điều này không thể chỉ do mong cầu mà được. 
AM vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và 
đó cũng là đau khổ. 


226 Đại Tứ Niệm Xứ 


Bị lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân, 
khổ tâm và sầu não chỉ phối có thể khởi sinh sự mong 
cầu: “Mong rằng ta khỏi bị lo âu phiền muộn, uất ức 
than khóc, khổ thân, khổ tâm và sầu não chỉ phối". 
Nhưng thực ra, những điều này không thể chỉ do mong 
cầu mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà 
mình mong cầu, và đó cũng là đau khổ. 


Không đạt được cái gì mà mình mong cầu có 
nghĩa là không có được những gì không thể đạt được. 
Mỗi lần bạn mong ước mình đừng bị sự sanh chi phối, 
đừng bị sự già chỉ phối, đừng bị sự đau chỉ phối v.v... đó 
là bạn mong ước những gì mà mình không thể đạt được 
và như vậy là nguyên nhân của đau khổ. 


Và này các thầy tỳ khưu, “Một cách tớm tắc, ngũ 
uẩn thủ là khổ là gì?. Đó là sắc uẩn thủ, thọ uẩn thủ, 
tưởng uẩn thủ, hành uấn thủ, thức uấn thủ. Này các thầy 
tỳ khưu, chúng được gọi Tnột cách tớm tắc, ngũ uẩn thủ 
là khổ". 


Chân lý cao thượng về sự khổ đã được giảng giải 
chỉ tiết trong kinh này. Phần giảng giải sau cùng là 
phần quan trọng nhất vì nó bao gồm tất cả mọi sự mọi 
vật trong thế gian. Nó giúp cho bạn hiểu rõ chân lý cao 
thượng đầu tiên với tầm mức phân tích thâm sâu. 


Khi giải thích câu: “Không đạt được cái gì mà 
mình mong cầu " thì cũng là đau khổ, nhà luận giải muốn 
nói rằng những sự mong cầu về những gì mà mình 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 227 


không thể đạt được, những gì mà mình không thể có 
được là đau khổ nên thuộc về chân lý thứ nhất. Trong 
chính kinh này thì giảng nghĩa rằng mong cầu về sắc, 
thính, hương, vị, xúc, pháp chính nó là á7 đc nên thuộc 
về chân lý thứ hai. Hòa thượng thiền sư Mahasi dạy 
rằng: “Tham ái đã được tích lũy trong các kiếp sống quá 
khứ và tham ái lä nguồn gốc của ngũ uẩn trong những 
kiếp kế tiếp nằm trong chân lý thứ hai. Đó là tham ái 
những gì mà mình không đạt được, là tham ái thuộc về 
ngũ uẩn trong những kiếp kế tiếp.' 


2. Chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự 
khổ 


Đức Phật giảng giải chân lý thứ hai như sau: 


" Và này các thầy tỳ khuu, thế nào là chân lý cao 
thượng về nguyên nhân của sự khổ? Đó là ái dục khiến 
khởi sinh cuộc sống rmới và, tràn đầy với sự vui thích và 
dục lạc, luôn luôn tàn kiếm một sự thích thú mới lúc chỗ 
này, lúc chỗ kía, mong rmmuốn dục lạc, mong muốn một 
cuộc sống vĩnh viễn (hữu ái) mong muối không còn có 
đời sống (vô hữu ái). | 


Trong bài pháp đầu tiên Đức Phật cũng đã giảng 
giải chân lý thứ hai này. Phật giáo là đạo duy nhất chỉ 
rõ rằng tham ái chính là nguồn gốc của sự đau khổ và là 
nguồn gốc của đời sống. Phật giáo không chấp nhận sự 
sáng tạo hay đấng sáng tạo nào là nguồn gốc của sự đau 
khổ. Thật vậy, Phật giáo không chấp nhận sự hiện hữu 


228 Đại Tứ Niệm Xứ 


của một đấng sáng tạo. Lời phủ nhận này khi được 
tuyên bố lần đầu tiên đã làm chấn động mọi người. 


Tham ái là một lực di chuyển, chuyên chỡ. Nếu 
bạn hoàn toàn không có tham ái thì bạn sẽ không bị tái 
sanh. Chẳng hạn, khi bạn muốn đi đến Sàigòn thì bạn sẽ 
đi và sẽ đến đó, bởi vì bạn có sự mong muốn. Khi bạn 
không có ý muốn đến đó thì bạn không thể đến đó được. 
Cũng vậy, khi bạn có tham ái vào đời sống hiện hữu thì 
lòng tham ái của bạn sẽ tạo ra sự tái sanh. Đó là lý do 
tại sao nói rằng ái dục tạo ra sự tái sanh mới. Ngay cả 
việc làm điều thiện với chủ đích mong cầu được sự tái 
sinh tốt đẹp hơn thì cũng giữ bạn trong vòng tái sanh. 


Ái dục được "đồng hóa" (sajãgzía) với sự vui 
thích và tham dục. Như vậy trong thực tế ái dục chẳng 
øì khác hơn là sự vui thích và tham dục. 


"Luôn luôn tùừn kiếm mội sự thích thú mới lúc 
chỗ này, lúc chỗ kia" có nghĩa là có sự ưa thích mới mẻ, 
bất kỳ nơi nào chúng sinh được sinh ra. Khi chúng sinh 
được sinh ra trong bất kỳ một đời sống nào thì tư tưởng 
tích cực đầu tiên khởi sanh trong chúng sanh đó là tư 
tưởng tham ái vào đời sống hiện hữu, tư tưởng dính mắc 
vào cuộc sống. Chúng sanh khởi đầu đi vào cuộc sống 
với tham ái. Khi chúng sanh được tái sanh là một con 
người thì sẽ tham luyến vào cuộc sống con người. Khi 
tái sanh là một vị trời sẽ tham luyến vào đời sống trên 
CỐI trỜI. 


Có ba loại ái dục: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 229 


Dục ái: Dục ái là tham ái, dính mắc vào dục lạc ngũ 
trần. Muốn thấy cái gì vừa ý là đục ái. Muốn nghe âm 
thanh êm tai dễ chịu là dục ái... Tham ái vào các đối 
tượng giác quan hay dục lạc ngũ trần là dục ái. 


Hữu ái: Hữu ái là tham luyến, dính mắc vào cuộc sống 


“, 


mới. 


Chú giải nói đến bốn loại hữu ái: 


1) 


2) 


3) 


Tham ái vào cõi dục giới: những chúng sanh 
sinh ra trong cõi dục giới, dính mắc vào cõi 
dục giới đó và mong muốn được tái sanh vào 
cảnh người và các cõi trời thấp (deva). 


Tham ái khởi sinh cùng với thường kiến, mội 
quan niệm cho rằng chúng sanh và thế gian 
này vĩnh viên hiện hữu. Đó là tin tưởng rằng 
có một thực thể vĩnh cửu chuyển đi từ đời 
sống này đến đời sống khác, tự thanh lọc qua 
nhiều cuộc sống và trở về du nhập với đại 
ngã của vũ trụ. Lòng tham ái đi kèm với sự 
tin tưởng như thế được gọi là hữu ái, và hữu 
ái trong trường hợp này là có quan kiến về 
một đời sống, một sự hiện hữu vĩnh cửu. 


Tham ái, chấp trước vào sự hiện hữu của hai 
loại phạm thiên: phạm thiên ở cõi hữu sắc và 
phạm thiên ở cõi vô sắc. 


230 Đại Tứ Niệm Xứ 


4) Dính mắc vào các tầng thiền: Khi thiền sinh 
đạt được một số tầng thiền họ sẽ trở nên dính 
mắc vào các tầng thiền này. 


Vô hữu ái: Vô hữu ái khởi sinh với đoạn kiến. Một số 
người tin tưởng rằng chỉ có một đời sống duy nhất này, 
không có gì khởi sanh sau khi cuộc sống này chấm dứt. 
Như vậy là chẳng có tái sanh và chúng sanh bị hủy diệt 
hoàn toàn vào lúc chết. Loại tin tưởng này là "đoạn 
kiến". Tham ái đi kèm với đoạn kiến được gọi là vô hữu 
ái. 


Dầu loại ái dục nào đi nữa cũng gây ra sự tái sinh 
mới. Một cách đơn giản, chúng là sự ưa thích và tham 
dục, và ái dục đưa đến sự thỏa thích trong đời sống này 
hay đời sống kia. Chính ái dục này là nguồn gốc hay 
nguyên nhân của sự đau khổ. Có những nguyên nhân 
khác như vô minh cũng gây ra đau khổ. Nhưng ái dục 
được liệt kê đơn độc như là nguồn gốc của sự đau khổ 
bởi vì nó là nguyên nhân đặc biệt của sự đau khổ. Nó 
gây ra đau khổ với sự hỗ trợ của những nguyên nhân 
khác. Đức Phật đã dạy cho chúng ta phần căn bản của ' 
loại tham ái này với đầy đủ chỉ tiết. 


Và này các thầy (} khưu, sự tham ái này khi sinh 
thì sinh ra ở đâu, khi trú thì trú ở đâu? (Bất cứ) cái gì 
trên đời là vật đáng yêu, đáng mến (thì sự) tham ái này 
khi khởi sinh thì khởi sinh ở đấy (nơi ấy), và khi trú thì 
trú ở đấy (nơi ấy). 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 231 


Ö đây, "khởi sinh" có nghĩa là sự khởi sinh đầu 
tiên, 'rứ” có nghĩa là sự khởi sinh lập đi lập lại nhiều 
lần. Hoặc theo phụ chú giải thì '#&zởï sinh” cũng có. 
nghĩa là khởi sinh hay xảy ra trong tâm và “?rứ”có nghĩa 
là nằm ngủ hay tiềm tàng trong tâm. 


Có ba mức độ phiền não: 

Phiền não ngủ ngầm hay tiềm ẩn, 
phiền não khởi sinh và 

phiền não tác động. 


Vào lúc bạn không giận hay bực mình ai thì tạm 
gọi là sân hận vắng mặt trong bạn. Nhưng khả năng nổi 
giận vẫn có mặt trong bạn ở trạng thái tiềm ẩn. Khi có 
nguyên nhân thì bạn nỗi sân. Sân hận khởi sinh trong 
tâm rồi nỗi lên bề mặt. Trước kia sự sân hận không hiện 
điện trong tâm bạn, nhưng nay, khi bạn sân hận thì sự 
sân hận thật sự có mặt. Đó là phiền não đã từ giai đoạn 
tiềm ẩn chuyển sang giai đoạn khởi sinh, và giai đoạn kế 
tiếp là bộc phát ra hành động. Khi phiền não đã bước 
sang giai đoạn này thì phiền não không còn ở trong tâm 
mà nhảy ra ngoài bằng tác động. Lúc bấy giờ bạn có thể 
gây gỗ, có thể đánh đập và có thể giết người nữa. Giai 
đoạn phiền não biểu hiện qua hành động là giai đoạn thô 
tháo nhất của sân hận. Ở đây "trú" thuộc vào giai đoạn 
phiền não thứ nhất, đó là giai đoạn tiềm ẩn, và "khởi 
sinh” là ở giai đoạn phiền não thứ hai. Đối với sự vật 
đẹp đẽ, đáng yêu thì loại phiền não này khởi sinh và tự 
lập đi lập lại nhiều lần; hoặc nó tiềm ẩn trong những vật 
đáng yêu đó và tùy thuộc vào chúng mà nổi dậy. 


232 Đại Tứ Niệm Xứ 


Và cái gì trên đời là những vật đáng yêu đáng 
mến? 


Mt trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. 


Tài trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. 


Mũi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. 


Lưỡi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đây. 


Thân trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mết. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. 


Tâm trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy? 


Mắt, tai, mũi, lưõ:, thân và tâm có thể là những 
vật đáng yêu, đáng mến và bạn có thể bị dính mắc, tham 
luyến vào chúng nên tham ái khởi sinh và trú trong tâm 
bạn. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 233 


Hình sắc, âm thanh, mùi, vị hoặc sự xúc chạm và 
đối tượng của tâm (sắc, thính, hương, vị, xúc và pháp) là 
những vật đáng yêu, đáng mến. Khi bạn dính mắc tham 
luyến vào chúng thì ái dục khởi sinh và trú trong tâm 
bạn 


Nhãn thức, nhì thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, 
ý thức trên cõi đời đều là những vật đáng yêu, đáng 
mến. 


Nhãn thức” có nghĩa là sự nhận biết từ mắt hay 
còn gọi là thức thấy. Những thức khác cũng được hiểu 
tương tự như vậy. 


Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỉ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý 
xúc trên cõi đời đều là những vật đáng yêu, đáng mến. 


“Nhãn xúc” có nghĩa là sự xúc chạm bằng tâm 
khởi lên khi vật thấy, mắt và nhãn thức phối hợp với 
nhau. Nhãn xúc là một tâm sở. 


Nhấn thọ, nhĩ thọ, tỉ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ 
trên cõi đời đều là những vật đáng yêu, đáng mến 


Tùy thuộc vào và song song với xúc mà thọ phát 
sinh. 


Nhãn tưởng, nhĩ tưởng, tỉ tưởng, thiệt tưởng, thân 
tưởng, ý tưởng trên cõi đời đều là những vật đáng yêu, 
đáng mến. 


234 Đại Tứ Niệm Xứ 


Cùng với nhãn thức v.v... mà tưởng cũng khởi 
lên. Tưởng (s2Ø7a) đã tạo nên tướng hay hình ảnh hoặc 
dấu hiệu, là một điều kiện để nhận ra rằng "nó cũng như 
thế", giống như thợ mộc làm dấu trên gỗ để khi dùng có 
thể nhận ra khúc gỗ mà mình đã đánh dấu. Khi bạn thấy 
một đối tượng thì bạn ghi nhận "đây là đàn ông, đây là 
đàn bà" hay "cái này đẹp" thì tưởng khởi sinh trong bạn. 


Tác ý liên quan đến sắc, thính, hương, vị, xúc và 
pháp là những vật đáng yêu, đáng mến. 


"Tác ý" là cái gì mà mình muốn, cố ý làm. Tác 
ý cũng là một tâm sở. Nó hoàn thành công năng của 
chính nó và công năng của những tâm sở khác. 


Sắc ái, thính ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái là 
những vật đáng yêu, đáng rnến. 


"Sắc ái" hay "tham ái vào hình sắc", "thính ái” 
hay "tham ái vào âm thanh”.... là kết quả của các loại ái 
dục khác. Sắc ái, thinh ái... là chân lý cao cả thứ nhất 
(khổ). Ái dục phát sinh từ sắc ái này là loại chân lý cao 
cả thứ hai (tập đế). Khi bạn bát đầu biết rằng bạn có sắc 
ái, thinh ái... thì bạn hiểu được chân lý thứ nhất. Khi 
bạn bắt đầu biết rằng sắc ái, thính ái... này đã gây nên 
một loại ái dục khác thì bạn hiểu chân lý thứ hai. 


Tầm hay nghĩ tưởng liên quan đến sắc, thính, 
hương, vị, xúc và pháp là những vật đáng yêu, đáng 
mến. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 235 


“Tầm”, tầm ở đây có nghĩa là hướng tâm đến đối 
tượng. Tầm ở đây phải hiểu theo nghĩa của tầm 
“vifakka "trong Vì Diệu Pháp, nó là một tâm sở. 


Tử hay suy xét liên quan đến sắc, thỉnh, hương, 
vị, Xúc và pháp là những vật đáng yêu, đáng mến. 


“Tứ” (v¡cãra) theo Vi Diệu Pháp là đặt tâm trên 
đối tượng cũng là một tâm sở. Sự khác biệt giữa vi2kka 
và y/cãra được giảng giải trong Thanh Tịnh Đạo (W/sud- 
đhưnagøa) như sau: 


Tầm (0/⁄2kka) là sự xúc chạm đầu tiên của tâm 
với đối tượng, có tính cách vừa thô thiển vừa sơ khai, 
giống như đánh vào chuông. Tứ (w/cara) là tác động 
giữ tâm trên chuông trong ý nghĩa rằng tác động này là 
vi tế với đặc điểm riêng biệt của áp lực liên tục, tựa như 
tiếng chuông ngân.? 


Tất cả những yếu tố trên đều đáng yêu, đáng 
mến. Chúng là đối tượng của tham ái. Tham ái tùy 
thuộc vào chúng mà khởi sinh và trú. 


3. Chân lý cao thượng về sự chấm dứt đau khổ 


Chân lý thứ ba còn gọi là diệt đế, chân lý về sự 
chấm dứt đau khổ, thường được hiểu là Niết Bàn 
(nibbãna). Đúc Phật đã diễn tả chân lý cao thượng thứ 
ba như sau: 


236 Đại Tứ Niệm Xứ 


Nó hoàn toàn diệt tắt, bằng cách loại trừ, loại bỏ, 
hay vất bỏ hoặc giải thoát khỏi và không dính mắc vào 
Chính ái dục này. 


Chân lý cao thượng về sự chấm dứt đau khổ có 
nghĩa là hoàn toàn đập tất bằng cách loại trừ ái dục đã 
được diễn tả trong chân lý hay diệu đế thứ hai. “Hoàn 
toàn dập tắt bằng cách loại trừ” được dịch từ câu Pali: 
Asesa-viräga-nirodha. Câu Pä|i này có thể được dịch 
một cách khác, chẳng hạn như: "Hoàn toàn diệt tất và 
hoàn toàn loại trừ chính ái dục đó”. Có nghĩa là chân lý 
cao cả về sự chấm dứt đau khổ hay Niết Bàn là sự dập 
tắt hay loại trừ ái dục. Chân lý thứ ba hay diệt đế chẳng 
khác nào một loại dụng cụ để khử trừ ái dục. Khi thiền 
sinh nhận chân được chân lý hay giác ngộ thì tâm họ 
khởi sinh một loại tâm gọi là "đạo tâm". Đạo tâm nhận 
Niết Bàn hay sự diệt tắt đau khổ làm đối tượng và có 
công năng loại trừ ái dục hay phiền não trong tâm. 


Đạo tâm đã loại trừ phiền não như thế nào? Phải 
chăng đạo tâm loại trừ phiền não quá khứ? Nếu vậy thì 
nó chẳng có hiệu quả gì. Nó chẳng loại trừ được gì cả, 
bởi vì vào lúc có đạo tâm thì phiền não đã vắng mặt rồi. 
Phải chăng đạo tâm diệt trừ phiền não tương lai? Nếu 
vậy thì đạo tâm cũng chẳng có hiệu quả gì, bởi vì vào 
lắc có đạo tâm thì những phiền não tương lai chưa có 
mặt. Vậy thì, phải chăng đạo tâm diệt trừ phiền não 
trong hiện tại. Nếu như vậy ta có thể nói rằng đạo tâm 
đi cùng với phiền não. Nhưng theo Vị Diệu Pháp thì 
thiện và bất thiện tâm sở không thể khởi sinh cùng lúc 
được cho nên đạo tâm và phiền não không thể đồng sanh 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 237 


khởi. Cũng có thể lập luận rằng những phiền não khởi 
sinh không cùng với một loại tâm nào cả. Nhưng không 
hề có chuyện một phiền não trong hiện tại không phối 
hợp với một tâm nào cả. Bởi vậy, chúng ta không thể 
nói rằng đạo tâm loại trừ phiền não trong hiện tại. Như 
thế, có thể nói rằng đạo tâm hình như chẳng loại bỏ 
được gì cả chăng? 


Vậy đạo tâm đã loại trừ được gì? 


Theo các nhà chú giải thì phiền não "là mãnh đất 
để cấy trồng" và mãnh đất này đã bị loại trừ bởi đạo 
tâm. "Đất" ở đây có nghĩa là ngũ uẩn trong tam giới, là 
đối tượng của Thiền Minh Sát (vipassan3). "Đất để 
trồng" có nghĩa là những phiền não có thể khởi sinh đối 
với ngũ uẩn này. Phiền não bị loại trừ bởi đạo tâm 
không thuộc vào quá khứ, cũng không thuộc vào tương 
lai, cũng không thuộc vào hiện tại. Cái mà đạo tâm loại 
trừ là phiền não ngủ ngầm hay khả năng trổi dậy của 
phiền não. Bạn có phiền não nhưng không phải phiền 
não lúc nào cũng có mặt trong tâm bạn. Bởi vì phiền 
não ngủ ngầm chỉ khởi dậy trong tâm bạn khi có điều 
kiện, nên bạn có thể nói rằng bạn có những phiền não 
này mặc đầu hiện tại chúng không có mặt. Bạn chắc 
chắn có loại phiền não ngủ ngầm này và có thể loại trừ 
khả năng khởi sinh phiền não của chúng. Chúng ta hãy 
lấy ví dụ về một cây xoài để hiểu thêm về sự loại trừ 
phiền não. Nếu bạn không muốn cho cây xoài ra trái, 
bạn không cần phải loại trừ trái của chúng trong quá 
khứ, trong hiện tại hay trong tương lai mà bạn phải dùng 
thuốc hóa học để khiến khả năng ra trái trong tương lai 


238 Đại Tứ Niệm Xứ 


của cây xoài bị loại trừ. Tương tự như thế, không phải 
là loại trừ phiền não quá khứ, hiện tại hay tương lai mà 
loại trừ khả năng khởi sinh phiền não trong tương lai. 
Vào lúc có đạo tâm thì phiền não ngủ ngầm hay khả 
năng khởi sinh phiền não bị hũy diệt và đạo tâm lấy sự 
chấm dứt đau khổ hay Niết Bàn làm đối tượng?”6 


Chân lý thứ ba hay Niết Bàn (ø/bbãna) rất khó 
diễn giải bởi vì Niết Bàn không thuộc vào thế giới này. 
Bởi vì chúng ta đã quen sống trong thế giới này, nhìn sự 
vật theo nhãn quan thế tục nên khó có thể hiểu được 
Niết Bàn. Niết Bàn khác hãn với những gì mà chúng ta 
biết hay từng kinh nghiệm qua. Câu chuyện về con rùa 
rời khỏi nước đi chơi trên đất liền trở về gặp cá cho ta 
hiểu phần nào sự khó khăn để hiểu Niết Bàn. 


Rùa lên đất liền chơi trở về gặp cá. Cá hỏi rùa đi đâu, 
rùa trả lỜiI: 


- Mình vừa mới đi bộ trên đất liền. 
Cá hỏi: 

- Bạn bơi trên đất liền phải không? 
Rùa trả lời: 

- Không, tôi đi bộ trên đất. 


Cá không thể nào hiểu được thế nào là đất liền 
bởi vì cá chưa bao giờ có kinh nghiệm như vậy. Cá nghĩ 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 239 


rằng đất liền phải là một loại chất lỏng mà nó có thể bơi 
lội trong đó. 


Cũng vậy, Niết Bàn khác biệt với những gì mà 
chúng ta thường sống và những gì mà chúng ta có hay 
chúng ta kinh nghiệm được trong thế gian này. Thật khó 
để hiểu hay để mô tả Niết Bàn. 


Bởi vì Niết Bàn hoàn toàn đối nghịch lại những 
điều kiện trên thế gian nên Niết Bàn thường được diễn tả 
bằng những từ phủ định như là: diệt tắt đau khổ, không 
có duyên sinh, không tướng, không sinh, không gà, 
không đau, không chết. Niết Bàn, phần lớn đều được 
diễn tả bằng những từ phủ định; bởi vì khó có thể diễn tả 
bằng những từ xác định được. Chẳng hạn có người bảo 
bạn hãy diễn tả cho biết thế nào là sức khỏe. Bạn làm 
thế nào để diễn tả? Phải chăng bạn có thể nói đó là sự 
vắng mặt của đau yếu, bệnh hoạn. 


Tuy rằng chúng ta dùng hình thức phủ định để 
mô tả Niết Bàn nhưng điều này không có nghĩa Niết Bàn ' 
là phủ định. Niết Bàn không phủ định cũng không xác 
định vì nó không hiện hữu. Chỉ có những gì hiện hữu 
mới có phủ định hay xác định. Niết Bàn không phải là 
một trạng thái cũng không phải là một tình trạng hay 
điều kiện của tâm trong một thời gian đặc biệt nào đó, 
cũng không phải là một vị trí hay một nơi chốn hay cảnh 
giới nào. Một cách đơn giản là bạn không thể nào mô tả 
được Niết Bàn. Niết Bàn chỉ có nghĩa là dập tắt phiền 
não và chấm dứt đau khổ. 


240 Đại Tứ Niệm Xứ 


Nhiều người hỏi rằng liệu có hạnh phúc trong 
Niết Bàn không? Câu hỏi này cũng không thích hợp bởi 
vì nó đã nêu lên tiền đề rằng Niết Bàn là một nơi hay 
một sự hiện hữu hoặc một trạng thái của tâm. Vì Niết 
Bàn không phải là một nơi hay một sự hiện hữu hoặc 
một trạng thái của tâm nên bạn không thể nói có đau 
khổ hay hạnh phúc trong Niết Bàn. Niết Bàn là sự vắng 
bóng của đau khổ và vắng bóng của phiền não. 


Thêm vào đó, Niết Bàn cũng không phải là kết 
quả của con đường dẫn đến Niết Bàn. Chỉ có sự nhận 
chân hay sự đạt Niết Bàn mới là kết quả của đạo. Đó là 
kết quả của Thiền Minh Sát. Nếu Niết Bàn là kết quả 
của một điều gì đó thì Niết Bàn phải có khởi đầu và 
chấm dứt. Nếu có khởi đầu và chấm dứt thì Niết Bàn 
không vĩnh cửu và không phải là hạnh phúc thật sự. 
Niết Bàn không phải là kết quả của đạo cũng như thành 
phố không phải là kết quả của con đường, nhưng muốn 
đến được thành phố thì phải đùng con đường. Giác ngộ 
hay Niết Bàn là kết quả thực hành Thiền Minh Sát. 
Không thể nói Niết Bàn là kết quả của một thứ gì cả. 
Cũng không thể nói Niết Bàn là có hình đáng, màu sắC, 
kích thước hay tuổi tác. Chúng ta hãy nhớ lại những câu 
hỏi mà vua Milinda đã hỏi Đại đức Nãgasena ở chương 
trước. Đại đức đã nói rằng: "Không thể có cái gì để đối 
chiếu được, thưa Đại vương, không thể dùng ví dụ hay lý 
luận, hay những nguyên nhân gì hay những phương pháp 
gì để chỉ cho thấy rõ hình đáng, mô mẫu, tuổi tác hay 
kích thước của Niết Bàn".2? 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 241 


Bạn không thể nói Niết Bàn là sáng hay mờ, tròn 
hay vuông, lớn hay nhỏ hay bất kỳ thế nào. Không thể 
dùng những ngôn từ như thế để mô tả Niết Bàn được. _ 
Kinh thứ mười một trong Trường Bộ Kinh và kinh thứ 
bốn mươi chín trong Trung Bộ Kinh mô tả Niết Bàn là 
Sabbatopabha. Các nhà luận sư đã giải thích danh từ này 
là "chiếu sáng khấp mọi nơi". Tuy nhiên, không thể 
hiểu nghĩa đen như vậy. Niết Bàn được gọi là "chiếu 
sáng", bởi vì nó không bị ô nhiễm bởi phiền não. Hòa 
thượng Mahasi đã giải thích như sau: 


Sác hay vật chất có thể bị ô nhiễm vì bụi bặm. 
Danh như tâm vương hay tâm sở có thể tương 
ưng với tham, sân, si... bởi vậy, chúng có thể bị 
ô nhiễm. Ngay cả những tâm sở thiện cũng bị ô 
nhiểm khi có tham, sân, sỉ đi trước hay theo 
sau. Trong khi đó Niết Bàn không thể tiếp xúc 
với bất kỳ ô nhiễm nào nên hoàn toàn tính 
khiết. Đó là ý nghĩa của Niết Bàn đã được các 
nhà chú giải gọi là "chiếu sáng khắp mọi nơi”. 
Nhiều người dựa vào sự giải thích của chú giải 
cho rằng Niết Bàn là một ánh sáng rất sáng, 
nhưng ánh sáng là vật chất hay "sác" (và không 
có vật chất trong Niết Bàn và chính Niết Bàn 
cũng không phải là vật chất) và như vậy lời giải 
thích của các nhà luận giải đi ngược lại lời dạy 
của Đức Phật. Chỉ có thể giải thích rằng chỉ có 
sự diệt tận mới chiếu sáng khắp mọi nơi bởi vì 
nó hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiểm của các 
pháp có điều kiện (pháp hành hay pháp hữu vi) 
là thích hợp mà thôi.28 


242 Đại Tứ Niệm Xứ 


Đức Phật mô tả Niết Bàn, trong bản kinh đầu 
tiên được nói trước đây như sau: 


Niết Bàn được biết (bởi trí tuệ của thánh đạo) 
không thể thấy được (bằng mắt trần). Nó 
không có giới hạn (sinh, diệt hay những gì khác 
sau khi có mặt), nó sáng tỏ khắp mọi nơi. Ỏ đó 
không có thủy đại, không có địa đại, không có 
hỏa đại, không có phong đại. Ở đó không có 
dài, không có ngắn, không có nhỏ, không có 
lớn, không có đẹp, không có xấu. Ở đó thân và 
tâm đều diệt tận. Với sự điệt tận của thức tâm 
(nghiệp thức và tử thức của Alahán) tất cả mọi 
thứ ấy (thân tâm hay danh sắc) đều chấm dứt. 


Không nên có cảm tưởng sai lầm rằng Niết Bàn 
chỉ được diễn tả dưới hình thức phủ định. Niết Bàn cũng 
được diễn tả dưới hình thức xác định nữa, như: Chân lý, 
bờ bên kia, khó thấy, vĩnh viễn, tốt đẹp, an toàn, kỳ 
diệu, nguyên vẹn, thanh tịnh, tỉnh khiết, hải đảo, chỗ trú 
ngụ, an lạc cao tột v.v... 72 


Cần nên hiểu rầng, mặc đầu Niết Bàn không thể 
được mô tả một cách đầy đủ, mặc dầu nó không được 
hiện hữu trong ý nghĩa là phải có ba giai đoạn hiện hữu: 
sinh, trụ, điệt, nhưng Niết Bàn là thực hữu. Niết Bàn.có 
nơi sự chấm dứt ái dục, chấm đứt phiền não và chấm dứt 
đau khổ. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 243 


Khi mô tả chân lý thứ ba Đức Phật dạy: "Đó là 
sự hoàn toàn diệt tắt ái dục". Như vậy Đức Phật mô tả 
sự diệt tắt đau khổ như là sự diệt tắt ái dục. Đau khổ 
chấm dứt với sự chấm dứt ái dục. 


Các nhà luận giải cho rằng Đức Phật có thái độ 
như con sư tử. Sư tử hướng sức mạnh mình vào người 
bắn tên chứ không phải vào mũi tên; cũng vậy, Đức Phật 
đối đầu với nguyên nhân chứ không với hậu quả. Khi 
dạy sự chấm dứt đau khổ Đức Phật đã đối đầu với 
nguyên nhân. Khi nguyên nhân chấm dứt thì hậu quả 
(đau khổ) cũng bị diệt. Như vậy, muốn tận diệt đau khổ 
thì bạn phải tận diệt ái dục.20. 


Mặc đầu Niết Bàn, theo đặc tính an bình hay sự 
an bình, thì chỉ có một. Nhưng chúng ta có thể nói đến 
hai loại Niết Bàn: Hữu Dư Niết Bàn và Vô Dư Niết Bàn. 
Hữu Dư Niết Bàn (S2-upäd¡sasena nibbãna) là Niết Bàn 
mà vẫn còn có ngũ uấn và Vô Dư Niết Bàn (2nupädsesa 
niliãna) là Niết Bàn không còn ngũ uấn. Vị Alahán đã 
đoạn tận tất cả phiền não, nhưng vị Alahán vẫn còn có 
thân và tâm, và thân tâm này là kết quả của nghiệp quá 
khứ. Bởi thế Niết Bàn được các vị Alahán chứng ngộ 
trong khi các ngài còn sống được gọi là Hữu Dư Niết 
Bàn vì vẫn còn ngũ uẩn. Khi vị Alahán chết thì ngũ uẩn 
.còn lại vốn là đau khổ ngừng hiện hữu. Sự chấm đứt đau 
khổ vào lúc chết của vị Alahán được gọi là Vô Dư Niết 
Bàn, nghĩa là Niết Bàn không còn ngũ uấn nữa. Hữu Dư 
Niết Bàn còn được gọi là '⁄⁄esa parrnbbana” hay 
"phiền não niết bàn, có nghĩa là hoàn toàn diệt tắt 
phiền não, và Vô Dư Niết Bàn được gọi là “⁄?anda 


244. Đại Tứ Niệm Xứ 


parinibbana" hay "ngũ uẫn niết bàn" có nghĩa là hoàn 
toàn tận diệt ngũ uấn. Trong lúc còn sống, vị Alahán 
kinh nghiệm phiền não Niết Bàn và khi chết thì ngũ uẩn 
Niết Bàn. 


Đức Phật cũng đã giải thích khi nào ái dục bị loại 
trừ và khi nào ái dục chấm dứt. Ngài dùng những. từ 
tương tự sau đây để giảng giải chân lý thứ hai: 


Và này, các thầy t} khưu, ái dục này khi bị loại 
trừ thì loại trừ ở đâu, và ái dục này khi bị diệt tận thì 
diệt tận ở đâu? Bất kỳ vật gì trên đời là đáng yêu, đáng 
mến, ái dục này khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt 
lận thì diệt tận ở đấy. 


Khi ái dục khởi sinh thì nó khởi sinh trên những 
vật gì khả ái trên thế gian này và khi ái dục bị loại trừ 
và diệt tận thì nó cũng bị loại trừ và diệt tận trên chính 
đối tượng tham ái đó. Đó là sự tham ái vào vật đáng 
yêu bị loại trừ và diệt tận. Những vật đáng yêu, đáng 
mến nói ở đây cũng là những vật đáng yêu, đáng mến đã 
được đề cập đến trong đoạn nói về chân lý cao thượng 
thứ hai, như mắt, tai, mũi, lưỡi v.v... 


6. Bát Chánh Đạo 
Chân lý cao thượng cuối cùng là chân lý cao 


thượng về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Đó là Bát 
Chánh Đạo hay Trung Đạo của Đức Phật. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 245 


Và này các thầy tỳ khưu, Đạo Đế dẫn đến sự 
chấm dứt khổ đau là gì? Đó là Bát Chánh Đạo tức là 
Chánh Kiến, Chánh Từ Duy hay Chánh Hướng Tầm, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh 
Tân, Chánh Niệm, và Chánh nh. 


Chánh Kiến 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh Kiến? 
Biết về sự khổ, biết nguyên nhân của sự khổ, biết về sự 
chấm dứt khổ, biết về con đường dẫn đến nơi chấm dứt 
sự khổ, này các thầy tỳ khưu, như thế gọi là Chánh Kiến. 


Ở đây, Chánh kiến có nghĩa là sự hiểu biết trực 
tiếp về Tứ Diệu Đế đạt được qua sự thực hành. Còn có 
những loại Chánh Kiến khác, đó là biết rằng chúng sanh 
có nghiệp và quả của nghiệp, và hiểu biết trực tiếp ba 
tính chất của các pháp hữu vi. 


Chánh Tư Duy 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh Tìr 
Duy. Ly dục tưởng, ]y sân tưởng, ly hại tưởng. Này các 
thầy tỳ khưu, đó là Chánh Từ Duy. 


"Ly dục tưởng", là suy tư đến sự từ bỏ, trở thành 
một vị tỳ khưu hay một ẩn sĩ thực hành thiền để đắc các 
tầng thiền /hãn4), đạo và quả. 


246 Đại Tứ Niệm Xứ 


"Ly sân tưởng" là có tư tưởng từ ái. Khi bạn thực 
hành thiền niệm tâm từ thì Chánh Tư Duy này sẽ nỗi bật 
trong tâm bạn. 


"Ly hại tưởng" là có tâm bi mẫn. Khi bạn thiền 
niệm tâm bi bạn "cầu mong cho tất cả chúng sanh thoát 
khỏi phiền muộn..." thì loại Chánh Tư Duy này sẽ tràn 
ngập tâm bạn. 


Thanh tịnh đạo giải thích Chánh Tư Duy là: 
"hướng tâm đến Niết Bàn". Theo vi diệu pháp thì Chánh 
Tư Duy là tâm sở "tầm" (v#akka) có nghĩa là khởi đầu 
áp đặt tâm vào đối tượng. Nhờ sự trợ giúp của vi2kka 
mà tâm hướng đến đối tượng khiến cho Chánh Tư Duy 
sinh khởi; bởi vậy mặc đầu dịch là Chánh Tư Duy nhưng 
không có nghĩa là suy nghĩ mà là hướng tâm đến đối 
tượng thiền. Ta có thể dịch Sznã samkappa là Chánh 
Tư Duy hay Chánh Hướng Tâm tùy theo trường hợp. 


Chánh Ngữ 


Chánh Ngữ là không nói đốt, không nói đâm 
thọc, không nói lời nói dữ, không nói lời vô ích. 


Nói dối nghĩa là nói lời không thật. Nói đâm 
thọc là đem chuyện người này nói cho người kia nghe, 
và đem chuyện người kia nói cho người này nghe khiến 
họ chia rẽ nhau. Nói lời nói đữ là nói lời nói nặng nề, 
xúc phạm, nhục mạ, chữi rủa, mắng nhiếc. Và lời nói VÔ 
ích là nói những lời nói không đem lại lợi ích và không 
có ý nghĩa gì cả. Tự chế, không nói bốn tà ngữ trên gọi 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 247 


là Chánh Ngữ. Khi bạn tránh xa các tà ngữ trên thì 
Chánh Ngữ sẽ có mặt trong bạn. 


Chánh Nghiệp 
Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. 


Như vậy Chánh nghiệp là tránh xa ba tà nghiệp 
về thân. 


Chánh Mạng 


Chánh Mạng được mô tả trong kinh Tứ Niệm Xứ 
như sau: 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, một vị thánh đệ tử 
loại bỏ tà mạng, sống Chánh Mạng. 


- Đức Phật cho biết năm nghề nghiệp sau đây là tà 
mạng: 


1) Buôn bán khí giới 

2) Buôn bán người 

3) Buôn bán thịt 

4) Buôn bán rượu 

5) Buôn bán thuốc độc 3l 


Tránh làm các nghề nghiệp trên và làm nghề 
lương thiện là Chánh Mạng. Một phật tử chân chánh 
phải tránh xa các nghề nghiệp bất thiện trên. 


248 Đại Tứ Niệm Xứ 


Chánh Mạng còn có nghĩa là không phạm bốn tà 
ngữ và ba tà nghiệp trong lối sống. 


Ba yếu tố: Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng được gọi là v#2// có nghĩa là tự chế, thuộc về 
nhóm giới. 


Có ba loại tự chế: Tự chế do cơ hội, tự chế do 
giới luật, tự chế do hoàn toàn loại trừ. 


Đôi khi một người không giữ giới nhưng gặp 
trường hợp có thể làm điều sai lầm thì họ tự chế không 
làm điều sai lầm đó. Họ tự suy nghĩ đến thanh danh, 
tuổi tác và kinh nghiệm của mình nên họ tự khuyên nhủ: 
"Ta không nên làm điều đó, điều đó không hợp với tư 
cách của ta". Tự chế như thế là tự chế do cơ hội. 


Đôi khi một người giữ giới, hành thiền rồi sau đó 
gặp hoàn cảnh có thể làm điều sai lầm họ liền nhớ lại 
giới luật mình đã thọ và họ tự chế làm điều sai lầm ấy. 
Đó là tự chế do giới luật. 


Nhưng khi tự chế đã được thực hiện trọn vẹn nhờ 
đã loại bỏ tất cả phiền não lúc bước vào thánh đạo (27/y4 
magøga) thì gọi là tự chế do hoàn toàn loại trừ. 

Trong A//hasäalimï có nói đến hai câu chuyện về 
tự chế do cơ hội và tự chế do giới luật: 


Ở Tích lan có một cư sĩ tên là Cakkana. Lúc 
còn trẻ mẹ Cakkana đau một loại bệnh mà thầy 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 249 


thuốc bắt phải ăn thịt thỏ tươi. Người anh bảo 
Cakkana ra đồng bắt thỏ. Cakkana đi thẳng đến 
cánh đồng. Một con thỏ đang ăn thấy Cakkana 
vội bỏ chạy và đính vào một bụi dây leo, kêu la 
sợ hãi. Cakkana theo tiếng kêu và bắt được thỏ. 
Cầm thỏ trên tay Cakkana nghĩ: “Ta đã có 
thuốc cho mẹ rồi". Nhưng Cakkana lại nghĩ: 
"Lấy sinh mạng của một chúng sanh khác để 
cứu sinh mạng mẹ mình thì chẳng phải là 
phương cách tốt đẹp". Thế là Cakkana thả thỏ 
Ta và nói: "Thỏ ơi, hãy đi ăn cỏ và uống nước 
thoải mái với các bạn khác trong rừng". Trở về 
nhà tay không, Cakkana gặp anh. Người anh 
hỏi: 


- Em bắt được thỏ không? 


Cakkana thuật lại mọi chuyện. Người anh mắng 
cậu bé một trận nhưng Cakkana vẫn không giận 
dữ. Cakkana đến gần bên mẹ với lòng thành 
thật nói rằng: "Từ lúc sinh ra đến nay con chưa 
giết hại một sinh vật nào. Với lời thành thật 
này cầu mong mẹ lành bệnh". Do năng lực của 
lời nói thành thật đó, mẹ Cakkana lành bệnh. 


Câu chuyện thứ hai nói đến một cư sĩ sống Ở núi 
Uttara-vaddhamara. _ 


Sau khi xin giới từ trưởng lão Pingalabuddha- 
rakhita ở chùa Ambariya, cư sĩ ra đồng làm . 
việc. Anh ta chăm lo cày bừa thửa ruộng của 


250 Đại Tứ Niệm Xứ 


mình. Trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong anh 
nằm nghỉ. Lúc thức dậy không thấy con bò đâu 
nữa, anh bèn chạy đi tìm. Anh vào núi 
Uttaravaddhhamra thì bị một con trăn quấn 
chặt. Sẵn rìu trong tay anh ta nghĩ: “Ta sẽ cắt 
đầu con trăn bằng cái rìu bén này". Nhưng anh 
lại nghĩ tiếp: "Ta mới xin giới sáng nay, ta 
không nên có ý nghĩ sát hại đó". Sau khi suy 
nghĩ ba lần, anh ta tự nhủ: “Ta phải giữ giới và 
chịu chết". Sợ còn giữ rìu trong tay, khi đau 
quá, có thể thay đổi ý định nên anh vất rìu ra 
thật xa. Ngay khi đó, trăn nới lỏng mình và bò 
đi.32 


Chánh Tinh Tấn 


Chánh Tinh Tấn là cố gắng loại trừ những điều 
xấu đã có, cố gắng ngăn ngừa những điều xấu chưa xảy 
ra, cố gắng làm những việc lành đã G2 làm, cố gắng 
làm những việc lành chưa có. 


Làm thế nào để loại trừ những điều bất thiện đã 
khởi sinh? Thật ra chúng đã khởi sinh và đã diệt mất 
rồi. Như vậy phải hiểu như thế nào về câu: “?oai /rừ 
những điều bất thiện đã khởi sinh". Câu này có nghĩa là 
loại trừ những bất thiện mà bạn đã có trong quá khứ. 
Khi bạn nhớ đến những điều bất thiện đã làm thì bạn tạo 
ra những điều bất thiện mới bởi vì khi nghĩ đến những 
điều bất thiện đã làm, bạn nhớ lại với tâm hối hận, ăn 
năn mà hối hận ăn năn cũng là một bất thiện tâm. Hối 
hận ăn năn không những làm cho bạn khốn khổ mà còn 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 251 


làm gia tăng sự bất thiện của bạn. Bởi vậy, cách tốt nhất 
là hãy tự hứa không làm những điều bất thiện đó nữa 
trong tương lai và quên hắn những điều bất thiện trong - 
quá khứ đi. Đó là những điều mà Đức Phật đã dạy khi 
Ngài nói: 


Bây giờ, này gia chủ, học trò phải có lòng 
tin tưởng vào vị thầy và suy tư: "Bằng nhiều 
cách Đức Thế Tôn đã khiến trách, khiển trách 
nặng nề sự sát sanh. Ngài còn dạy thêm: "Hãy 
tự chế, không sát sanh", nhưng đã có những 
chúng sanh nhiều lần bị chết bởi ta rồi. Đấy là 
việc làm không tốt đẹp, việc làm bất thiện. Tuy 
nhiên, nếu ta ân hận về những việc đã làm (sát 
sanh) thì hành động ác này cũng đã làm rồi, 
không thể cứu vãn lại được." Thế nên, hãy suy 
nghĩ đến việc loại trừ sát hại và tự chế sát sanh 
trong tương lai. Như vậy là người đó đã tránh 
xa hành động ác.33 


Phương pháp hoàn hảo nhất để loại trừ các bất 
thiện pháp trong quá khứ hay nghiệp là thực hành Thiền 
Minh Sát và trở thành một vị Alahán. Đức Phật đã nói 
với Đại Đức Angulimala, nguyên là một tên cướp giết 
người nhưng về sau trở thành một vị Alahán: “Người 
nào trước làm việc ác, nay làm việc lành người ấy chẳng 
khác nào mặt trăng ra khỏi mây mù tỏa ánh sáng lung 
linh xuống trần gian đen tối.34 


Chánh Niệm 


252 Đại Tứ Niệm Xứ 


Chánh niệm bao gồm trong bốn căn bản của sự 
Chánh niệm trong Tứ Niệm Xứ: niệm thân, niệm thọ, 
niệm tâm, niệm pháp. 


Chánh Định 


Đức Phật lấy bốn tầng thiền để chỉ cho Chánh 
Định. Mặc đầu bốn tầng thiền thuộc về thiền vắng lặng, 
nhưng bốn tầng thiền này cũng có thể làm căn bản cho 
Thiền Minh Sát. Đối với những ai chọn thiền vắng lặng 
như con đường tu tập giác ngộ, nghĩa là đạt các tầng 
thiền vắng lặng trước rồi sau đó chuyển sang Thiền 
Minh Sát, thì các tầng thiền này có thể được chọn làm 
đối tượng để hành Thiền Minh Sát và như vậy các tầng 
thiền vắng lặng đã trở thành căn bản cho Thiền Minh 
Sát. Tuy nhiên, ở đây cũng nên hiểu rằng "sát na định" 
cũng đóng vai trò tương tự, nghĩa là sát na định cũng là 
Chánh Định; bởi vì nếu không có sát na định thì sẽ 
không có Thiền Minh Sát cũng như sự giác ngộ. Sát na 
định có thể có được khi thiền sinh giữ tâm trên đối tượng 
trong một thời gian ngắn, một vài sát na chẳng hạn. Khi 
thiền sinh có thể giữ tâm trên đề mục lâu hơn, khoảng 
năm mười phút cho đến nửa tiếng, thì thiền sinh có tạm 
thời định. Vào lúc ấy thiền sinh có rất ít phóng tâm và 
ngay khi có phóng tâm đi nữa thiền sinh cũng có thể loại „ 
trừ được ngay. 


Trong kinh Tứ Niệm Xứ này cũng như trong 
nhiều kinh khác, Chánh định được mô tả bao gồm bốn 
tầng định. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 253 


Này các thầy Tỳ khuu, thế nào là chánh định? 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu hoàn toàn 
ly dục, hoàn toàn ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú 
trong thiền thứ nhất, kèm với tầm, tứ, hý, hạc phát sinh 
từ sự ẩn cư. Loại bỏ hầm, hứ, tỳ khưu chứng đạt và an 
trú trong thiền thứ hai, với nội tỉnh nhất tâm, không tầm, 
không tứ và với hỉ lạc phát sinh từ định tâm. Loại bỏ hỉ 
và tầm tứ, tỳ khưu trú trong xả, với chánh niệm và tĩnh 
giác, thân tâm cầm nhận hạnh phúc, tỳ khưu chứng đại 
và an trú trong thiền thứ ba đúng như các bậc thánh đã 
tuyên bố: †ỳ kheo trú hạnh phúc trong xả và niệm, " (xả 
niệm lạc trú). Loại bỏ lạc và khổ, và với sự biến mất 
của hỉ và ưu trước đây tỳ khưu chứng và trú trong thiền 
thứ tư, không khổ không lạc với chánh niệm thanh tịnh 
tạo nên bởi xả thọ (xả niệm thanh tịnh). Này các thầy tỳ 
khum, như vậy gọi là chánh định. 


Muốn biết thêm về các tầng thiền hãy xem 
chương bốn của Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhứnagøa). 


Một cách tổng quát, điều quan trọng cần biết về 
các tầng thiền là dục lạc và các tầng thiền đối kháng 
nhau. Dục lạc là chướng ngại của các tầng thiền. Khi 
bạn muốn đạt các tầng thiền thì bạn hãy tránh xa dục lạc 
và tinh tấn hành thiền vắng lặng. Dục lạc đối kháng với 
sự định tâm. Dục lạc cũng là chướng ngại đối với Thiền 
Minh Sát nữa. Bạn không nên trộn lẫn Thiền Minh Sát 
với dục lạc ngũ trần. Khi hành Thiền Minh Sát sự thực 
tập phải thật thanh tịnh nghĩa là không thể trộn lẫn 


254 Đại Tứ Niệm Xứ 


Thiền Minh Sát với bất cứ gì dính líu đến dục lạc ngũ 
trần. 


Như bạn đã biết, tám chỉ của Bát Chánh Đạo hay 
là Đạo Đế trong Tứ Diệu Đế dẫn đến sự chấm dứt phiền 
não. Khi bạn thực tập Thiền Minh Sát, bạn đã đi trên 
con đường này. 


Có năm chỉ trong Bát Chánh Đạo là các chỉ tích 
cực. Đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Tỉnh 
Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. Chúng được gọi là 
những chỉ tích cực vì chúng hoạt động tích cực trong khi 
thiền sinh hành thiền. 


Nếu không có Chánh Tư Duy, ở đây có nghĩa là 
Chánh Hướng Tâm, thì thiền sinh không thể hướng tâm 
vào đối tượng. 


_ Nếu không có Chánh Tỉnh Tấn hay nỗ lực thì 
thiền sinh cũng không thể đưa tâm đến đối tượng được. 


Nếu không có Chánh Niệm thì tâm không thể 
chạm đối tượng và chìm sâu vào đối tượng. 


Nếu không có Chánh Định thì tâm không thể ở 
tại đối tượng. 


Nếu không có Chánh Kiến thì tâm không thể 
xuyên thấu bản chất của sự vật để thấy đúng thực tướng 
của chúng được. 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 255 


Chánh Hướng Tâm hay Chánh Tư Duy hướng 
tâm vào đối tượng. Chánh Tỉnh Tấn hỗ trợ Chánh Tư 
Duy và các tâm sở khác. Chánh Niệm giúp tâm chạm 
vào đối tượng và đi sâu vào trong đối tượng. Chánh 
định giữ tâm trên đối tượng trong một thời gian dài hơn. 
Rồi Chánh Kiến giúp tâm thấy đối tượng một cách như 
thực. Khi việc hành thiền tiến triển tốt đẹp thì năm chỉ 
này làm việc một cách tích cực và quân bình. Đó là lý 
do tại sao chúng được gọi là “những yếu tố tích cực” 
(C3raca magganga). 


Ba chỉ còn lại là gì? Đó là Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, và Chánh Mạng. Ba chi về giới này hầu như 
hoàn mãn khi bạn hành thiền. Trước khi hành thiền bạn 
giữ giới. Điều này có nghĩa là bạn tự chế một vài hành 
động. Ba sự tự chế này có thể không hiện diện trong 
bạn khi bạn đang hành thiền, bởi vì chúng chỉ hiện diện 
khi bạn lâm vào hoàn cảnh có thể phạm giới mà bạn tự 
chế, không vi phạm. Khi bạn đang hành thiền thì giới 
đã tròn đủ rồi. Như vậy, bạn có thể nói tám yếu tố 
trong Bát Chánh Đạo đã làm việc trong khi bạn hành 
thiền. 


Tám chỉ pháp hay tám yếu tố này đã tạo nên con 
đường Giới, Định, Huệ. 


Chánh Kiến, Chánh Tư Duy thuộc về nhóm Huệ. 


Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng thuộc 
về nhóm Giới. 


256 Đại Tứ Niệm Xứ 


Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định 
thuộc về nhóm Định. 


Nếu Chánh Tư Duy không hướng tâm đến đối 
tượng thì Chánh Kiến cũng không thể thấy đối tượng 
đúng như thật. Do đó Chánh Tư Duy hay Chánh Hướng 
Tâm nằm trong nhóm Huệ. 


_ Đến đây bạn đã biết rõ con đường Giới, Định, 
Huệ trong Bái Chánh Đạo. Là những người học trò của 
Đức Phật, chúng ta phải đi theo con đường này. 


Có bốn công năng nối liền với Tứ Diệu Đế. Vào 
lúc quán thấu chân lý, đạo tuệ đã hành xử bốn công năng 
cùng một lúc: 


1) công năng của Diệu Đế Thứ Nhất hay Khổ 
Đế là hiểu rõ diệu đế này. 


2 Công năng của Diệu Đế Thứ Hai hay Tập Đế 
là loại trừ nguyên nhân của đau khổ. 


3) Công năng của Diệu Đế Thứ Ba hay Diệt Đế 
là chứng ngộ Niết Bàn. 


4) Công năng của Diệu Đế Thứ Tư hay Đạo Đế 
là phát triển và thực hành Bát Chánh Đạo. 


Đạo tuệ đã hành xử bốn công năng này trong 
cùng một sát na ngắn ngủi. Giống như ngọn đèn thể 
hiện bốn công năng cùng lúc - đốt cháy tim, loại trừ 


Quán Sát Pháp Trong Pháp 257 


bóng đêm, phát ra ánh sáng và tiêu thụ dầu - đạo tuệ 
hiểu biết trọn vẹn đau khổ, tân điệt nguồn gốc đau khổ, 
khai mở đạo và chấm dứt đau khổ. 


Thiền sinh hiểu được chân lý của mình, chân lý 
của kẻ khác và cả hai chân lý của mình và của kẻ khác 
được xem là thiền sinh đã quán sát chân lý bên trong, 
bên ngoài và cả hai bên trong và bên ngoài. 


Hòa thượng Mahasi đã giải thích rằng sau khi đã 
hiểu rõ sự tốt đẹp của chân lý thứ ba và thứ tư và muốn 
chứng ngộ các chân lý này bèn quán sát chánh niệm vào 
chân lý thứ nhất và thứ hai nơi chính mình thì thiền sinh 
được xem là quán sát chân lý bên trong. Sau khi thấy sự 
-vật bên trong chính mình một cách rõ ràng, thiền sinh 
quyết định và ý thức rằng sự vật bên ngoài cũng có cùng 
bản chất như thế. Quyết định và hiểu biết như vậy là 
quán sát chân lý bên ngoài. Bởi vậy, khi thiền sinh quán 
sát và biết những người khác đã ý thức sắc, thính, hương, 
vị, xúc, pháp như thế nào thì đó là quán sát sự thật bên 
ngoài. Mặc đầu bạn được khuyên là phải quán sát bốn 
chân lý những bạn chỉ quán sát chân lý thứ nhất và chân 
lý thứ hai thôi; chân lý thứ ba và chân lý thứ tư không 
thể quán sát vì chúng không phải là đối tượng của Thiền 
Minh Sát và không thể thấy hay đạt được theo thế tục 
(utthu//ana) Chú giải và phụ chú giải giải thích rằng 
chỉ cần nghe là hai chân lý này thật tốt đẹp và có ý 
muốn biết và thành đạt chúng thì công năng của việc 
quán sát những chân lý này được trọn vẹn. 


258 Đại Tứ Niệm Xứ 


Thiền sinh ý thức được bốn chân lý cao cả theo 
cách này sẽ không bị chỉ phối bởi tham ái và tà kiến và 
không đính mắc vào bất kỳ điều gì trên thế gian do ngũ 
uẩn tạo thành này. 


Như vậy, thiền sinh đã quán sát pháp trong pháp. 


Bảo Đảm Thành Đạo 259 


5%. Bảo Đảm Thành Đạo 


Sau khi đã nghiên cứu Kinh Tứ Niệm Xứ, bây 
giờ chúng ta nói đến những bảo đảm về sự giác ngộ do 
chính Đức Phật đã nói ra. Tuy nhiên trước khi nói đến 
những bảo đảm này, chúng ta hãy ôn lại những gì đã 
nghiên cứu. 


Trong kinh này Đức Phật giảng dạy về bốn pháp 
quán sát hay Tứ Niệm Xứ trong hai mươi mốt cách khác 
nhau. Bốn pháp quán sát là quán sát thân, quán sát thọ, 
quán sát tâm, và quán sát pháp (niệm thân, niệm thọ, 
niệm tâm, niệm pháp). 


Quán sát thân được mô tả trong mười bốn cách: 
quán sát hơi thở, quán sát tư thế, chánh niệm tỉnh giác, 
quán sát thể trược, quán sát tứ đại, quán sát chín đề mục 
tử thi. 


Quán sát thọ được mô tả duy nhất một cách. Và 
quán sát thọ ở đây là quán sát lạc thọ, khổ thọ và vô ký 
thọ. 


Quán sát tâm: Tuy rằng tâm vương được nhấn 
mạnh ở phần quán sát này nhưng tâm vương và tâm sở 


260 Đại Tứ Niệm Xứ 


không tách rời nhau nên khi quán sát tâm vương thì 
cũng quán sát luôn cả tâm sở. 


Quán sát pháp được mô tả trong năm cách: quán 
sát năm chướng ngại, ngũ uẩn thủ, sáu nội ngoại xứ, bảy 
yếu tố giác ngộ, và tứ diệu đế. 


Trong hai mươi mốt cách Thiền Minh Sát thì 
hành thiền quán sát hơi thở, quán sát thân ô trược, chín 
đề mục tử thi có thể đắc các tầng thiền định. Những đề 
mục hành thiền còn lại chỉ có thể đưa đến "cận định. 
Các nhà chú giải nói rằng theo ý kiến của một vị thầy 
tên là Mahasiva, vị thầy tụng đọc Trường Bộ Kinh 
(Digha níkay2), thì chín đề mục tử thi được dạy để thấy 
những điều khiếm khuyết xấu xa trong cơ thể. Theo 
ngài Mahasiva thì chỉ có hai đề mục niệm hơi thở và suy 
niệm về cơ thể ô trược có thể dẫn đến các tầng định 
trong khi hành thiền. Những đề mục còn lại chỉ dẫn đến 
"cận định". Những lời dạy của các nhà chú giải khiến 
nhiều người nghĩ đến rằng "cận định” có thể xem như 
tương đương "sát na định” mà những người hành Thiền 
Minh Sát kinh nghiệm. Thực ra cận định và sát na định 
không giống nhau. Cận định phải có trước khi nhập 
định, và mười hay mười chín đề mục không dẫn đến 
nhập định mà chỉ dùng để làm đề mục cho Thiền Minh 
Sát. 


Sau khi mô tả hai mươi mốt cách hành thiền đặt 
căn bản trên Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đưa ra lời bảo đảm 
sau đây: 


Bảo Đảm Thành Đạo 261 


Này các thầy tỳ khuu, thật vậy, người nào thực 
hành Tử Niệm Xứ trong bảy năm có thể đạt được một 
trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất ngay trong hiện tại, 
hoặc nếu còn một f† ái dục thì đạt quả bất lai. 


Ở đây Đức Phật bảo đảm rằng, khi bạn thực hành 
Tứ Niệm Xứ, bạn có thể đạt được một trong hai kết quả: 
Alahán hay Anahàm. 77 fuệ cao nhấf có nghĩa là đạo 
tuệ của Alahán (Alahán đạo tuệ). Thiền sinh nào thành 
công thì loại trừ tất cả phiền não và trở thành một vị 
Alahán. Khi thiền sinh không thể loại trừ tất cả phiền 
não hay vẫn còn một ít phiền não thì sẽ trở thành bậc 
Anahàm và không bao giờ tái sanh lại cõi trời và cõi 
người. Mặc đầu ở đây chỉ nói đến hai tầng thánh cao 
nhất, nhưng như vậy không có nghĩa là thiền sinh không 
đạt được hai tầng thánh thấp hơn. Nếu không đạt được 
tầng thánh thứ nhất và tầng thánh thứ hai thì bạn không 
thể nào đạt tầng thánh thứ ba và thứ tư. Thật vậy, thiền 
sinh hành thiền Tứ Niệm Xứ trong bảy năm có thể đạt 
được cả bốn tầng thánh và trở thành một bậc thánh nhân, 
chứng ngộ Niết Bàn và đạt sự giải thoát. 


Không cần phải bảy năm, này các thầy tỳ khuu, 
người nào thực hành TỪỨ Niệm Xứ theo cách này trong 
sấu năm...năm năm... bốn năm... ba năm...hai năm... rmội 
năm, thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ 
cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn mội í† ái dục 
thì đạt quả bất lai. 


Không cần phải một năm, này các thầy tỳ khưu, 
người nào thực hành Tứ Niệm Xứ theo cách này trong 


262 Đại Tứ Niệm Xứ 


bẩy tháng..sáu tháng..năm tháng... bốn tháng... ba 
tháng...hai tháng... mội tháng, nửa tháng thì có thể đạt 
được một trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất ngay trong 
hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai. 


Không cần phải nửa tháng, này các thầy tỳ khưu, 
người nào thực hành Tứ Niệm Xứ theo cách này trong 
bẩy ngày thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí 
tuệ cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ft ái 
dục thì đạt quả bất lai. | 


Những lời nói trên chỉ đành cho những người có 
trí tuệ trung bình. Đối với những người có trí tuệ không 
sắc bén sẽ cần nhiều thời gian hơn và đối với người có 
trí tuệ sắc bén và hiểu biết mau lẹ sẽ tốn ít thời gian hơn. 
Người có trí tuệ sắc bén chẳng cần đến bảy ngày để giác 
ngộ. Trong bài kinh thứ tám mươi lãm thuộc Trung Bộ 
Kinh (Maÿhima Nikäya), Đúc Phật trả lời một câu hỏi 
của hoàng tử Bodhi như sau: “Này các thầy tỳ khưu, 
người nào có đủ năm đặc tính của sự nỗ lực là đức tin, 
sức khỏe, sự chân thật, sức tinh tấn và trí tuệ, và những 
người nào được Đức Phật làm thầy hướng dẫn sẽ đạt quả 
Alahán trong một thời gian ngắn từ bảy ngày xuống đến 
dưới một ngày. Cuối cùng Đức Phật nói: “Một tỳ khưu 
có thể đắc Alahán vào buổi sáng sau khi được nghe lời 
chỉ dẫn vào buổi tối, hay có thể đắc quả Alahán vào 
buổi tối sau khi được nghe chỉ dẫn vào buổi sáng”3Š _ 


Có nhiều người giác ngộ đạo quả trong một thời 
gian rất ngấn. Đôi khi họ chỉ lắng nghe Đức Phật giảng 
giải và ngay sau khi bài pháp chấm dứt họ đác đạo. Một 


Bảo Đảm Thành Đạo 263 


trong số những người này là Subhadda, một cựu đạo sĩ, 
trở thành người học trò cuối cùng được chính Đức Phật 
dạy dỗ. Subhadda vốn tin tưởng một tôn giáo khác và 
dường như không mấy kính trọng Đức Phật, nhưng khi 
nghe Đức Phật sắp nhập niết bàn Subaddha tự nghĩ: “Ta 
có một số nghi ngờ về những lời tuyên bố của những vị 
giáo chủ các tôn giáo. Nhà ẩn sĩ Gotama có thể giúp ta 
phá tan sự nghi ngờ này. Hơn nữa, những vị thây của ta 
cũng đã nói rằng một người như đạo sĩ Gotama thật 
hiếm khi xuất hiện trên thế gian. Có tin đạo sĩ Gotama 
sẽ mất vào canh cuối đêm nay". Nghĩ như thế Subhadda 
bèn đến nơi Phật ngự và xin Đại ĐứcnAnanda cho gặp 
Phật. Chỉ còn vài giờ nữa Đức Phật Niết Bàn nên Đại 
Đức Änanda từ chối lời yêu cầu. Đức Phật nghe được 
câu chuyện bèn bảo Đại Đức Ananda để cho Subhadda 
vào gặp Ngài. Khi được phép, Subhadda đến gần Phật 
và hỏi xem các vị giáo chủ cao quí của các tôn giáo 
khác có thật sự đắc quả như họ đã tuyên bố không, hoặc 
một số đắc, một số không. Đức Phật không trả lời 
những câu hỏi này mà chỉ dạy cho Subhadda chân lý 
rằng chỉ nơi nào có Bát Chánh Đạo, nơi đó mới có thánh 
nhân. Như vậy, Đức Phật đã trả lời câu hỏi của 
Subaddha một cách gián tiếp. Subaddha rất hoan hỉ với 
câu trả lời của Đức Phật và xin Phật cho phép ông ta gia 
nhập giáo hội. Đức Phật dạy Ananda cho Subhadda xuất 
gia. Ngay sau khi xuất gia Đức Phật dạy Subhadda tham 
thiền và cho đề mục hành thiền. Chú giải nói rằng 
Subhadda đã hành thiền trong thế kinh hành. Có thể 
Subhadda kinh hành như các bạn đang tập bây giờ. Chỉ 
cần một khoảng thời gian ngắn trong vòng vài tiếng 
đồng hồ, Subhadda khai triển Thiền Minh Sát và đạt đến 


264 Đại Tứ Niệm Xứ 


tầng thánh cao nhất. Subhadda là đệ tử cuối cùng được 
chính đức Phật dạy dỗ. 


Những người đã hành thiền trong các kiếp quá 
khứ và đã tích lũy kinh nghiệm có thể giác ngộ trong 
một thời gian ngắn. Những người không có kinh nghiệm 
trong các kiếp quá khứ cần phải bỏ ra nhiều thời gian tu 
tập mới có thể giác ngộ đạo quả. 


Trong phần đầu kinh này đã nói rằng kinh này 
được thuyết ra ở xứ Kuru cho dân Kuru thực hành. Xứ 
Kuru được tìm thấy gần New Delhi, Ấn độ. Xứ này 
tiếng Sanskrit gọi là Indraprasttha. Tại sao Đức Phật 
dạy kinh Tứ Niệm Xứ cho người Kuru? Phải chăng đây 
là việc tình cờ? Chú giải cho biết không phải như vậy. 
Kuru là một xứ có khí hậu tuyệt hảo, không quá nóng 
cũng không quá lạnh, và người Kuru sống thoải mái với 
thực phẩm sung túc của mình. Nhờ có được những tiện 
nghi vật chất và điều kiện thuận tiện nên dân xứ này cả 
tỉnh thần lẫn vật chất luôn luôn an lạc hạnh phúc. Nhờ 
thân tâm khỏe mạnh nên sức mạnh trí tuệ trưởng thành 
do đó họ có thể hấp thụ những lời dạy thâm sâu về 
phương pháp thực hành chánh niệm của đức Phật. Đây 
là lý do tại sao Đức Phật đã dạy kinh Tứ Niệm Xứ cho 
dân chúng ở đây. Nhưng điều này không có nghĩa là 
Đức Phật chỉ dạy kinh Tứ Niệm Xứ cho riêng dân Kuru. 
Trong suốt bốn mươi lãm năm giảng dạy, Đức Phật đã 
giảng dạy phương pháp chánh niệm tại nhiều nơi trong 
nhiều trường hợp khác nhau. Trong Tương Ung Bộ 
Kinh (Szmyura Nikãya) có chương nói về thiền Tứ 
Niệm Xứ. Trong chương này có một trăm lẻ bốn kinh 


Bảo Đảm Thành Đạo 265 


phần nhiều là những kinh ngắn được giảng dạy tại nhiều 
nơi khác nhau. Chỉ riêng ở xứ Kuru Đức Phật dạy kinh 
Tứ Niệm Xứ với nhiều chỉ tiết hơn. Chú giải nói rằng 
dân Kuru đã sống trong một nơi có khí hậu tốt cùng 
lương thực đầy đủ, nhờ thế mà tâm họ trưởng thành, tất 
cả dân chúng mọi tầng lớp trong xứ Kuru đều thực hành 
Tứ Niệm Xứ. Nếu ai được hỏi là có hành thiền Tứ 
Niệm Xứ không, và nếu trả lời là không, thì dân xứ đó 
sẽ đến gần và dạy họ cách hành thiền. Nhưng nếu họ trả 
lời rằng họ đã hành thiền Tứ Niệm Xứ như thế này như 
thế kia... thì sẽ được mọi người khen ngợi: "Lành thay ! 
Đời sống bạn thật nhiều phước lành, thật giá trị. Bạn đã 
xử dụng tốt đẹp kiếp sống làm người của bạn. Chính vì 
những người như bạn mà Đức Phật đã xuất hiện trên thế 
gian này". 


Chú giải đã đi xa hơn và nói rằng: "Ngay cả thú 
vật ở xứ Kuru cũng thực hành Tứ Niệm Xứ”. Chú giải 
có nói chuyện con két hành Thiền Minh Sát. Có một vũ 
công sống đời lang bạc. Anh đi từ nơi này đến nơi kia. 
Anh nuôi một con két và huấn luyện két nói chuyện, ca 
hát, nhảy múa. Người vũ công đi đến đâu đều vào chùa 
và ni viện để ở, vì ở những nơi đó anh có đủ thực phẩm 
để dùng và có chỗ để nghỉ ngơi. Lần nọ, anh trú tại một 
nữ tu viện trong một thời gian, khi ra đi anh bỏ quên con 
két lại đó. Két được những sa di ni chăm sóc và được 
_ đặt tên là Buddharakkhita. Ngày nọ két đậu trước mát vị 
ni trưởng. Vị ni trưởng hỏi kết: "Ngươi có biết hành 
thiền không?” Két trả lời: "Không". Vị ni trưởng nói: 
"Ai sống với các nhà sư và sư cô thì không được thất 
niệm, nhưng vì ngươi thuộc loài chim nên không thể 


266 Đại Tứ Niệm Xứ 


hành thiền được nhiều. Ngươi chỉ cần lập đi lập lại chữ: 
"Xương, xương, xương” là đủ". Thế rồi vị ni trưởng 
đạy cho két hành thiền về cơ thể ô trược. Két tiếp tục 
lập đi lập lại: “Xương, xương, xương". Một hôm, kết 
đang đậu trên cổng tấm nắng thì một con kim lớn sà 
xuống, dùng móng quấp két mang đi. Nghe tiếng kêu 
của két, các sa đi ni la lên: "Buddharakkhita bị chim vồ' 
đồng thời lấy cây và đá đe dọa chim lớn khiến chim lớn 
thả két ra. Khi các sa đi ni đem két đến ni trưởng, ni 
trưởng hỏi két: "Buddhrakkhita, ngươi nghĩ gì khi bị 
chim lớn bát đi?". Két trả lời: "Tôi chẳng nghĩ gì ngoài 
việc thấy một bộ xương đang mang một bộ xương khác 
bay đi. Tôi chẳng biết khi nào bộ xương này sẽ bị tan 
rã. Đó là điều độc nhất mà tôi nghĩ trong khi bị chim 
lớn tha đi". Vị ni trưởng lấy làm hài lòng nói với két: 
"Điều này sẽ là nhân lành giúp ngươi chấm đứt đau khổ 
trong tương lai". _ 


Đó là câu chuyện về con két thực hành Tứ Niệm 
Xứ. | 


Người xứ Kuru đã được may mắn nhờ khí hậu 
tuyệt hảo, lương thực đầy đủ và những tiện nghỉ tốt đẹp 
khác nên họ hành thiền tốt đẹp. Các bạn ở Mỹ cũng như 
ở trong các xứ Tây phương sống trong những xứ có khí 
hậu tuyệt hảo - ít nhất cũng là khí hậu tuyệt hảo trong 
nhà - có lương thực đầy đủ và những tiện nghỉ tốt đẹp 
khác thì thế nào? Ngay cả những nơi có khí hậu khắc 
nghiệt, quá nóng hay quá lạnh, các bạn cũng có thể kiểm 
soát nhiệt độ trong nhà bằng máy điều hòa. Khi quá 
nóng, các bạn mở máy lạnh, khi quá lạnh các bạn mở 


Bảo Đảm Thành Đạo 267 


máy sưởi. Như vậy, cũng như dân Kuru, các bạn ở Mỹ 
và ở các xứ Tây phương sống trong khí hậu thật tốt đẹp. 
Thực phẩm ở Mỹ và các xứ Tây phương cũng thật đầy, 
đủ và ngon lành. Ngay cả khi các bạn phải ăn kiêng cữ 
theo lời bác sĩ, các bạn cũng có thể ăn những thực phẩm 
thích hợp với sức khỏe của mình. Ngoài ra, còn biết bao 
tiện nghi khác mà người Tây phương đã có được. Người 
Tây phương còn có nhiều may mắn và cơ hội thuận tiện 
để hành thiền hơn người Kuru nữa. Có lẽ Thiền Minh 
Sát thích hợp với dân Tây Phương hơn là dân ở:các xứ 
khác. 


Một phong tục thật đáng quí đối với những tác 
giả phật tử là bày tỏ lòng tôn kính đến Phật, Pháp, Tăng 
hay đôi khi với thầy giáo của mình và những vị thầy 
khác trước khi viết sách. Điều này được làm với hai lý 
do. Thứ nhất, người viết không gặp nguy hiểm hay trở 
ngại trong khi viết sách. Thứ hai, cuốn sách có kết quả 
tốt đẹp vào lúc cuối. Chúng tôi đã thành kính tri ân 
Phật, Pháp, Tăng ở phần đầu cuốn sách này và phước 
lành của lòng tôn kính Tam Bảo nay đã trổ quả. Chúng 
ta đã đến đoạn cuối của bản kinh và đoạn cuối của phần 
diễn giải. 

Con xin thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là 
bậc Alahán cao thượng, đấng Chánh Biến Tr¡” 


Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội để chia xẻ với 
các bạn những điều hiểu biết về giáo pháp và thực hành 
của tôi. Tôi đến xứ sở này là để cống hiến dân chúng ở 


268 Đại Tứ Niệm Xứ 


đây những gì mà chúng tôi có thể cống hiến. Xin cảm 
ơn tất cả những vị đọc cuốn sách này. 


Kinh Tứ Niệm Xứ có phần kết luận giống như 
phần mở đầu: 


“Đây là con đường duy nhất để thanh lọc (tâm) 
chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than 
khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt Thánh Đạo và GIÁc 
ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ". 


Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy. Các thầy tỳ 
khưu hoan hỉ tín thọ những lời dạy của Đức Thế Tôn. 


Kinh Đại Niệm Xứ 269 


Phần Hai 
Kinh Đại Niệm Xứ 


270 Kinh Đại Niệm Xứ 


Kính Đại Nệm Xứ 271 


Xinh Đại Niệm Xứ 


NAMO T1ASSA BHAGA VATO ARAHA7TO 
SAMMASAN4BUDDHASSA 


Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là 
Bậc Alahán cao thượng, Đấng Chánh Biến Tri 


Tôi nghe như vầy. 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ở tại xứ Kuru. Xứ 
này có một thị trấn tên là Kamma-sadammma. Tại đó, 
Đức Phật đã dạy các thầy tỳ khưu như vầy: "Này các 
thầy tÈ khưu". Và các thầy tỳ khưu thưa: "Xin vâng, 
bạch Thế Tôn". Và Đức Thế Tôn đã nói như sau: 


Đây là con đường duy nhất để thanh lọc (tâm) 
Chúng sanh, chấm đứt lo âu phiền muộn, uất ức than 
khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt Thánh ao và Ciác 
Mgô Niết Bàn. Đó là Ti Niệm Xứ. 


Bốn cách quán sát (hay bốn niệm xứ) đó là gì? 


272 Kinh Đại Niệm Xứ 


Này các thầy tỳ khuu, ở đây (trong lời dạy này). 
Tỳ khưu quán sắt thân trong thân, tính cần, tỉnh giác và 
chánh niệm để loại bỏ mọi tham ái và ưu phiền (sân 
hận) trong cõi đời. Tỳ khưu quán sát thọ trong thọ, tĩnh 
cần, tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và 
ưu phiền (sân hận) trong cõi đời. Tỳ khưu quán sát tâm 
trong tâm, tính cần tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ 
mọi tham ái và tu phiền (sân hận) trong cõi đời. Tỳ 
khưu quán sát pháp trong pháp, tính cần, tỉnh giác và 
chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân 
hận) trong cõi đời. 


[. Quán sát thân trong thân 
A. Chánh niệm hơi thở 


Và, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát thân trong 
thân như thế nào? Này các thầy t} khưu, ở đây, thầy tỳ 
khưu hoặc đi vào rừng, hoặc đến dưới cội cây, hoặc đi 
đến nơi thanh vắng, ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng, 
chánh niệm vào đề mục hành thiền. Chánh niệm, 
- khưu thở vào, chánh niệm, tỳ khuu thở ra. " 


“Thở vào một hơi dài, tỳ khưu biết: 'tôi đang thở 
vào dài”; thở ra một hơi dài, tỳ khưu biết: "tôi đang thở 
ra dài”. 


| Thở vào một hơi ngắn, tỳ khưu biết: tôi đang 
thở vào ngắn". Thở ra một hơi ngắn, tỳ khưu biết: Tôi 
đang thở ra ngắn ” 


Kính Đại Nệm Xứ 273 


“Nhận thức rõ ràng toàn thể hơi thở vào", (khởi 
đầu, kéo dài và chấm dứt) tôi sẽ thở vào, tÈ khưu tính 
tấn như vậy (nghĩa là thầy tỳ khưu tự huãn luyện như 
vậy). “Nhận thức rõ ràng toàn thể hơi thở ra" (khởi đầu, 
kéo dài và chấm dứt), tôi sẽ thở ra, tÈ khưu tĩnh tấn như 
vậY. | 


An tĩnh hơi thở vào (còn thô tháo) (nhân duyên 
bởi thân), tôi sẽ thở vào, t} khưu tĩnh tấn như vậy. An 
tỉnh hơi thở ra (còn thô tháo) (nhân duyên bởi thân), tôi 
sẽ thở ra, t} khuu tính tấn như vậy. 


(Theo chú giải câu này có nghĩa: Khi hơi thở 
vào trở nên an tịnh, vi tế, khó thấy, khó ghi nhận. Thầy 
tỳ khưu phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để 
thấy rõ. Khi hơi thở ra trở nên an tịnh, vi tế khó thấy, 
khó ghi nhận. Thầy tỳ khưu phải cố gắng chú tâm và 
tỉnh tấn nhiều hơn để thấy rõ.). 


Như một người thợ tiện rành nghề và học trò của 
ông ta khi quay một vòng dài thì biết rằng: tôi quaJ 
một vòng dài, khi quay một vòng ngắn thì biết rằng: 
“tôi quay một vòng ngắn”. Cũng vậy, t} khưu khi thở 
vào một hơi đài biết rằng: '!ôi thở vào dài”, tỳ khưu khi 
thở ra mội hơi dài biết rằng: "tôi thở ra dài", tỳ khưu khi 
thở vào một hơi ngắn biết rằng: "tôi thở vào ngắn”, tỳ 
khưu khi thở ra một hơi ngắn biết rằng: "ôi thở ra 
ngắn" “Nhận thức rõ toàn thể hơi thở vào" (khởi đầu, 
kéo dài và châm đứt) tôi sẽ thở vào, tỳ &hưu tính tân như 
VẬYV (nghĩa là thầy tỳ khưu tự huấn luyện như vậy). 


274 Kinh Đại Niệm Xứ 


"Nhận thức rõ toàn thể hơi thở ra" (khởi đầu, kéo dài và 
chấm dứt) tôi sẽ thở ra, tỳ khưu tính tấn như vậy. Tĩnh 
tấn chú tâm vào hơi thở khi hơi thở trở nên vi tế khi thở 
vào, tỳ khưu thở vào. Tĩnh tấn chú tâm vào hơi thở khi 
hơi thở trở nên vi tế khi thở ra, tỳ khưu thở ra. 


Như vậy, t} khưu quán sát thân trong nội thân 
hay tỳ khưu quán sắt thân trong ngoại thân hay tỳ khưu 
quán sắt thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưn quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của toàn thể hơi thở, hay tỳ khưu quán sắt yếu tố diệt tận 
(sự diệt tận) của toàn thể hơi thở, hoặc tỳ khưu quán sắt 
yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự điệt tận) 
của toàn thể hơi thở. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có toàn thể 
hơi thở mà thôi (nghĩa là chỉ có thuần hơi thở mà thôi). 


[Chỉ có hơi thở, không có người, chúng sinh, đàn ông, 
đàn bà, cá nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì 
thuộc về tự ngã vv...] 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu cũng không dính mắc vào bất cứ điều gì 
trên thế gian do ngũ uẩn thủ hợp thành. 


Kinh Đại Niệm Xứ 275 


Như vậy, này các thầy tỳ khuu, tỳ khưu quán sát 
thân trong thân. 


B. Các tư thế của thân 


Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi đang đi tỳ 
khưu biết tôi đang đi", khi đang đứng tỳ khuu biết "tôi 
đang đứng", khi đang ngồi t} khưu biết 'tôi đang ngồi, 
khi đang nằm tỳ khưu biết "tôi đang nằm”, hoặc khi cơ 
thể làm gì tỳ khưu biết cơ thể như vậy. 


Như thế, tỳ khuu quán sát thân trong nỘi thân 
hay tỳ khưu quán sắt thân trong ngoại thân hay tỷ khưu 
quán sát thân trong nỘi thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của thân hay tỳ khưu quán sát vếu tố diệt tận (sự diệt 
tận) của thân, hoặc tÈ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sính khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc tỳ khưu chánh niêm rằng chỉ có thân mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi). 


[Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn 
bà, cá nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã vv...] 


Và sự chánh niệm nà \ự được thiết lập để giúp cho 
sự phát triển chánh niệm Về sau. 


276 Kinh Đại Niệm Xứ 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu cũng không dính mắc vào bất cứ điều gì 
trên thế gian do ngũ uẩn thủ hợp thành. 


Như vậy, này các thầy t khưu, t} khưu quán sát 
thân trong thân. 


C. Chánh niệm và tỉnh giác 


Lại nữa, này các thầy tỳ khưu. Tỳ khưu tỉnh giác 
trong khí đi tới, đi lui. Tỳ khưu tỉnh giác khi nhìn thẳng 
tới trước và khi nhừn sang hai bên. Tỳ khưu tỉnh giác 
trong khi co tay hay duỗi tay. Tỳ khưu tỉnh giác khi 
mặc y tăng già lê và các y khác, và trong khi mang bÁt. 
Tỳ khưu tỉnh giác trong khi ăn, uống, nhai, mút. Tỳ 
khưu tỉnh giác trong khi đại tiện, tiểu tiện. Tỳ khưu tỉnh 
giác trong khi đi, đứng, nầm, ngồi, nói năng và ứm lãng. 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân 
hay tỳ khưu quán sát thân trong ngoại thân hay £} khưu 
quán sắt thân trong nội thân và ngoại thân 


Tỳ khưa quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của thân hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt 
tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Kinh Đại Niệm Xứ 277 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi). 


[Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn 
bà, cá nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã vv...] 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, tÈ khưu quán sắt 
thân trong thân. 


D. Quán sát thân ô trược 


Lại nữa, này các thầy tÈ khưu, t khưu quán sát 
trên cơ thể này từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở 
xuống bao bọc bởi da và đầy các loại bất tịnh khác nhau. 
Trong cơ thể này có: 


- Tóc, lông, móng, răng, đ4 % 
- Thịt, gân, xương, tủy, thận 4 
- Tm, gan, ruột, lá lách, phổi % 
- Phèo, bao tử, thực phẩm chưa tiêu, phẩn,óc 3 


278 Kinh Đại Niệm Xứ 


- Mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ Ố 
- Nước mắt, nước mỡ (huyết tương), nước miếng, 
nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. ó 


Như một túi có hai miệng chứa đầy các loại hạt 
như lúa rừng, lúa, đậu xanh, đậu bò, mè, gạo lức. Một 
người mắt tốt đổ túi ra xem xét: "Đây là lúa rừng, đây là 
lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu bò, đây là mè, đây là 
gạo hức.” Cũng vậy, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán 
sát trên cơ thể này từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở 
xuống bao bọc bởi da và đầy các loại bất tịnh khác nhau. 
Trong cơ thể này có: 


Tóc, lông, móng, răng, da ,thịt, gân, xương, tủy, 
thận, tim, gan, ruột, lá lách, phối, phèo, bao tử, thực 
phẩm chưa tiêu, phẩn, óc, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, 
mỡ, nước mắt, nước mỡ (huyết tương), nước lở ho cin nước 
mũi, nước khớp xương, nước tiểu. : 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân 
hay tỳ khưu quán sắt thân trong ngoại thân hay ty khưu 
quấn sắt thân trong nội thân và ngoại thân. 

T khưu biấi sát yết. tổ 'sính khởi 'đŸ sinh. khớp 
của thân hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tẬn (Sự điệt 
tận) của thân, hoặc t} khưu quán sát yến tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi). 


Kinh Đại Niệm Xứ 279 


[Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn 
bà, cá nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã vv...] 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giíp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ vật gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ vật gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát 
thân! trong thân. 


E. Quán sát tứ đại 


“Lại nữa, nẦy các thầy tỳ khuu, t} khưu quán sát 
chính thân thể nàyhế và sự sử dụng của đối với tứ đại. 
Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong 
đại (đất, nước, lửa, gió). 


Như một người đồ tể thiện nghệ hay học trò của 
người này giết một con bò và xẻ ra nhiều phần, ngồi Ở 
ngã tư đường. Cũng vậy, nầy các thầy tỳ khưu, tỳ khưu 
quấn sát chính thân thể này về phần tứ đại: Trong thân 
này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại (đất, 
nước, lửa, g7ó). " 


280 Kinh Đại Niệm Xứ 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân 
hay tỳ khưu quán sát thân trong ngoại thân hay (ỳ khưu 
quán sát thân trong nội thân và ngoại thân 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của thân hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt 
tận) của thân, hoặc t} khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà 
thôi (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi). 


[Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn 
bà, cá nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã vv...] 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy t} khưu, tÈ khưu quán sát 
thân trong thân. 


Kinh Đại Niệm Xứ 28I1 


F. Chín đề mục quán sát Tử thi 


1. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi ty khưu 
thấy tử thi, chết một ngày, hai ngày hay ba ngày, trương 
phình, màu xanh, rã mục, vất trong nghĩa địa; tỳ khưu 
ấp dụng trí giác (tưởng) này vào chính cơ thể mình: 
“Thật vậy, cơ thể này (của ta) cũng có cùng bản chất 
như thế, nó sẽ trở nên như vậy, không thể nào thoát khỏi 
đặc tính đó”. 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân 
hay tỳ khưu quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu 
quán sắt thân trong nội thân và ngoại thân. 


_ Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của thân hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt 
tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
điệt tân (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh ruệm trên thân mà thôi). 


[Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn 
bà, cá nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã vv...) | 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giÍp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


282 Kinh Đại Niệm Xứ 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khựu, tỳ khưu quán sát 
thân trong thân. 


2. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi tỳ khưu 
thấy tử thí vất bỏ trong nghĩa địa bị quạ, diều hâu, kén 
kên... chó, báo, cọp, chồn ăn và bị đục khoét bởi dòi, 
thầy tỳ khưu bèn áp dụng sự quán sát vào chính cơ thể 
mình như sau: “Thật vậy, cơ thể này (của ta) cũng có 
cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia 
và không vượt ra ngoài đặc tính đó được. ` 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân 
hay tỳ khưu quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. | 


_ Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của thân hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự điệt 
tận) của thân, hoặc t khưu quán sát yến tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng Chỉ có thân mà 
thôi: (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi). 


Kinh Đại Nệm Xứ 283 


[Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn 
bà, cá nhân. tôi. của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã vv...] 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, t khưu quán sát 
thân trong thân. 


$3. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi tỳ khưau 
thấy tử thi vất bỏ trong nghĩa địa chỉ còn lại xương nổi 
nhau bởi gân với chút ífƒ thị! dính vào đó, thầy tỳ khưu 
bèn áp dụng sự quán sát vào chính cơ thể mình như sau: 
“Thật vậy, cơ thể nà ly (của ta) cũng có cùng đặc tính như 
vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia và không vượt ra 
ngoài đặc tính đó được. `" 


Mư vậy, t khưu quán sát thân trong nội thân 
hay tỳ khưu quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong nỘi thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của thân hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt 


284 Kinh Đại Niệm Xứ 


tận) của thân, hoặc (} khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc tỳ khưa chánh niệm rằng chỉ có thân mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi). 


[Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn 
bà, cá nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã vv...] 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưa không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, tÈ khưu quán sát 
thân trong thân. - 


4. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi tỳ khưu 
thấy tử thí vất bỏ trong nghĩa địa chỉ còn lại xương nổi 
liền bởi gân, bê bết máu, không thịt, thầy tỳ Kkhưu bèn áp 
dụng sự quán sắt vào chính cơ thể mình như sau: “Thật 
vậy, cơ thể này (của ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, 
nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kía và không vượt ra 
ngoài đặc tính đó được. ` 


đỹ trọq rựÿ áJ “iptul 8Uoy 1Jjj) 8uoy (uựổ tọa uạij 
Jọu 8UonX rõ UQ2 J2 BỊp tijổuU ØUo1J Ọq JÿA 1H] T1 ẤP) 
HỰHJY Á) IỤY “TY Ấ) ÁRU1 2P2 ÁpU “nu IÈTJ 'C 


'UÿU) đUO1] UPU] 
1s Unb rựuJy Á] TUMỊY Á1 ÁyW) 2g2 ÁgU “(ỆA nỊN 


gu tiượi) du uyn nổu op ugr8 oW) 
t1) {8 nọip JI2 Jÿq OÿA 2U! Up ổuoty rưnyy ẤT 


18 nạip J!2 JÿQ OEA 2pUI up Á0°ự 
2ÔnH) ởj gHI U2IY ÿJ ỆA !ÿ tUPU) 8uUoWy rựn ẤT 


TIÐS QA LUỘIH UPL2 ÿA Ôn] L1) 0211] JPUd is O2 
đnr øp dội J9!] 2Ónp tUợ2 Águ tuộiu uPJ2 EA 


['*AA 8u m 
9A 2Ón] tổ t9 o2 Zuou3 “g8u ñ “IQJ #02 '10} 'ượuu g2 'ẹq 
uẸp “ổuỌ up “qus Zupu2 “ton8u o2 8uouy 'ưẹu) o2 1O] 


(0t gu Uy] H1) LUộIU JUpJ2 Uện() 12 ] 8IJỂU) ,r0W] 
gu! Ut) O2 12, ØUgi tuộit (upJ2 rựuy Á1 2È0H 


tuy) 612 (LỆ) Jồïp 71S gA IOU WUIS 71) UỆ) JồID 
ỆA IOIY (JUIS OJ nỌÁ 1Ps Unb rựy Á1 2O 'Uỹ) 2 (UẺ) 
lÐIp !1S) UỆ) JôID OJ nọÁ Jps Upnb rựMy ÁJ ÁP UệUJ £n2 
(I0 tJUJS 1S) 1OI[Y IJUỊS O1 nọÁ JPS uUpnb rựuy ẤT 


'tuợt) IOổW gA UP) rÒU 8UO1J Uy) 1PS uUpnb 


rụ\y ÁJ Áp up) IÈOổU ØUO1} UP] JPS uUẹnb nnuy 1 ÁPụ 
up) lộu 8uUo1J uyu) Jps upnb nưy Á1 'ÁÿA THN 


S8£  ]X uIN IẺQ UIT 


286 Kinh Đại Niệm Xứ 


dụng trí giác này vào chính cơ thể mình: “Thật vậy, cơ 
thể này (của ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng 
sẽ trở nên như cơ thể kía và không vượt ra ngoài đặc 
tính đó được. ” 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân 
hay tỳ khưu quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của thân hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự điệt 
tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà 
thôi: (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi). 


[Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn 
bà, cá nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã vv...] 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trén 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Kinh Đại Niệm Xứ 287 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát 
thân trong thân. 


ó. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi tỳ khưu 
thấy tử thị vất bỏ trong nghĩa địa chỉ còn lại xương rời 
rã, rãi rác khấp nơi: đây là xương tay, đây là xương 
chân, xương cầm, xương vế, xương đùi, xương sống và 
sọ, thầy tỳ khưu bèn áp dụng sự quán sát vào chính cơ 
thể mình như sau: “Thật vậy, cơ thể này (của ta) cũng có 
cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia 
và không vượt ra ngoài đặc tính đó được. ” 


Như vậy, tỳ khưu quán sất thân trong nội thân 
hay t khưu quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưuu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của thân hay tÈ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt 
tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yến tố sinh khởi và 
điệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc tỳ khuu chánh niệm rằng chỉ có thân mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi). 


[Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn 
bà, cá nhân. tôi, của tôi. tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã vv...] 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


288 Kinh Đại Niệm Xứ 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ vật gì 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, t} khưu quán sắt 
thân trong thân. 


7. Lại nữa, này các thầy tỳ khuu, khi tỳ khưu 
thấy Tử thi vất bỏ trong nghĩa địa chỉ còn lại xương trơ 
bạc màu như vỏ sò ốc, thầy tỳ khưu bèn áp dụng sự quán 
sát vào chính cơ thể mình như sau: “THẬI vậy, cơ thể này 
(của ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở 
nên như cơ thể kia và không vượt ra ngoài đặc tính đó 
được. ` 


Như vậy, tỳ khưu quán sắt thân trong nội thân 
hay tỳ khưu quán sát thân trong ngoại thân hay t khưu 
quán sắt thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của thân hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt 
tận) của thân, hoặc (} khưu quán sắt yếu tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trén thân mà thôi). 


löIp 7S) UỆI 1ôiP O) nọÁ 1s tIpnÐD rựdgÿ Ấ1 ÁP UPU] n2 
(IpIY quỊS 1S) 1OUY tJUIS OJ nọÁ Jÿs Uynb rựugY ẤT 


'UpUJ] IẺOổU ÿA LEU] IÔU 8UO1J UẸU) JpS uUpnb 
nuy @ Ápnự up) r£oổu 8UO1J UP] JPS upnb ruuy 41 Ápụ 
tợu) rôu ổuo uy) JpS uynD nưH†y Á1 “(ÿA HN 


„ 2ÔIIP 0D tJUJ) 2ÉD IÿOểU 
E4 JÖHA ØUQUY ỆA EIY gU] O2 ngu Uọu Ọ1J 2S 8Un2 ou 
AÿA nụu 0U!) 2Ép Sun2 o2 8un2 (1 £n2) ÁgU oJ o2 “(¿A 
JEUWT,, -IPS nHU U†UU 2t] O2 tJUJU2 OEA 17s upnb ñ¡s 8Lnp 
đỹ uọa nn\ÿ Á1 ÁỆU! °2UOD HUẸU) tệu “LUU JÔU Uộ1) n2 
8uonx ØuUnWU uQ2 I2 tịp gIJổU ổUo1] oq JEA !H! ƒJ Ấ?U) 
'HH-Y ÁJ !ỤY THHỊY Ấ) ẤP 2P2 ÁẤpU 'tnu JẺTJ + 


"UP SUO1J UPU] 
Jgs UpnD rưủy Á] THHỊY ÁJ] (W1 2P2 Águ “(ÿA nỤN 


Âu tquyu) du un nổu op ueI8 2tJ) 
U21) ¡ở nọipD J2 Jÿq OEA 2U! quip 8Uoy nuy (1 


18 ngip 12 JPQ OEA 2PU! UUID Á0% 
2ÔnH Ổƒ gUI UIY ÿJ EA Jÿ LIPU) 8UOUWY nHHY ẤT 


'1BS QA tUỘJU JUPI2 ÿA Ôm J1] UợI2] JPId ñs OtJ2 
đn ạp dội ‡oIJ 2Ônp Uy2 ÁgU tuộiU (UPUJ2 EA 


[  'AA g8u ñ 


9A 2Ón] (8 g2 o2 8uou3 “g8 1 'JQ1 #02 “1Q) 'uedu g2 'ẹq 
up “ổuỌ ưẹp “qus 8unu2 “ton8u o2 8uouy “ưẹu) o2 q2] 


6§£  DX UIIN IÉQ quy 


200_ Kinh Đại Niệm Xứ 


tận) của thân, hoặc (} khưu quán sắt yếu tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự điệt tận) của thân. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà 
thôi' (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trén thân mà thôi). 


[Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn 
bà. cá nhân. tôi, của tôi. tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã vv...] 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều @ì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trén 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát 
thân trong thân. 


9. Lại nữa, này các thầy t} khưu, khi tỳ khưu 
thấy tử thi vất bỏ trong nghĩa địa chỉ còn lại những 
xương vụn nát như bụi, thầy tỳ khưu bèn ấp dụng sự 
quán sát vào chính cơ thể mình như sau: “Thật vậy, cơ 
thể này (của ta) cũng có cùng đặc tính như vẬy, nó cũng 
sẽ trở nên như cơ thể kía và không vượt ra ngoài đặc 
tính đó được. ” 


Kinh Đại Niệm Xứ 291 


Như vậy, tỳ khưu quấn sát thân trong nội thân 
hay tỳ khưu quán sát thân trong ngoại thân hay t} khưu 
quán sắt thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của thân hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt 
tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi). 


[Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn 
bà, cá nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã vv...] 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uấn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khuu, t khưu quán sắt 
thân trong thân. : _ 


„„Öt] ÁY 0A 2f1J 
Ø1 02 IOI„ :J0I4 rựHT Á1 ÓWJ ÁY 0A 2ñ) 00] 02 IỊY 


„„Ót) 0U 21 0 1d 
02 [OI„ :JPIQ nHỤY Á1 'Ó] 0U] 2Ú] o0] Hổ 02 HT 


„„Ö] QUY 2ñ 
Øt] 02 IQI„ :J0!Q nnHY Á1 'ÓI pụ] 2ïH o0] 02 HỊ} 


4 Óũ] 26ƒ 20 0 rụd 
02 rỌï,„ :J0Iq nnựy 41 ÔúJ 26J 2Ú1 0W! Id 02 HỊY 


4,OiJ 267 21) 
0U 02 I0L„ :JPIQ nHỊY Á1 Óú] 20J 2ñ] oW] 02 I} 


- ÓI) ẤY 0A 02 rQ1„ :10Iq nnUy Á1 Á£U) 
(26 8uoty ouy 8uoty ÓW] tuy2) ÓWJ ẤT 0A 02 HJ} 


: bã Òt) 
QUY 02 IQI„ :J0IQ HHỤY Ấ1 ÁệU! '(ÔÚ) 0UY 02 HH 


„„ OU} 2ÉJ O2 IQ1„ -191 TỰ 
ÁJ) 'OWJ 20J/ 02 IUJ - tang ấ Áp 22 Ápu “ÁEP 


¿ Ogu o) nu OI) SUo1) 
Ôi Jps upnb nnụy á1 TM Á? ÁR(] 272 ÁệU ÿ 


ôt 8ưox Ôt] Jgs uynÒ_ 'JI 


-IX UIIN I8 UUI cốc 


Kinh Đại Niệm Xứ 293 


khi có phi thế tục vô ký thọ, tỳ khưu biết: "Tôi 
có phi thế tục vô ký thọ. 


Như vậy, t khưuu quán sát thọ trong nội thọ hay 
tỳ khưu quán sát thọ trong ngoại thọ hay t} khưu quán 
sắt thọ trong nỘi thọ và ngoại thọ. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sính khởi (sự sinh khởi) 
của thọ hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) 
của thọ, hoặc t} khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt 
tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thọ. | 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thọ mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên thọ mà thôi). 


[Chỉ có thọ, không có người, chúng sinh, đàn ông. đàn 
bà, cá nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về 
tự ngã VV... 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chấnh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thây tỳ khưu, t} khưu quán sát 
thọ trong thọ. 


204. Kinh Đại Niệm Xứ 


II. Quán sát tâm trong tâm 


Và này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu quán sát 


tâm trong tâm là như thế nào ? 


loạn; 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, 

khi tâm có tham, biết rằng tâm có tham; 

khi tâm không tham, biết rằng tâm không tham,' 
khi tâm có sân, biết rằng tâm có sân; 

khi tâm không sân, biết rằng tâm không sân; 

khi tâm có sỉ, biết rằng tâm có si; 

khi tâm không sĩ, biết rằng tâm không sĩ; 

khi tâm co rút biết rằng tâm co rút; 

khi tâm không co rút biết rằng tâm không co rút, 
khi tâm tán loạn, biết rằng tâm tán loạn, 

khi tâm không tán loạn, biết rằng tâm không tán 


khi tâm quảng đại, biết rằng tâm quảng đại, 
khi tâm không quảng đại, biết rằng tâm không 


, quảng đại, 


khi tâm hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn; 

hi tâm vô thượng, biết rằng tâm vô thượng; 
khi tâm định, biết rằng tâm định; 

khi tâm không định, biết rằng tâm không định. 


Như vậy, tỳ khưu quán sát tâm trong nội tâm hay 


tỳ khưu quán sát tâm trong ngoại tÂm hay tỳ khưu quán 
sắt tâm trong nội tâm và ngoại tâm. 


Kinh Đại Niệm Xứ 295 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của tâm hay tỳ khưu quán sắt yếu tố diệt tận (sự điệt tận) 
của tâm, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt 
tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của tâm. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có tâm mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên tâm mà thôi). 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều øì. 

Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, t khưu quán sát 
tâm trong tâm. 


IV. Quán sát pháp trong pháp 


Và, này các thầy tỳ khưu; tỳ khưu quán sát pháp 
trong pháp là như thế nào? 


l. Năm chướng ngại 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu quán 
Sát pháp trong pháp qua năm chướng ngại. 


296_ Kinh Đại Niệm Xứ 


Và, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp 
trong pháp qua năm chướng ngại là như thế nào? 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, khi tham ái có mặt 
tỳ khưu biết rằng: "Có tham ái trong tôi", hay khí tham 
ái vắng mặt, tỳ khưu biết: “Không có tham ái trong tôi : 
t khưu cũng biết lý do tham ái chưa sanh được sanh 
khởi, tỳ khưu cũng biết lý do tham ái đã sanh bị diệt trừ; 
tỳ khưu cũng biết lý do ái dục đã được diệt trừ không 
còn khởi sanh nữa trong tương lai. 


Khi sân hận có mật, thầy khưu biết, có sân hận 
trong tôi” Khi sân hận vắng mặt, tỳ khưu biết ' Không 
có sân hận trong tôi”; tÈ khưu cũng biết lý do sân hận 
chưa sanh được sanh khởi; tỳ khưu cũng biết lý do sân 
hận đã sanh bị diệt trừ, tỳ khưu cũng biết lý do sân hận 
đã được diệt trừ không còn khởi sanh nữa trong tương 
lại. 


Khi dã dượi buồn ngủ có mật, tỳ khưu biết, “có 
dã dượi buồn ngủ trong tôi”. Khi dã dượi buồn ngủ 
không có mặt, tỳ khưu biết, "không có dã dượi buồn ngủ 
trong tôi". Tỳ khưu cũng biết lý do dã dượi buồn ngủ 
chưa sanh được sanh khởi: tỳ khưu cũng biết lý do dã 
dượi buồn ngủ đã sanh bị diệt trừ, t} khưu cũng biết lý 
do dã dượi buồn ngủ đã được diệt trừ không còn khởi 
sanh nữa trong tương lai. 


Khi bất an và hối hận có mặt, t} khưu biết, có 
bát an và hối hận trong tôi”. Khi bất an và hối hận vắng 
mặt, tỳ khưu biết "không có bất an và hối hận trong tôi. 


Kinh Đại Niệm Xứ 297 


Tỳ khưu cũng biết lý do bất an và hối hận chưa sanh 
được sanh khởi; tỳ khưu cũng biết lý do bất an và hối 
hận đã sanh bị diệt trừ, tỳ khưu cũng biết lý do bất an 
và hối hận đã được diệt trừ không còn khởi sanh nữa 
trong tương l4. 


Khi hoài nghỉ có mặt, tÈ khưu biết, 'có hoài nghĩ 
trong tôi". Khi hoài nghi vắng mặt, t} khưu biết không 
có hoài nghỉ trong tôi”. Tỳ khưu cũng biết lý do hoài 
nghỉ chưa sanh được sanh khởi; tỳ khưu cũng biết lý do 
hoài nghỉ đã sanh bị diệt trừ, tỳ khưu cũng biết lý do 
hoài nghỉ đã được diệt trừ không còn khởi sanh nữa 
(rong tương lai. 


Như vậy, tỳ khưu quấn sát pháp trong nội pháp 
hay tỳ khưu quán sát pháp trong ngoại pháp hay tỳ khưu 
quán sát pháp trong nội pháp và ngoại pháp. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của pháp hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt 
tận) của pháp, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có pháp mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên pháp mà thôi). 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


298 Kinh Đại Niệm Xứ 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khuu, tỳ khưu quán sát 
pháp trong pháp qua năm chướng ngại. 


2. Ngũ uấn thủ 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu quán 
sát pháp trong pháp qua ngũ uẩn thủ. 


Và, này các thầy tỳ khuu, tỳ khưu quán sát pháp 
trong pháp qua ngũ uấn thủ là như thế nào? 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây, (} khưu biết: 'đây 
là sắc, đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh 
của sắc, đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận của 
sắc, đây là thọ, đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân 
khởi sinh của thọ, đây là sự diệt tận hay nguyên nhân 
diệt tận của thọ; đây là tưởng, đây là sự khởi sinh hay 
nguyên nhân khởi sính của tưởng, đây là sự diệt tận hay 
nguyên nhân diệt tận của tưởng; đây là hành, đây là sự 
khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của hành, đây là sự 
điệt tận hay nguyên nhân diệt tận của hành; đây là thức, 
đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của thức, 
đây là sự diệt tận của thức hay nguyên nhân diệt tận của 


“2.1”? 


thức. 


Kinh Đại Niệm Xứ 299 


Như vậy, t} khưu quán sát pháp trong nội pháp 
hay tỳ khưu quán sát pháp trong ngoại pháp hay tỳ khưu 
quán sắt pháp trong nội pháp và ngoại pháp. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) 
của pháp hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt 
tận) của pháp, hoặc (È khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
diệt tân (sự sinh khởi và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có phấp mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên pháp mà thôi). 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bát cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, (} khưu quán sất 
pháp trong pháp qua ngũ uẩn thủ. 


3. Sáu căn và sáu trần 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu quán 
sắt pháp trong pháp qua sấu căn và sáu trần. 


300 Kinh Đại Niệm Xứ 


Và, này các thầy t} khưu, t} khưuu quán sát pháp 
trong pháp qua sấu căn và sáu trần là như thế nào? 


Tỳ khưu biết mắt, biết vật thấy và cũng biết được 
những thằng thúc (dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc vào 
cả hai. Tỳ khưu cũng biết lý do những thăng thúc (dây 
trói buộc) chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết 
lý do những thằng thúc (dây trói buộc) đã sinh được loại 
trừ. Và tỳ khưu cũng biết lý do những thăng thúc đã bị 
loại trừ không còn khởi sinh nữa trong tương lai. 


Tỳ khưu biết tai, biết âm thanh và cũng biết được 
những thằng thúc (dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc vào 
cả hai. Tỳ khum cũng biết |ý do những thằng thúc (dây 
trói buộc) chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết 
lý do những thằng thúc (dây trói buộc) đã sinh được loại 
trừ. Và tỳ khưu cũng biết lý do những thằng thúc đã bị 
loại trừ không còn khởi sinh nữa trong tương lai. 


Tỳ khưu biết mũi, biết mùi và cũng biết được 
ˆ_ những thằng thúc (dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc vào 
cả hai. Tỳ khưu cũng biết |ý do những thằng thúc (dây 
trói buộc) chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết 
lý do những thằng thúc (dây trói buộc) đã sinh được loại 
trừ. Và tỳ khưu cũng biết lý do những thằng thúc đã bị 
loại trừ không còn khởi sinh nữa trong tương lai. | 


Tỳ khưu biết lưỡi, biết vị và cũng biết được 
những thằng thúc (dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc vào 
cả hai. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng thúc (dây 
trói buộc) chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết 


'dpud en2 (LỆ) 1ôïp r1S ỆA IOUY UJUJS 1S) UỆ) JöIP 
ÿA IOLIJY UUIS O0) nọÁ 1Ps uUpnb rưuyy áJ 2¿oW 'dpud en2 (uỷ) 
löIp 1S) UỆ) 1óIiP 0) nọÁ 1ps uynb nnụy Áj A°u dpd en2 
(IQIN Uus 715) IOU UỊS 01 nọÁ 1s tUpnD rự\y ẤT, 


'dpud io8uU gA dpud rộu 8uo1) dpud Jps upnh 
nuy á? Áeu dpud rẻoẩu 8uo dpNd ps upnb nHụy Á1 Áb?Ụ. 
dpud rộu ổuo dpHd 1gs upnb nHỤụy ÁJ “(CA nỤN 


Bị 8uon]† SUo1J su 
\Ju/S IOUy uUọ2 Øuoty 111) /È0j iq 8p 2n) 8U) ØunWu op 
ÁI J0q Sun2 rựHƑÿ Á1 ÿẠ 2111 /Ẻ0[ 2ÓnD UỊIS gD (2ÔnQ I04) 
Ápp) 2n ®upu; 2unuu op ÁJ J0Iq 8un2 rựuÿ ẤT “10W 
UJS 2Ónp U/s £nụ2 (20ng !01J Áp) 2n] Suy 2Unuu 
0P ẤT j6!q Øuq2 rữÿ Á[ ` TEỤ ÿ2 OEA 2ÔnH) ÁN (UỊS 
4oUy (2óng 01) Ágp) 2n) Suy) Sunựu 2ónp 1øiq 8ùun2 gA 
(uiợ) en2 Øuón) rọp) dpud 1øq “U0E) 1ø!q rưuy ẤT 


J 
Ølion) 8UO1) bỊU JUIS IOUÿ HỌ2 ØUOIlý 11) JÈOJ jQ 6D 201 
8upu) 8unu op ẤT 1ø!q 8un2 nHỤY Á1 ÉA 17 IÉoJ 2np 
tJu1s £p (2Ông !o4 Ágp) 2n) Suyu) 2unu op ÁJ J2q 8un2 
n/HỊY ẤT, 10WY UUIS 2Ônp uJs en/2 (2Ông JO1] ÁP) 2n] 
8upu) Sunu op A7 joIq 8ùun2 nnHy ẤT, TPH ÿ2 OEA 2ÓnH) 
ÁN! JUIS IOWY (2Ông IO1J Ấgp) 2n) ØUyU) Zunuu 2ónp 
10!q 8Un2 ÿA t2 2nX JÊA 101Q 'UÿU) 1901 rựty ẤT 


8 đuon] 8UOIJ 8U JUIS IOUY UHỌ2 SUOLIY 111) IÉOJ 


/q tp 2n) 2Ue) 2unuu op Ái 1ø!q Sun2 nUÿ @J A141 
/ÈOJ 2np IJus gp (2ÔnQ !01 Ápp) 2n Suy) 8unWu op ÁT 


IO£ 0X UIỆIN !ẺQI qUIX 


302 Kinh Đại Niệm Xứ 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có pháp mà 
thôi' (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên pháp mà thôi). 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uấn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy t} khưu, tỳ khưu quán sát 
pháp trong pháp qua sấu căn và sấu trần. 


4. Bảy yếu tố giác ngộ 


Này các thầy t khưu, ở đây tỳ khưu quán sát 
pháp trong pháp qua bảy yếu tố giác ngộ. 


Và, này các thầy tỳ khuu, tỳ khưu quán sát pháp 
. trong pháp qua bảy yếu tố giác ngộ là như thế nào? 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có 
niệm giác chỉ, tỳ khưu biết: “nội tâm tôi có niệm giác 
chỉ", hay khi nội tâm không có niệm giác chi, tỳ khưu 
biết: "nội tâm tôi không có niệm giác chỉ. Tỳ khưu 
cũng biết lý do của niệm giác chí chưa sinh được sinh 
khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do do sự tu tập niệm giác 
chỉ được hoàn hảo. | 


IJUỊS 2ÔnJ QU/S E2 12 2pIổ IPỤ) nựJ op ẤT ‡2!q Sun2 
rỰH-Y ÁJL „12 2PI8 PU) ng] 02 8UQ0WY I0] tUỆ) IÔU,-1ØI 
rựn/Y Á) T2 2PIể IpụJ nụ) o2 8UoWy tP) rÔU Iÿ ÁBW 1,12 
2PIZ IPW1 "J 02 TOI LI] IỘU,, -jØIQ rưMDY Á1 T2 2PI8 IPỤ] 
JTHỊỊ 02 LỆ) ÔU HỊY THHỊY áJ Ấy) 2P2 ẤgU ÁẸP O@ 


'OPU UgOU 2ÔnD I2 2PI18 Hị đẸ) n} 1ì Op 
AT joIq ẩuUn2 nựHÿ ẤJ, 10W UUỊIS 2Ónp (JUỊS 67M2 HỊ2 2p18 
JH 0D ẤT J@!q SUn2 rụMJY ẤT ,„1U2 2PIổ HỊ 02 SUOUY IOI 
tuỆ} rÓU,,-J0IQ tự 4} TỊ2 2VIổ / 02 8UoWy tuệ} rôu rÿ 
ÁP, ,,12 201 TỤ O2 !ỌI LỆ) IU, -:1ØIq rưHÿÿ Á} 112 2g18 
;H 02 LUẸ) JÔU HỊY TưH/Y á ÁgU) 2p2 Ấpu ÁgP O 


'OPtJ HgOlj 20np r2 
2pI2 Hy] gu] đệ) nj ïs 0p ẤT JøIq 8un2 nHụy ẤT 10W 
(JUỊS 2ÔnD tJUỊS 072 12 2ÿ1ổ tiÿ) WUJ) OD ẤT JØIqQ Zun2 
rỰHJý Ấ[ „12 2EI8 UỆJ QUI O2 SHQUY !OJ LUẸ) IỘU,-J2/q 
nư_y Á1 T2 2pIổ UỆ] Ju1] O2 8MOLJÿ tUẸ) IÔU Ty ÁP 1,12 
2pIZ Uÿ] t(JUI] 02 !Ọ tUỆ) lộ, -J@!q rựưy 4) T2 21 u) 
[H1] 02 tuỆ} lôu /Y TưlY 41 ÁgU] 2f2 Ápu Áp O 


| 'OpU UrẹotJ 2Ónp J2 212 dyud 
2È) độ) nj1is OD ẤT 1ØIq 8Un2 nụ ẤT 1OUY WUIS 2Ónp 
\Jus t2 12 2ÿ18 dpWd 21) 0p ẤT 10!q 8un2 rựuy ẤT 
„12 2PI8 dd 2É1 o2 8uoty r0) tệ) rộu, -Jøiq nuÿ 41 
12 2yI8 dpud tJ2È1) 02 8Uoty tp) IÔU TU ÁPỤ 1,12 218 
dỹhd tJ2É1] 02 lọ] LUỆ) /ÔU, -JØ!q rựHIY Á) 142 2p18 dyud 
U2É11 O2 LUẸ] IỘU HỊY TUUJÿ ÁJ Áp) 22 ÁgU Áp l8) 


€O£  JRX UIN LẺ qurỊ 


304 Kinh Đại Niệm Xứ 


khởi. Tỳ khưu cũng biếí ÿý do sự tu tập thư thái giác chỉ 
được hoàn hảo. 


Ở đây này các thầy tỳ khu, khi nội tâm có định 
giác chí, tỳ khưu biết: "nội tâm tôi có định giác chí”, 
hay khi nội tâm không có định giác chí, tỳ khưu 
biết: nội tâm tôi không có định giác chỉ". Tỳ khưu cũng 
biết lý do định giác chi chưa sinh được sinh khởi.' Tỳ 
khưu cũng biết lý do sự tu tập định giác chỉ được hoàn 
hảo. | | 


Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có xả 
giác chỉ, thầy tỳ khưu biết: “nội tâm tôi có xả giác chỉ, 
hay khi nội tâm không có xả giác chỉ, tỳ khưu biết: nội 
tâm tôi không có xả giác chỉ". Tỳ khưu cũng biết lý do 
xả giác chỉ chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết 
!ý do sự tu tập xả giác chí được hoàn hảo. 


Như vậy, tÈ khưu quán sát pháp trong nội pháp 
hay tỳ khưu quán sát pháp trong ngoại pháp hay ( khưu 
_ quấn sắt pháp trong nội pháp và ngoại pháp 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khôi 
của pháp hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt 
tận) của pháp, hoặc ( khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của Pháp. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có pháp mà 
thôi. (nghĩa là chỉ thuần chánh niệm trên pháp mà thôi). 


Kinh Đại Niệm Xứ 305 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp 
cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


1ỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bát cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sất 
pháp trong pháp qua bảy yếu tố giác ngô. 


5. Tứ Thánh Đế 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây tỳ khưu quấn sát 
pháp trong pháp qua Tứ Thánh Đế 


Và, này các thầy t} khưu, tỳ khưu quán sát pháp 
trong pháp qua Tứ Thánh Đế là như thế nào? 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây tỳ khưu biế† như thật 
'đây là khổ”; tỳ khưu biết như thật “đây là nguyên nhân 
của sự khổ”; tỳ khưu biết, như thật "đây là sự chấm dứt 
khổ"; và tÈ khưu biết, như thật 'đây là con đường dẫn 
đến nơi dứt khổ". 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao 
thượng về sự khổ? Sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ, 
lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân, khổ tâm 
và quá suy sụp tỉnh thần là khổ, gần cái không ưa là khổ, 
xa cái ưa thích là khổ, tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. 


306 Kinh Đại Niệm Xứ 


Bây giờ thế nào là sính? Sự sinh của một chúng 
sanh tùy thuộc vào giới loại của chúng sanh, sự ra đời 
của chúng, nguồn gốc của chứng, sự vào thai bào của 
chúng, sự xuất hiện các uẩn của chúng, sự thụ đắc các 
căn của chúng; này các thầy tỳ khưu, như vậy được gọi 
là sinh. 


Và này, các thầy tỳ khuu, thế nào là già? Sự già 
của một chúng sanh tùy thuộc vào giới loại của chứng 
sanh, sự già của chúng, sự suy thoát, sự rụng răng, sự 
bạc tóc, sự nhăn đa, sự suy sụp sức khỏe, sự suy mòn các 
căn; này các thầy tỳ khưu, như vậy là già. 


Và này các thầy tỳ khuu, thế nào là chết. Sự ra 
đi và sự biến mất của chúng sanh khỏi các giới loại mà 
chứng đang sống, sự suy tàn, sự biến mất, sự đang chết, 
sự chết, sự hoàn toàn chấm dứt đời sống, sự diệt của ngũ 
uẩn, sự vất bỏ tử thí, sự suy tàn của các căn kiểm soát 
sức sống, này các thầy tỳ khưu, như vậy là sự chết. 


| Và này, các thầy t khuu, thế nào là lo âu phiền 
muộn ? Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát 
khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự ăn 
năn, sự âu sầu, tâm sầu muộn, sự sầu khổ bên trong, này 
các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là lo âu phiền muỘn. 


Và này, các thầy tỳ khuu, thế nào là uất ức than 
khóc? Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát 
khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự than 
khóc, sự bị thằm và than khóc, trạng thái bị thảm và ' 


Kinh Đại Niệm Xứ 307 


than khóc, này các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là uất ức 
than khóc. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là khổ thân? 
Sự đau khổ về thân và sự không sảng khoái về thân, sự 
đau khổ, sự không sẳng khoái do thân xúc, này các thầy 
tỳ khưu, như vậy gọi là khổ thân. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là khổ tâm (ưu 
phiền)? Sự khổ tâm và sự không sảng khoái về tÂm, sự 
khổ và sự không sẳng khoái do tâm xúc, này các thầy t} 
khưu, như vậy gọi là khổ tâm. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là sầu não? 
Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát khác, 
gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự áo não, sự 
sầu não, trạng thái của chúng sinh đang có sự áo não, 
trạng thái của chúng sinh đang có sự sầu não. này các 
thầy tỳ khưu, như vậy gọi là sầu nÃo. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là đau khổ khí 
phải gần những gì mà mình không ưa thích. Ở đây, 
bất kỳ những gì không đáng yêu, không vừa lòng, không 
thích thú (sảng khoái), hình sắc, âm thanh, mùi, vị và 
vật xúc chạm hoặc bát kỳ vật gì mà mình rnuốn chúng 
mất, muốn chúng bị hư hoại, muốn chúng không được 
thoải mái, muốn chúng không tránh khỏi điều bất hạnh. 
nhưng mà mình lại phải sống với chúng, chung đụng với 
chúng, yêu thương chúng, cùng hòa lẫn với chúng. Nãj 
các thầy tỳ khưu, như vậy là gần với những gì mà mình 
không ưa thích. 


308 Kinh Đại Niệm Xứ 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là xa cái mình 
ưa thích. Ở đây, bất kỳ cái gì đáng yêu, đáng ưa thích, 
dễ thương, sắc, thính, hương, vị, xúc hay những ai mà 
mình muốn cho họ có sự an lạc, muốn cho họ có sự lợi 
ích, muốn cho họ có sự thoải mái, muốn cho họ tránh xa 
những điều bất hạnh, cha mẹ, anh, chị, em, bạn bẻ, đồng 
nghiệp, bà con gần, bà con xa, nhưng không thể sống 
gần với mình, không thể đến với mình, không có thiện 
cảm với mình, không hòa lẫn với mình. Này các thầy tỷ 
khưu, như vậy là đau khổ vì phải xa cái mình ưa thích. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là không đại 
được cái mình mong cầu? 


Bị sự sanh chỉ phối sự mong cầu sau đây có thể 

khởi sanh: "Mong rằng ta khỏi bị sự sanh chỉ phối, 

mong rằng ta khỏi đi tái sanh, nhưng thực ra, những 

điều này không thể chỉ do mong cầu mà được. Như vậy 

là sự đau khổ do không đạt được cái gì mà mình mong 
cầu. 


Bị sự già chỉ phối có thể khởi sinh sự mong cầu: 
"Mong rằng ta khỏi bị sự già chỉ phối". Nhưng thực ra, 
những điều này không thể chỉ do mong cầu mà được. 
Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và 
đó cũng là đau khổ. 


Bị bệnh tật chỉ phối có thể khởi sinh sự mong 
cầu: “Mong rằng ta khỏi bị bệnh tật chỉ phối. Nhưng 
thực ra, những điều này không thể chỉ do mong cầu mà 


Kinh Đại Niệm Xứ 309 


được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong 
cầu, và đó cũng là đau khổ. 


Bị sự chết chỉ phối có thể khởi sinh sự mong cầu: 
“Mong rằng ta khỏi bị sự chết chỉ phối". Nhưng thực ra, 
những điều này không thể chỉ do mong cầu mà được. 
Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và 
đó cũng là đau khổ. 


Bị lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân, 
khổ tâm và sầu não chỉ phối có thể khởi sinh sự mong 
cầu: “Mong rằng ta khỏi bị lo âu phiền muộn, uất ức 
than khóc, khổ thân, khổ tâm và sầu não chỉ phối. 
Nhưng thực ra, những điều này không thể chỉ do mong 
cầu mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà 
mình mong cầu, và đó cũng là đau khổ. 


Và này các thầy tỳ khuu, thế nào là một cách 
tóm tắt, ngũ uẩn thủ là khổ”. Đó là sắc uẩn thủ, thọ uấn 
thủ, tưởng uẩn thủ, hành uẩn thủ, thức uẩn thủ. Này các 
thầy tỳ khưu, chúng được gọi là “một cách tóm tắt, ngũ 
uẩn thủ là khổ". 


Này các thầy tỳ khưu, đó là chân lý cao thượng 
về sự khổ. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý 
cao thượng về nguyên nhân của sự khổ? 


Đó là tham ái khiến khởi sinh cuộc sông mới và, 
tràn đầy với sự vui thích và dục lạc, luôn luôn từn kiếm 


310 Kinh Đại Niệm Xứ 


một sự thích thú mới lúc chỗ này, lúc chỗ kia, mong 
muốn dục lạc, mong muốn có một đời sống (hữu ái), 
mong muốn không còn có đời sống (vô hữu ái). 


Và 
này các thầy tỳ khưu, các tham ái này khi sinh thì sinh 
ra ở đâu, khi trú thì trú ở đâu? Bất cứ cái gì là vật đáng 
yêu, đáng mến trên cõi đời, tham ái này khi khởi sinh thì 
khởi sinh ở nơi ấy và khi trú thì trú ở nơi ấy. 


Và cái gì trên đời là những vật đáng yêu đáng 
mến? 


Mắt trên cõi đời là vật đáng yêu, đấng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. 


Tai trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. _ 


Mũi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mết: 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. 

Lưỡi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. | 


Kinh Đại Niệm Xứ 311_ 


Thân trên cõi đời là vật đấng yêu, đáng mết. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. 


Tâm trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. 


Hình sắc (sắc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đây. 


Âm thanh (thính) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy 
và khi trú thì trú ở đấy. 


Mùi (hương) trên cõi đời là vật đáng yêu, đấng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đấy. 


Vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đây. 


Sư xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy 
và khi trú thì trú ở đấy. 

Nhãn thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đấy. 


312 Kinh Đại Niệm Xứ 


NHI thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đây. 


Tỉ thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mếi. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. 


Thiệt thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đấy. 


Thân thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đấy. 


Ý thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đây. 


Nhãn xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đấy. 

Nhĩ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú 
thì trú ở đấy. 


ÁBD @ n4) tUI HH] IỤY ỆA ÁEP Ọ 1U 
IUJS {IJJ IOI[Y (JUJS !JY 0p 1ÿ tươi, tiẹuut 8Upgp TrọÁ 8gp 
JỆA §J LQP IO2 U21) 2nX J1} 1J JUIS JPUd ôWT 


ÁP Ọ I1 {1 Tả) IỤY EA ÁP 
@ IOUN HUỊS {H] 1OIJY (JUTS HỊY 'OP !P t8} (U21 8UEp “lỌÁ 
8lj£p JÿA EỊ LQP IQ2 Uọ] 2nX JJ 1J UJUIS JPUd öụ} 


/ÁED O 1H) {1 I1) LỤY EA ÁED Ọ IOUY 
(JUS [HJJ !O([Y (JUTS IỤJY 'OD Iÿ tuPlj[, 'Uọtu 8Upgp “tộÁ 8Ugp 
JỆA BỊ 1QD !Q2 UợI) 2nX 1U 1} {uis JPUd ôÚƑ 


'ÁRP O IHỊ II [LH] HƑY EA ÁED O IOUY 
HUTS {Ú] 1Ot[Y JUIS IỤY “0P IP tuÐlj[ 'UọtU 8Upp “tọÁ 8Ugp 
JÊA EJ IQP !Q2 UọI) 2nX UpWU 1} Uu¡s JpHd ójƑ 


Áp Ọ I1 {U) 
I1) HỰY EA ÁED O LOUY (JUIS {1 IOUY UUỊS HJY '0P 1P UP 
tọu! Øugp “nọÁ ẩUgp JÿA Ệ] !QP IQ2 UọI 2nX 4 


ÁEP Ọ IH) {H] f1] IJY 
ỆA ÁED O LOUY tJUIS {Ú] IOUY UUJS IỤY “OP Iÿ LUPUJ 'UọU1 
8upp “nọÁ 8UEp JÿA ỆỊJ !QP IQ2 Uọi) 2nx UWT 


ÁED Ọ II II 11) rY 
A ÁBD O IOUY tJUIS {H] !OI[Y WUIS IỤY “0D IP HIEỤT 'UỢLI 
Supp “nọÁ ØUEp JỆA EỊ IQD IQ2 tUọi) 2nX 101L 


Afp Ọ [11] tỤ] 


JIH] HỊY ỆA ÁP @ IOUY tUỊS {HJ IỌUY WUỊS IỰY “0P TP UIEỤT 
tuọu! SUpp “'nọÁ ổugp JÊA gỊ !QP IO2 UợU 2nx LƑ 


€I£ RX UIBIN IẺŒ qUIX 


314 Kinh Đại Niệm Xứ: 


Thọ phát sinh từ thân xúc trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh 
khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Thọ phát sinh từ ý xúc trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đấng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở 
đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tưởng hay tri giác về hình sắc trên cõi đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sính khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tưởng hay tri giác về âm thanh trên cõi đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tưởng hay tri giác về mùi trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh 
khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tưởng hay tri giác về vị trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh 
khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tưởng hay tri giác về sự xúc chạm (xúc) trén 
cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh 
khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Áp O TH] {HJ n4 IỤY ỆA ÁED O IOUY 
NJUIS tlJJ IOMY UUJS !ÿY 'O0D 1P tu#UJ 'Uọtu SuUgp “tọÁ 8Ugp 
JỂA Ị 1Q !O2 U1) (TP 2ÿS) 2ÿS HUỊN IP tUPUT 


/ÁBD @ THỊ {H1 T1] HỊY ỆA Áp O IOUY tJUJS 1] IOUY UUIS 
1W} “0D ¡P UlPỤJÿ 'UọLU SuUgp TIộÁ 8UEp JÿA gỊ IQP !Q2 Uạ1] 
(Lug) en2 8uôn) rop) dyUd tạp uenb uọi[ Á 28T 


ÁP O THỊ tỤI HH) HỤY EA ÁRD O IOUY WUIS {] IOUY 
1S HJY '0P 1ÿ LuUeij[ 'UoU1 8Ugp “nọÁ ổUgp JÊA BỊ LQP !Q2 
U21) (2NnX) UIIEU2 2nX IS Up Unb Uọiƒ Á 2P[ 


2ÁEP Ọ ILH {H] R1) HỤY EA ÁP 
© 10W UUIS 1] IOUY (JUIS HỊY “0P IP I8, 'UọtU 8uUpp lọ 
ẨHBp 1ỆA J IQD 102 tọ1) ƒA Uạp ươnb uợi[ Á 201 


ÁP Ọ IH II I1) HỰY ỆA ÁP Ọ IOUY 
IJU/S {ỤJ QUY tJUJS IỰY '0P IP tuÐj[ '0tl Øugp 'nọÁ ØUpyp 
JỆA EÏ IQP IQ2 UọI ru! uạp uenD uại[ Á 2E 


Áp Ọ II] [ỤỊ DH TY ỆA ÁED Ọ IOWY tJUỊS 
[HJ) IOIY (UỊS HỊ 'OP I treụj, 'Uptu Ølgp “nọ Øllgp JỆA 
§Ị IQP IQ2 UọI) UP} UP Uạp UEnb uọi[ Á 20} 


_!ÁP 0 n1 {H] P1] THỊ} ỆA ÁP Ọ IOUY UTS 
{) !OUY UUIS HỊƑY 'OP IP tUPụ[, 'UọLl Ổugp “nọÁ 8Ugp JÿA 
§Ị IQP IQ2 Uọi] 2gS WuỊU Uọp tưenb uọi[ Ấ 2E} 


⁄Á§D O I1) HỊI nHỊ IỤY €A ÁBED O IOUY 


UIS {ÚJ 1Q (JUS IUY 'OD IV tUEỤJ 'Uọu! SUEp TiọÁ 8Ugp 
JỆA E] !QP 102 Uọl) Á QA 2EI8 I1J ÁP SU0nT 


GI£  JX USIN !8Q quDJ 


316 Kinh Đại Niệm Xứ 


Tham ái âm thanh (thính ái) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh 
khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tham ái mùi (hương ái) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở 
đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tham ái vị (vị ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy 
và khi trú thì trú ở đấy. 


Tham ái sự xúc chạm (xúc ái) trên cõi đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tham ái pháp (pháp ái) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở 
đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy nghĩ đến hình sắc (sắc tầm) trên cõi đời 
là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sính khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy nghĩ đến âm thanh (thính tầm) trên cõi 
đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh 
khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Kinh Đại Nệm Xứ 317 


Sự suy nghĩ đến mùi (hương tầm) trên cõi đời 
là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy nghĩ đến vị (vị tầm) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh 
khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy nghĩ đến sự xúc chạm (xúc tầm) trên 
cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh 
khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy nghĩ đến pháp (pháp tầm) trên cõi đời 
là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy xét đến hình sắc ( sắc tứ) trên cõi đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy xét đến âm thanh (thính tứ) trên cõi đời 
là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy xét đến mùi (hương tứ) trên cối đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy xét đến vị (vị tứ) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở 
đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


318 Kinh Đại Niệm Xứ 


Sự suy xét đến sự xúc chạm (xúc tứ) trên cõi 
đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh 
khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy xét đến pháp (pháp tứ) trên cõi đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Này các thầy t khưu, như vậy là chân lý cao 
thượng về nguyên nhân của sự khổ. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao 
thượng về sự chấm dứt khổ? Đó là hoàn toàn diệt tắt, 
bằng cách loại trừ, loại bỏ, hay vất bỏ hoặc giải thoát 
khỏi, và không dính mắc vào, chính ái dục này. 


Và này, các thầy tỳ khưu, tham ái này khi bị loại 
trừ thì loại trừ ở đâu và tham ái này khi bị diệt tận thì 
diệt tận ở đâu? Bát kỳ vật gì trên đời là đáng yêu, đáng 
mến, tham ái này khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi 
diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Và cái gì trên đời là những vật đáng yêu đáng 
mến? 


Mắt trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mết. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 


ÁED Ø LỆ) 1ÖJD tỤ1 UỆ) 1ôIP 
!ỤY “ÁRP © 1H) LẺOJ {) 1LA1 JÉOJ ÍQ TY 'OD TP LUPỤJ “'UộUU 
Sub, 'noÁ ẩugp JÊA gJ IQP !Q2 Uọi) (8uOmM) TW 


“ÁP Ọ LẺ lồIP {H] UỆ) löIP HY 
“ED @ 111) 160J {ÑJ TH] JÉOJ Íq JƑY 'Óp 1P tuPjj 'Uoul 8ugp 
rrọÁ SMBD JÿA gỊ LQP !O2 Uọ1} (JUJJ) UEH] UV 


_ 1⁄{EP Ọ UỆ lỏjP I1 UỆ) 1ồIP 
IỤY “ẤẸP O 11 IẺOJ {HJ 1H] [BOJ ÍQ IỰY 0D IP UWỤI 'UọUU 
SuUgp “2Á 8Ugp JÉA gJ LQD IO2 Uọ1] (2S) 2S JUIH 


Áp Ọ UỆ) JöIP 1) 
LẺ) 1ÔID !HƑY “ÁED Ọ 114) HẺOJ {H) 111 [ÈOJ ÍQ LỤY 'ÓP 1P LƠ] 
tuotu ZUyp “nọÁ ØUpBp JÿA gJ !QD IQ2 tọi) tp} 


| ⁄ÁEP Ọ UỆ) lỏIP tự) 
HỆ) JÔID !ỤY “ÁfD © 111) 1ẺOJ {Ú 1111 IÉOJ jQ !ỤY '0DP 1P HIEU] 
tuọu! đupp 'nọÁ SMED JỆA EỊ IỌQP !Q2 UợI) UPU[ 


Áp Ọ tỆ) 1öIP t] 
UỆ) JöIP HỊY “ÁED O 111) IÉ0J {H) 111) 1É0J ÍQ HỊY '0D TP LIEIJ 
uọu! ØUgp “Iọ{ ẩMpBpD JÿA gỊ IQP !Q2 Uạ1) LOIT 


Áp O UỆ1 1öïP {U) 
UỆ) 1ôID 1U “ÁRP Ọ 111) IẺOJ {) {HJ IÉOJ ÍQ IỤY '0pD IP UP 
dọu Øugp “nọẤ SUEP JỆA gỊ IQP IQ2 UọJ) INÿV 


ÁP O UỆ) 1ỗIP II 


ƯẺ) JôïD TỤY “Á§P Ọ 11) IÉOJ tt) 111) /ÈOJ ÍQ IỤÿ '0D TP LUIEIJ 
toi! SHgp “ĐÁ SUEP JỆA BỊ !QP 102 tội) JBJ 


6I£E 8X uRIN IẺCj UIT 


320 Kinh Đại Niệm Xứ 


Vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 


Sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, 
khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Nhãn thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi 
diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Nhĩ thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mối. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 


Tỉ thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 


Thiệt thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi 
diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Thân thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi 
điệt tận thì diệt tận ở đấy. 


ÁBp Ọ LỆ] 1öIP {1 UỆ) 1ôïp Iụ} “ÁïD Ọ 14) 
1ÊOJ {MJ 14) 1É0J jQ IJÿ '0P 1P tUuPUJ 'Ueul up “nọ 8Upgp 
JÉA ÿ] 1QP !Q2 Uọ1) 2nX UWU ? guJs JPụd óỏj[ 


Áp O UỆ) 1öJP 1Ú) 
UẺ) JôJP IUJÿ lặp p n0 JÊ0J {) 111) IÊOJ ÍQ HƑY 'OP IP LIEIJ 
tUọtUu 8uyp 'nọÁ ØUpp JƒA §Ị IQP I02 Uọn 2nX 4 


Áp Ọ UỆ) 1öIP †(JJ UỆ) 1öïP 
IỤY “ÁP Ọ 111 IẺ0J {Ú) 14) IÉOJ ÍQ HỊY '0D IP UIPỤJ “UọUU 
ZMpp 'tọÁ ØUEp JỆA EỊ IQP IO2 Uại 2nX UgU[ 


'ÁED O UỆI 1ỏIP {H1 UỆ) 1óIP 
TỤY “ÁED O 1H) IÈOJ {U) 1L.) IÉOJ ÍQ HỰY 'OD IP UIEỤ[ 'UọU1 
Supp “nọÁ ØUpp JỆA EỊ !QP !02 Uợi 2nX JôTT 


ÁED O UỆ) 1öïP {H1 
UỆ) 19IP JỤY “ÁED Ọ 1H] JÈOJ {H) 111) [ÉOJ jQ TỊY '0D [P HIEUT 
tuọui 8upp “nẤ 8UEp IỆA gỊ IQp IO2 Uợ1) 2nX 1], 


Áp Ọ tỆ) 1ôïP tựi 
tỆ) JðID IỤY “ÁRP O 1111 IÈOJ {tJ 1111 HẺOJ ÍqQ HỊY 'OD IP LUEIT 
tuọu 8upp 'iọÁ 8gp JÉA ĐỊ IQP [Q2 Uọu) 2nX TỊN' 


ÁP Ọ LẺ) 1öIP {HJ UỆ) 1öIP 
IỤY ẨÁRD Ọ 1H11 HẺOJ {1 1L IÉOJ ÍQ HỰY “0D JP UIEỤJ “UợtU 
Zupp “nọÁ 8ugp JỆA EỊ !QP IQ2 trọ 2nX UPUN 


Áp O tỆ) 1ÖIP tử] 


tỆ) JôID IỤÿ ÁP O 1411 /ÈOJ {(J) 11) rÉOJ Íq HỤY (0P TP LUEUT 
tuọu SUpp “nọÁ Up JÿA gỊ 1Q !O2 Uọi 2JMJJ Ä 


[ZE£  RX UIIN IẺQ quT% 


322 Kinh Đại Niệm Xứ 


Thọ phát sinh từ nhĩ xúc trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại 
trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Thọ phát sinh từ tỉ xúc trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở 
đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Thọ phát sinh từ thiệt xúc trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại 
trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Thọ phát sinh từ thân xúc trên cõi đời là vậi 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại 
trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Thọ phát sinh từ ý xúc trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở 
đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Tưởng hay tri giác về hình sắc trên cõi đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Tưởng hay tri giác về âm thanh trên cõi đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


/ÁBp O LỆ) JöïP {WI LỆ) 1öIP !ỤY “ẤEP 
4© 4111 1ÉOJ {M1111 IÊOJ ÍQ HỊY (OP IP UIBỤJ, 'U2UU 8UEpP TIỌÁ 
SUBJ IÉA ĐỊ IQP IO2 Uạ1) /A UØp UEnb HglJ Á 2ø], 


⁄4EP Ọ UỆI 1ỏIP II UỆ) 1ỏIP HỤY “ÁP O 111 
JEOI {J 1111 1ÉOJ ÏQ IỊY 'OP IP tuEj[ 'UetU đUpp “nọÁ 8ugp 
lỆA EỊ IQD !O2 UợI) IạuI uạp uenb uọi, Á 20 


Áp O LỆ] JöIP tHI UỆ) lôiP !ụy “ẤP Ọ 111) 1Ẻ0j 
{HỊ 141 IÊOJ ÍQ HỊY '0P IP tueyj[ 'Uọtl 8UEp “nọÁ 8UEp JÿA 
@] 1QD IQ2 UọI] UP] tuy uạp ươnb uọij Á 20, 


'ÁEP Ọ LỆ) 1ỎIP t1 UỆ) lôïD TY “ÁED Ọ 11] IÉOJ 
{ỤJ 1411 1ÊO[ ƒq IY 'OP ¡P uI0\ÿ tUọuut SUpp “toÁ ØUgp JÊA 
ðƑ !QD IQ2 Uọ1) 2PS UIUI Up uenb uại] Ấ 207 


“ÁfpP @ HỆ) 1ôIP {H) LỆ! 1ôIPD IỤY “ÁP Ọ 111 
JOJ {H1 1111 JÈOJ ÍQ HỊY '0P 1P UIEụ† 'UouU 8Ugp “nạÁ ØuUpp 
JỆA E] !QD !Q2 UọI} Ấ QA 2VIØ J1 ÁPỤ ẨHỌRI 


Áp Ọ UỆI JöIP tỊ) UỆI 1öIP IỤY “ÁEP Ọ 1111 JÈOJ {H] 111) IẺ0J 
ÍQ HỊY '0P IP UueU[ 'Ulọu! 8uUyp “nọÁ Ẩlệp JỆA gỊ !QP 102 
Uọi) (2X) UIẺU2 2nX JìS QA 2PI8 LIJ ÁPỤ SUONT 


Áp Ọ UỆ) 1öID IỤ1 UỆ) 1öïP IỤY “ÁP 0 11 
JÊOJ 11 1441 IẺOJ ÍQ HỊƑY “0P 1P Le} 'Uou1 SUgp “tọÁ 8Ugp 
JỆA EỊ IQP IQ2 Uạ1) ÍA @A 2PI I1J ÁP SUONJ 


Áp O UỆ) 1ỏIP {t1 UỆI lồïP !ỤY “ÁP Ø 11] 


1ÊOJ {tJ] 1M] IEO[ ÍQ IỰY '0P IP tUuelj[, 'UIọui 8Upp “nọ 8Upp 
JỆA EỊ IQD 102 Uọ!) II @A 2PIổ J1) ÁP ®uonJ 


ÿc£  DpX UBIN IẺQ qUIW 


324 Kinh Đại Niệm Xứ 


Tác ý liên quan đến sự xúc chạm (xúc) trên 
cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị 
loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Tác ý liên quan đến pháp (đối tượng của tâm) 
trên cối đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đấy. 


Tham ái hình sắc (sắc ấi) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại 
trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Tham ái âm thanh (thính ái) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại 
trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Tham ái mùi (hương ái) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở 
._ đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Tham ái vị (vị ái) trên cõi đời là vật đáng yéu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, 
khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Tham ái sự xúc chạm (xúc ái) trên cõi đời là 


vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


: ÁEp O tIỆI JöIP IỊ) UỆ) lôiD IHY “ÁED Ọ 1111 I60J 
{H1 111 IÉOJ Íq IY '0P IP HIPUj 'Uọti ỔUEp “tộÁ Up JÊA 
@Ị IQP ¡02 Uạ1) (tr) 2nx) dpWd uạp rJ8u Áns ñ$ 


'ÁBp Ọ LỆ] lồID {1 UỆI 1ồID HƑY “ÁRP Ọ 111] IÈOJ 1H] 111] IÉOJ 
jQ HỊ '0P IP t0} 'Uọul 8Upp “tọÁ 8UpEp JÿA Ị IỌP IO2 
Uọ1I) (LiP) 2X) LUẺUI2 2nX IS Up IỤJổẩU Áns ñ© 


'ÁEP Ọ UỆ1 lỏIP LH) UỆ) 1öIP HỰY “ÁEP Ọ 1H 
JÊOI 1H) 141) /ÈOJ ÍQ IỰY “0D IP tUEỤJ, 'UotU SUgp 'noÁ ổ8uUpp 
JÊA ÿ] LQP !Q2 U21) (tệ) j4) jA UØp 1j8uU Áns 


'ÁED Ọ UỆI 1öIP t) UỆ) 1öID IỤY “ÁfD Ọ 1111 Ẻ0J {ÚI 
4H) IÈOJ Íq IỤY '0P IP tuyụj 'Uọul 8Uyp “nọÁ 8Ugp JÊA g] 
1QP 102 Uọ1) (tUỆ) 8UOn) ru! Uợp tu Áns 


'Ágp Ọ LẺI 1ôIP tUỊJ HỆ! 1ÖID IỤY 'ÁfP Ọ 11) IÈ0J {H] 111 
JÊOJ jqQ IỤỊY 'OP IP tUEỤJ, 'Uọtu 8Ugp “nnọÁ SUEP 1A EJ IỌP 
1Q2 U21) (LỆ) JUI/J) JUEU) tuệ tạp IJ8U Áns ñ© 


⁄{EP Ọ UỆ) 1öIP t1 LỆ) 16IP HỊY “ÁP O 111 IÈOJ tự] 
4H) IÉOJ jQ HỊY '0P ¡P tuejj 'UọtU SUyp “nọÁ 8UEp JÊA 8J 
1QD 1Q2 U24) (tUẸ] 2ÿS) 2ÿS Ju† uợp rIjổu Áns ñ 


4gp 
@ LỆ) lội {HJ UỆ) 1ðID IỤY “ÁEP Ọ 11) HOỊ {HỊ 1L) /60Ƒ ÍQ 
;ỤY '0D IP tuipj[ 'UotU 8Ugp “nọ ổlifp JÊA gJ LỌP [O2 Uọu] 
(P dpud) (tupj øn2 ØHón) iọp) dyud rÿ tueụ† 


Gc£  DX UIIN IẺ qUTW 


326 Kinh Đại Niệm Xứ 


Sự suy xét đến hình sắc ( sắc tứ) trên cõi đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Sự suy xét đến âm thanh (thính tứ) trên cõi đời 
là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ 
thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Sự suy xét đến mùi (hương tứ) trên cối đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Sự suy xét đến vị trên cõi đời (vị tđ) là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở 
đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Sự suy xét đến sự xúc chạm (xúc tứ) trên cõi 
đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại 
trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Sự suy xét đến pháp (đối tượng của tâm) (pháp 
tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đấy. 

Này các thầy tỳ khưu, như vậy là chân lý cao 
thượng về sự chấm dứt khổ. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý 
cao thượng về con đường dẫn đến nơi dứt khổ? Đó 
là Bái Chánh Đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh 


Kinh Đại Niệm Xứ 327 


Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh Tân, 
Chánh Niệm, Chánh Định. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh 
Kiến? Biết về sự khổ, biết nguyên nhân của sự khổ, biếi 
về sự chấm dứt khổ, biết về con đường dẫn đến nơi chấm 
dứt sự khổ, này các thầy tỳ khưu, như thế gọi là Chánh 
kiến. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh Từ 
Duy? Ly dục tưởng, ly sân tưởng, lý hại tưởng. Này 
các thầy t} khưu, đó là Chánh Từ Duy. 


Và này các thây tỳ khưuu, thế nào là Chánh Ngữ? 
Không nói dõi, không nói đâm thọc, không nói lời nói 
dữ, không nói lời vô ích. Này các thầy tỳ khưu, đó là 
Chánh Ngữ. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh 
Nghiệp? Không sát sanh, không trộm cấp, không tà 
hạnh. Này các thầy tỳ khuu, đó là Chánh Nghiệp. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh 
Mạng? Ở đây, này các thầy tỳ khưu, một vị thánh đệ tử 
loại bỏ tà mạng, sông Chánh Mạng. Này các thầy tỳ 
khưu, đó là Chánh Aạng. 


Và này các thây tÈ khưu, thế nào là Chánh Tĩnh 
lân? Ở đây, này các thầy tỳ khưu, t khưu với nhiệt 
tâm, thành khân, nỗ lực, tính tấn, cố gắng ngăn ngừa 


328 Kinh Đại Niệm Xứ 


(không cho phát sinh) những điều ác, những bất thiện 
pháp chưa phát sinh; với nhiệt tâm, thành khẩn, nỗ lực, 
tinh tấn cố gắng diệt trừ những điều ác, những bất thiện 
pháp đã phát sinh; với nhiệt tâm, thành khẩn, nỗ lực, 
tỉnh tấn cố găng làm phát sinh những điều lành, những 
thiện pháp chưa phát sinh; với nhiệt tâm, thành khẫn, nỗ 
lực, tỉnh tấn cố găng củng cô, kiện toàn, gia tăng, phá, 
triển. làm cho sung rmãn, làm cho hoàn hảo những điều 
lành, những thiện pháp đã phát sinh (Ngăn ngừa điều ác 
chưa có; đoạn trừ điều ác đã có; làm điều lành chưa có; 
tăng trưởng điều lành đã có). 


Này các thầy Tỳ khưu, thế nào là Chánh Niệm? 


Này các thầy Tỳ khưu, ở đây, ( khưu quán sát 
thân trong thân, tính cần, tỉnh giác và chánh niệm để 
loại bỏ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trên đời. Tỳ 
khưu quán sát thọ trong thọ, tính cần, tỉnh giác và chánh 
niệm để loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong 
cối đời. Tỳ khưu quán sất tâm trong tâm, tỉnh cần tỉnh 
giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và ưu phiền 
(sân hận) trong cõi đời. Tỳ khưu quán sát pháp trong 
pháp, tính cần, tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi 
tham ái và ưu phiền (sân hận) trong cõi đời. Này các 
thầy t khưu, như vậy là Chánh Niệm. 


Nây các thầy Tỳ khuu, thế nào là Chánh Định? 
Ở dây, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu hoàn toàn 


lý dục, hoàn toàn ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú 
trong thiền thứ nhất, kèm với tầm, tứ, hý, lạc phát sinh 


IS QA LUỘIU IJUP2 ÿA Ôn] J1] U21] JPUd ris o2 
dụ! ạp đẸT J2! 2Ônp Uự2 ÁgU tuổi (UPJ2 ÿA | 


(10W gu dpUd Uọ4) tuộjU (JUP2 UẸnHJ) HỊ2 EỊ EIJỂU) ;T0HJ) 
gu! dpWd o2 I2, đuẸ1 uiộIU UPU2 rưHÿ ÁJ] 2Ê0N 


'dyud e2 (HỆ) 1öIp rÌS ỆA IOUY (UJS /iS) UỆ) 1öID 
ÿA IOU UUIS OJ nọÁ Jps uynb ny 41 2£oW 'dpud en2 (uÉ) 
JÖIp 1S) UỆI /ôID O1 nọÁ Jps uUpnb rựdy 41 Á°ụ dpud en2 
(IOUY tJUJS 7S) IOWY UJUJIS Ọ} nọÁ Js ugnb rựnHÿ ÁJ 


'dpud rẻo8U gA dpud rộu ẩuo1) dpd Jps upnb 
rựnH Á1 Áp dpud rẻoẩu 8uo1 dpud 1ps upnbD nny áJ Á°ụ 
dpud rộu 8uo"; dpuUd Jpgs upnb rưu† Á1 “(A nỤA 


GHI} UIP ¡OU uạp Up 8uQnp uo2 gA 8uóng) 
OP2 ẤT U2 gỊ ÁƑA nu “nHjy ÁJ ÁpW! 22 ÁEN 


'Wuïp tJup2 §ị 1Ö ÁỆA nụu 
TỰMIY Ấ1 ÁPU1 2P2 ẤỆN (WUÍ UEH UiộJU gX) OỤ] PX Iọq 
UạU OÉ) (UỶ] IUPUJ LUộIU UPU2 ¡DA 26J 8Uouy oi đUouy 
7) nỤJ UạI) đUOI] J1) rỰMƑY Á] ÁẸP 20/1) rựi ỆA /Ị E2 
JPU! UợJQ 1S LOA ÿA (QUY ỆA 2ÉJ Oq IÉOT (THỊ 26J tuộiu 
pX) „LUỘIU ỆA PX 8UO1] 2nn0d tUẺU n1} O9Uy A1, 0Q UÁT) 
8p UuPU] 2ÿq 2£2 nụu 8Unp 0q TW] Uạn) SUO1] 41) t gA 
J6p Sun2 rựY Á1 “2ngd qUẺU uỆWU tuẸ2 tUẸ) UỆU) ',UI 
2PI18 ÿA tUỘIH IUPU2 JOA 'PX SHOIJ ƒ1J RƑHƑY ÁẤJ 7H LỆ) ỆA 
1H OqQ IÉO0J 'tUỆ) (UỊP 1J (JUỊS JPHd 2É T 1OA gA J1 8Uouy 
tu) ỔUQUY “tUỆ] JPHU HUI] IÔU LOA TEỤ J1] UọI) 8U0J 
jII] UE ỆA 1p SLJIJ2 rựMƑY Á1 71) “LỆ OQ IẺOT 72 UỆ 1S 1 


Ó6c£ ]ñX UuIN !ẺQ quIX 


330 Kinh Đại Niệm Xứ 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc 
hay dính mắc vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên 
thế gian do ngũ uẩn hợp thành này 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, t} khưu quán sắt 
pháp trong pháp qua Tứ Thánh Đề. 


Này các thầy tỳ khưu, như vậy là chân ]ý cao 
thượng về con đường dẫn đến nơi dứt khổ. 


Bảo đảm thành đạo 


Này các thầy tỳ khưu, thật vậy, người nào thực 
hành Tứ Niệm Xứ trong bẩy năm có thể đạt được một 
trong hai kết quả- trí tuệ cao nhất (Alahán) ngay Irong 
hiện tại, hoặc nếu còn một í† ái dục thì đạt quả bất lai 
(Anahàm). 


Không cần phải bảy năm, này các thầy ( khuu, 
người nào thực hành Tứ Niệm Xứ theo cách này trong 
sáu năm năm... bốn năm... ba năm...hai năm... rmộí nấm, 
thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ cao 
nhất (Alahán) ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một Ít ái 
dục thì đạt quả bất lai (Anahàm). 


Không cần phải một năm, này các thầy tỳ khưu, 
người nào thực hành Ti Niệm Xứ theo cách này trong 
bảy tháng...sáu tháng...năm tháng.. bốn tháng... ba 
tháng...hai tháng... một tháng, nửa tháng thì có thể đạt 


Kinh Đại Niệm Xứ 341 


được một trong hai kếi quả: trí tuệ cao nhất (Alahán) 
ngay trong hiện tại, hoặc nêu còn một ít ái dục thì đạt 
quả bất lai (Anahàm). 


Không cần phải nửa tháng, này các thầy t} khưu, 
người nào thực hành TỨ Niệm Xứ theo cách nàJ trong 
bảy ngày thì có thể đạt được một trong hai kếi quả: trí 
tuệ cao nhất (Anahàm) ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn 
tột f1 ái dục thì đạt quả bất lai (Anahàm). 


Bởi thế mới nói rằng: “Đây là con đường duy 
nhất để thanh lọc (tâm) chúng sanh, chấm dứt lo âu 
phiền muộn, uât ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, 
đạt Thánh Lạo và (ác ngộ Niớt Bàn. Đó là Tứ Niệm 
Xứ 


Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy. Các thầy tỳ 
khưu hoan hi tín thọ những lời dạy của Đức Thế TÓn. 


Phần Ba 
Hướng Dẫn Hành Thiền 


Đại Niệm Xứ 


H 


34 K 


¬^ 
3 


Hướng Dẫn Hành Thiền 335 


Hướng Dân Hành Thiền 


Muốn hành thiền, trước tiên bạn phải tìm một nơi 
thích hợp để giúp cho việc hành thiền của bạn được tốt 
đẹp. Nơi thích hợp là nơi yên tịnh. Bạn có thể tìm được 
nơi yên tịnh trong thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn hành 
thiền trong nhà, bạn phải tìm một nơi thích hợp cho việc 
định tâm của bạn, và mỗi khi hành thiền bạn nên đến đó. 
Bạn có thể tôn trí nơi hành thiền bằng một pho tượng. 
hay ảnh Phật, đèn, hoa và thấp một nén nhang để hổ trợ 
cho việc hành thiền. Tuy nhiên, những thứ trên không 
phải là điều thiết yếu. Điều quan trọng là bạn phải có 
một nơi yên tịnh để hành thiền. 


Bát đầu hành thiền, bạn phải chọn một thế ngôi : 
thoải mái thích hợp với bạn. Bạn có thể ngồi xếp bằng, . 
lưng giữ thẳng. Nếu ngồi kiết già, hai chân tréo vào 
nhau, quá khó đối với bạn thì bạn có thể ngồi bán già, 
đặt chân này lên chân kia. Nếu ngồi bán già cũng còn 
khó khăn đối với bạn thì bạn có thể ngồi theo "lối Miến 
Điện” hay còn gọi là “lối dễ dàng", chân này đặt trước 
chân kia, hai chân rời ra mà không chồng lên nhau. Nếu 
vẫn còn thấy khó khăn, bạn có thể ngồi trên ghế hoặc 
trên băng đài. Bạn cũng có thể dùng gối đệm nếu muốn. 
Mặc đầu ngồi kiết già là tư thế lý tưởng, nhưng bạn phải 


336 Kinh Đại Niệm Xứ 


quyết định chọn cho mình một tư thế thích hợp để có thể 
duy trì việc hành thiền một cách tốt đẹp nhất. Dầu ngồi 
ở tư thế nào đi nữa, điều quan trọng là phải giữ thân thể 
và lưng cho ngay thẳng. _ 


Chúng ta sẽ nói đến ba loại thiền: Thiền Tha 
Thứ, Thiền Từ Ái (Niệm Tâm Từ) và Thiền Minh Sát. 


Thiền Tha Thứ 


Chúng ta hành Thiền Tha Thứ để loại bỏ mọi 
cảm giác hối hận và sân hận. Thiền Tha Thứ có ba 
phần: xin người khác tha thứ cho mình, tự mình tha thứ 
cho người khác, và chính mình tha thứ cho mình... 


Trước khi muốn viết gì lên bảng đen, bạn phải. 
chùi sạch bảng. Cũng vậy, trước khi tha thứ cho người 
khác và tha thứ cho chính mình, bạn phải được người 
khác tha thứ. Đôi khi bạn làm một điều gì sai lầm đối 
với người nào, bạn cảm thấy ân hận. Đặc biệt lúc hành 
thiền, bạn muốn giữ tâm trong sạch thanh tịnh nhưng 
những tư tưởng ăn năn hối tiếc này cú lãng vãng trong 
tâm trí khiến cho việc hành thiền của bạn bị rối loạn. 
Do đó, trước tiên bạn phải xin người khác tha thứ cho 
bạn. Sau đó, chính bạn phải tha thứ cho người khác về 
những lỗi lầm của họ. Có thể, có người nào đó làm điều 
gì sai lầm đối với bạn và làm bạn giận dữ, bực tức thì 
bạn cũng phải lọai bỏ những tư tưởng sân hận ấy đi để 


Hướng Dẫn Hành Thiền 337 


cho tâm trí được thảnh thơi. Bạn phải tha thứ cho mọi 
người, nếu không tha thứ thì bạn không thể hành thiền 
được. Một điều rất quan trọng nữa là bạn phải tha thứ 
_cho chính mình. Đôi khi bạn cảm thấy tha thứ cho mình 
là một điều khó khăn. Nếu bạn không thể tha thứ cho 
chính mình thì những tư tưởng sân hận, bực tức về chính 
mình sẽ quấy rối việc hành thiền của bạn. 


Khi hành Thiền Tha Thứ, xin bạn chắp hai tay và 
đọc: : 


Vì lầm lạc và không minh mẩn nên tôi đã có 
hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây 
ra đau khổ cho người khác, chúng sinh khác. Xin tất cả 
hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. 


Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có 
hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây 
ra đau khổ cho tôi. 


Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ 
nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. 


Bạn nên đọc các câu trên từ năm đến mười lần 
trước khi hành Thiền Từ Ái hay Niệm Tâm Từ. 


Thiền Tha Thứ là điều kiện tiên quyết để hành 
Thiền Từ Ái. Nếu bạn không thể tha thứ một người nào 
đó thì bạn không thể rãi tâm từ đến họ được. Bởi thế 
bạn phải hành Thiền Tha Thứ trước khi hành Thiền Từ 
ÁI. 


338 Kinh Đại Niệm Xứ 


Ngay sau khi hành thiền Thiền Tha Thứ, bạn có thể 
hành Thiền Từ Ái. 


Thiền Từ Ái 
(Niệm Tâm Từ) 


Từ ái là một loại tình thương, lòng thành thật 
mong muốn tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. 
Lòng từ ái chẳng dính dấp gì đến sự luyến ái, dính mắc 
vào riêng một cá nhân nào. Đó là một tình thương thật 
trong sạch, một sự ước mong thành thật cho chính mình 
và cho người khác. 


Khi thực tập Thiền Từ Ái, trước tiên bạn mong 
ước cho chính mình được an vui hạnh phúc. Khi đọc 
thầm câu "nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, 
hàng ngày an vui, không gặp chướng ngạÌ” không có 
nghĩa là bạn ích kỷ, bởi vì muốn rải tâm từ ái đến người 
khác thì trước tiên bạn phải có tư tưởng từ ái với chính 
mình. Khi bạn rải tâm từ ái đến cho chính mình thì bạn 
cũng lấy chính mình làm ví dụ điển hình. Điều này có 
nghĩa là khi rải tâm từ ái đến cho chính mình, bạn thành 
thật mong rằng “ta muốn có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, 
hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại” ta cũng đồng 
thời cầu mong cho “người khác có đầy đủ sức khỏe, bình 


Hướng Dẫn Hành Thiền 339 


an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền 
não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. ” 


Bạn: có.thể rãi tâm từ.bằng nhiều cách. Bạn có 
thể rãi tâm-từ đến tất cả chúng sanh căn cứ theo chỗ ở. 
Chúng sanh ở đây bao gồm cả súc vật, côn trùng v.v... 
Trước hết, bạn rãi tâm từ đến tất cả chúng sanh trong 
nhà bạn. Tiếp theo đó bạn rãi tâm từ đến tất cả chúng 
sanh trong khu vực bạn đang cư ngụ, trong thành phố. 
trong quận, trong tiểu bang, trong nước, trên thế giới, 
trong vũ trụ, và cuối cùng là rãi tâm từ đến tất cả chúng 
sanh một cách tổng quát. Khi nói các câu trên, bạn hãy 
cố gắng hình dung ra những chúng sanh mà bạn hướng 
đến đang mạnh khoẻ, an lạc và hạnh phúc. Tư tưởng từ 
ái của bạn sẽ đến với họ và khiến họ thật sự mạnh khoẻ, 
an lạc và hạnh phúc. Việc hành Thiền Từ Ái kéo dài 
trong mười lăm phút. | 


Rải tâm từ đến chúng sanh theo nơi chốn: 


Khi hành Thiền Từ Ái theo cách này, bạn có thể 
niệm thầm trong tâm vào khoảng mười lần những câu 
sau đây: 


Nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an. 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, 
hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong nhà này có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 


340 Kinh Đại Niệm Xứ 


bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không 
øãp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong khu vực này 
có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không 
øặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong thành phố 
này có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không 
tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không 
gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong tiểu bang 
này có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không 
tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không 
øãp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong nước này có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không 
gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trên thế giới thân 
có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, không tật bệnh, 
tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp 
chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong vũ trụ có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 


Hướng Dẫn Hành Thiền 34l 


bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không 
gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh có đầy đủ sức 
khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh. tâm 
không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng 
ngại. 


Rải tâm từ qua từng hạng người: 


Khi hành Thiền Từ Ái theo cách này, bạn có thể 
niệm thầm trong tâm vào khoảng mười lần những câu 
sau đây: 


Nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, 
hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho thầy tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, 
hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho cha mẹ tôi có đầy đủ sức khỏe, bình 
an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền 
não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người trong gia đình tôi có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không 
gặp chướng ngại. 


342 Kinh Đại Niệm Xứ 


Nguyện cho thân bằng quyến thuộc tôi có đầy đủ 
sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm 
không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng 
ngại. 


Nguyện cho bạn bè tôi có đầy đủ sức khỏe, bình 
an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền 
não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người cùng sở làm với tôi có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không 
gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả thiền sinh có đầy đủ sức khỏe, 
bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không 
phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người không quen biết tôi có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không 
8ặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người không có thiện cảm với 
tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không 
tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không 
øặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh có đầy đủ sức 
khỏe. bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm 


Hướng Dẫn Hành Thiền 343 


không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng 
ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái 
lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng 
làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng; hãy cho được sống 
lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, 
hãy giữ mình cho được an vui; tất cả chúng sanh đang 
đau khổ, xin cho dứt khổ, đang kinh sợ, xin cho hết kinh 
sợ, đang thương tiếc, xin cho hết thương tiếc. 


Sau khi đã rải tâm từ ái đến toàn thế giới và tất 
cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta hãy hành Thiền Minh 
Sát. 


344 Kinh Đại Niệm Xứ 


Thiền Minh Sát 


Thiền Minh Sát là thiền tính thức hay chánh 
niệm. Thiền Minh Sát dạy chúng ta sống và đối diện với 
hiện tại. Thiền sinh phải ý thức tất cả mọi chuyện đến 
và đang xảy ra trong hiện tại. Đối với thiền sinh, chỉ có 
hiện tại là quan trọng. Trong khi hành thiền, thiền sinh 
phải ghi nhận, theo dõi, quán sát mọi chuyện đến từ sáu 
cửa giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm) trong 
giây phút hiện tại vì đó chính là những đề mục mà ta cần 
phải ý thức và chánh niệm. 


Khi hành Thiền Minh Sát, thiền sinh chỉ thuần 
theo dõi các hiện tượng đang xảy ra hoặc nếu muốn có 
thể niệm thầm theo khi ghi nhận các đề mục đó. Khi 
theo dõi một cách tinh tấn, chánh niệm, dần đần bạn sẽ 
đạt được mức độ tỉnh thức cao nhờ đó có thể thấy được 
chân tướng của sự vật. Đó là sự kết hợp tạm thời của 
thân cũng như của tâm, của các hiện tượng tâm vật lý 
hiện đang xảy ra. Chúng mang bản chất vô thường, khổ 
hay bất toại nguyện, và vô ngã hay không có cốt lõi, 
không kiểm soát được. Một khi nhìn thấy được ba bản 
chất thật sự này rồi, thì bạn sẽ loại bỏ được ý tưởng sai 
lầm (tà kiến) về sự vật. Nhờ hiểu biết đứng đắn chân 
tướng của sự vật, bạn sẽ giảm bớt tham ái, dính mắc vào 
thân và tâm, và do đó các phiền não đã cản trở hay ngăn 
chận sự giác ngộ sẽ đần dần bị suy yếu đi. 


Hướng Dẫn Hành Thiền 345 


Khi hành thiền Minh Sát, bạn phải chọn một đề 
mục để chú tâm theo dõi. Đề mục này gọi là đề mục 
chính. Theo truyền thống, thiền sinh thường chú ý vào 
_hơi thở, lấy hơi thở làm đề mục chính. Bạn đặt tâm ở 
cửa mũi theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Nếu muốn, 
bạn có thể niệm thầm trong khi theo đõi hơi thở như 
vậy. 


Hơi thở vào và hơi thở ra kéo dài khoảng bốn 
đến năm giây. Khi chú tâm ghi nhận hơi thở vào, bạn sẽ 
-_ cảm nhận được cảm giác của hơi thở ở cửa mũi hay bên 
trong mũi. Bạn phải chú tâm vào cảm giác của hơi thở 
trong suốt quá trình từ đầu đến cuối. Hãy chú tâm vào 
bản chất của hơi thở, đó là bản chất chuyển động hay 
bản chất nâng đỡ, chứ không phải chú tâm vào hình 
dáng hay tướng của hơi thở. Hãy cố gắng quán sát hơi 
thở vào và hơi thở ra riêng biệt nhau, đừng nhập chung. 
Đừng để tâm chạy theo hơi thở vào trong cơ thể hay hơi 
thở ra khỏi cơ thể. Tâm bạn đặt tại cửa mũi phi nhận 
cảm giác khi hơi thổ ra vào như người gác cửa ghi nhận 
kẻ ra người vào mà thôi. Đừng cố gắng thúc ép hay điều 
khiển hơi thở. Hãy bình thản, thoải mái ghi nhận và 
theo đõi hơi thở. Bạn có thể niệm thầm khi chú tâm 
theo đõi hơi thở vào và hơi thở ra. Khi thở vào bạn 
niệm "vào” và khi thở ra bạn niệm "ra". Bạn chỉ thuần 
chú tâm ghi nhận hơi thở mà đừng để ý gì đến những 
quấy nhiều hay đề mục phụ đang ảnh hưởng đến sự định 
tâm của bạn. Nếu thấy sự niệm thầm hồ trợ cho việc 
định tâm của bạn thì bạn nên làm. Nếu thấy sự niệm 
thầm gây trở ngại cho sự tập trung tâm ý thì đừng niệm 
mà chỉ chánh niệm ghỉ nhận là đủ. - 


346 Kinh Đại Niệm Xứ 


Khi tâm bạn chỉ an trú trên đề mục hơi thở mà 
không bị phóng tâm thì đó là điều rất tốt đẹp. Tuy 
nhiên, tâm có khuynh hướng phóng đi nơi khác. Khi bị 
phóng tâm hay vọng tâm, bạn phải ý thức điều đó, phải 
ghi nhận sự phóng tâm hay vọng tâm này. Khi phóng 
tâm, bạn có thể niệm thầm: phóng tâm, phóng tâm, 
phóng tâm, rồi trở về lại với đề mục hơi thở. 


Khi có một vật gì hay một người nào hiện ra 
trong tư tưởng bạn thì bạn hãy thuần ghi nhận sự thấy 
này hoặc có thể vừa ghi nhận vừa niệm. thầm: /ấý, 
thấy, thấy, rồi trở về lại với đề mục hơi thở. 


—_ Khi bạn nghe người nào đang, nói chuyện' trong 
tâm bạn thì bạn cũng ghỉ nhận thuần sự nghe này hoặc 
có thể vừa nghe vừa niệm thầm: nghe, nghe, nghe, TỒi 
trở về lại với đề mục hơi thở. 


Nếu bạn nói chuyện với người nào trong tâm 
mình hay tự nói với mình cũng phải thuần ghi nhận sự 
nói này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: nÓI, nói, nói, 
rồi trở về lại với đề mục hơi thở. 


Khi bạn phân tích điều gì, hãy thuần ghi nhận sự 
phân tích này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: phân 
tích, phân tích, phân tích. 


Khi bạn phán đoán hãy thuần ghi nhận sự phán 
đoán này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thâm: phán đoán, 
phán đoán, phán đoán, rồi trở về lại với đề mục hơi thờ. 


Hướng Dẫn Hành Thiền 347 


Khi bạn nhớ điều gì trong quá khứ, hãy thuần ghi 
nhận sự nhớ này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: 
nhớ, nhớ, nhớ, rồi trở về lại với đề mục hơi thở. 


Nếu bạn suy nghĩ đến tương lai, sắp đặt hay dự 
trù điều gì, hãy thuần ghi nhận hoặc vừa ghi nhận vừa 
niệm thầm: dđẩự frù, dự trù, dự trù. rồi trở về với hơi thở. 


Nếu bạn cảm thấy làm biếng, hãy thuần ghi nhận 
sự làm biếng này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: 
làm biếng, làm biếng, làm biếng, rồi trở về lại với đề 
mục hơi thở. 


Nếu bạn cảm thấy chán nản, hãy thuần ghi nhận 
sự chán nản này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: 
chán nắn, chán nắn, chán nắn, rồi trở về lại với đề mục 
hơi thở. 


Nếu bạn cảm thấy phản kháng điều gì, hãy thuần 
ghi nhận sự-phản kháng này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm 
thầm: phẩn kháng, phản kháng, phản kháng, rồi trở về 
lại với đề mục hơi thở. 


.Khi có tư tưởng luyến ái hay tham lam hãy thuần 
ghi nhận sự luyến ái này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm 
thầm: /myến ái, luyến ái, luyến ái, hay tham lam, tham 
lam, tham lam, rồi trở về lại với đề mục hơi thở. 


Nếu bạn cảm thấy nóng giận, hãy thuần ghi nhận 
sự nóng giận này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: 


348 Kinh Đại Niệm Xứ 


nóng giận, nóng giận, nóng giận, rồi trở về lại với đề 
mục hơi thở. _ " 


Nếu muốn nuốt nước bọt, hãy thuần ghi nhận ý 
muốn này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: mướt, 
muốn, muối. 


Khi đồn nước miếng trước khi nuốt, hãy thuần 
shi nhận sự đồn này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thâm: 
đồn, dồn, dồn. 


Khi nuốt nước bọt hãy thuần ghi nhận sự nuốt 
này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: nướí, nuối, nuối, 
rồi trở về lại với đề mục hơi thở. 


Nếu có cảm giác ngứa ngáy thì đừng gãi ngay mà 
hãy chú tâm vào nơi ngứa và thuần ghi nhận sự ngứa này 
hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: g2, ngứa, ngứa. 
Thường thì chẳng bao lâu sau sự ngứa sẽ biến mất. Khi 
hết ngứa hãy trở về lại với đề mục hơi thở. Đôi lúc sự 
ngứa không biến mất mà càng gia tăng thì hãy chú tâm 
vào chỗ ngứa ghi nhận sự ngứa, ý thức sự ngứa, cố gắng 
quan sát sự ngứa càng lâu càng tốt. Nếu bạn cảm thấy 
không thể nào chịu đựng được nữa thì bạn có thể gãi. 
Tuy nhiên, trước khi gãi phải ghi nhận ý định hay ý 
muốn gãi. Khi đưa tay đến chỗ ngứa bạn phải ghỉ nhận 
sự chuyển động này. Hãy di chuyển tay một cách chậm 
rãi và theo đõi chuyển động trong chánh niệm. Khi 
những ngón tay của bạn đụng vào chỗ ngứa, hãy thuần 
ghi nhận sự đụng này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: 
đụng, đụng, đụng. 


Hướng Dẫn Hành Thiền 349 


Khi gãi, hãy thuần ghỉ nhận sự gãi này hoặc vừa 
ghi nhận vừa niệm thâm: gã, øấi, gãi. 


—_ Khi đưa tay về, hãy thuần ghi nhận sự đưa này 
hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: đưa fay về, đưa tay 
Về, đưa 4V VỀ. 


Khi bàn tay đụng vào chân, vào đầu gối hay tay 
kia, hãy thuần ghi nhận sự đụng này hoặc vừa ghi nhận 
vừa niệm thầm: đựng, đụng, đụng, rồi trở về lại với đề 
mục hơi thở. 


Nếu cảm thấy tê, đau, cứng, nóng... trên cơ thể, 
hãy chú tâm vào chỗ có những cảm giác này và chánh 
niệm phi nhận. 


Nếu cảm thấy đau ở một nơi nào đó trên cơ thể, 
hãy thuần ghi nhận sự đau này hoặc vừa ghi nhận vừa 
niệm thầm: đu, đau, đau. Cảm giác đau nhức rất khó 
biến mất, bởi vậy bạn phải kiên nhẫn và tiếp tục chú tâm 
ghi nhận. Đau nhức có thể biến mất hay càng trầm 
trọng hơn. Hãy chịu đựng với sự đau càng lâu càng tốt. 
Đau nhức là một đề mục mạnh mẽ và thuận lợi cho việc 
hành thiền bởi vì tâm có khuynh hướng bị kéo đến nơi 
đau nhức. Do đó, hãy nỗ lực chú tâm ghi nhận mọi sự 
đau nhức và cố gắng ý thức rằng đây là đề mục mạnh 
mẽ nhất trong các đề mục về cảm giác. Đừng đồng hóa 
sự đau với chính mình. Đừng nghĩ: "Đây là cái đau của 
tôi” hay "tôi cảm thấy đau”. Cũng đừng nghĩ “dây 
không phải là cái đau của tôi”. Thiền sinh chỉ phi nhận 


350 Kinh Đại Niệm Xứ 


có sự đau nhức hoặc cảm giác đau đớn mà thôi chứ 
không có ai đau cả. Nếu đau nhức quá mãnh liệt và bạn 
nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nỗi thì bạn có thể 
bỏ hẳn sự đau nhức và trở về lại với đề mục hơi thở của 
mình. Bạn cũng có thể di chuyển hay thay đổi tư thế để 
bớt đau, nhưng trước khi di chuyển hay thay đổi tư thế 
bạn phải ghi nhận ý định thay đổi, rồi thay đổi từ từ từng 
động tác một, theo dõi các tác động một cách chánh 
niệm. Sau khi đã thay đổi xong hãy trở về lại với đề 
mục hơi thở. 


Như thế, hơi thở là đề mục chính trong việc hành 
thiền của bạn. Khi không có đề mục lạ chen vào thì bạn 
hãy tiếp tục ghi nhận hơi thở. Khi có đề mục phụ nổi 
bật xuất hiện, hãy ghi nhận, ý thức, quán sát đề mục này 
rồi trở về lại với đề mục chính là hơi thở. Đừng thúc ép, 
đồn nén mình, hãy quán sát đối tượng một cách thoải 
mái, nhẹ nhàng. Hãy chú tâm chánh niệm ghi nhận hơi 
thở. Đừng cố gắng xua đuổi vọng tâm, đừng cố gắng 
loại trừ những cảm giác hay cảm xúc; chỉ thuần theo dối, 
quán sát chúng v và để chúng tự ra đi. 


Một số người không thích hợp với đề mục hơi 
thở vì không thể chú tâm hoặc cảm thấy khó khăn ghi 
nhận hơi thở ra vào thì có thể chọn chuyển động phồng 
xẹp của bụng làm đề mục chính. Chú tâm vào bụng và 
ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng từ lúc khởi 
đầu cho đến khi chấm dứt. Nếu không thấy được sự 
phồng xẹp, bạn có thể đặt tay lên bụng để cảm nhận sự 
chuyển động. Sau một vài lần làm như thế, bạn có thể 


Hướng Dẫn Hành Thiền 351 


theo đõi được chuyển động phồng xẹp mà không cần đặt 
tay lên bụng nữa. 


Tóm lại, bạn có thể chọn hơi thở hoặc chuyển 
động của bụng làm đề mục chính cho việc hành thiền. 
Nếu là thiền sinh mới bắt đầu thực tập, bạn có thể thử 
mỗi phương pháp trong một thời gian và xem phương 
pháp nào thích hợp và đễ đàng giúp cho mình định tâm 
thì hãy chọn phương pháp đó. Một khi đã chọn xong, 
hãy nỗ lực tỉnh tấn theo dõi đề mục đó. Điều đáng ghi 
nhớ là hãy tham khảo với thiền sư trong việc lựa chọn đề 
mục chính cũng như nhờ thiền sư hướng dẫn trong việc 
thực tập để cho sự hành thiền đạt được kết quả tốt đẹp. 


Trong khi hành thiền, bạn đừng kỳ vọng hay 
mong ngóng điều gì; đừng cầu mong mình sẽ thấy hay 
đạt được những gì thật kỳ diệu hoặc lạ lùng. Mong cầu 
là một hình thức vi tế của tham ái, dính mắc. Đó là một 
chướng ngại của sự định tâm cần phải loại trừ. Khi có 
mong cầu thì chỉ cần thuần chú tâm ghi nhận hay vừa 
chú tâm vừa niệm thầm: mong cầu, mong cầu, mong 
cầu, rồi trở về lại với đề mục chính là hơi thở hay 
chuyển động phồng xẹp của bụng. Sau khi đã hành 
thiền được mười phút hay nhiều hơn, bạn có thể đi kinh 
hành. 


Khi thay đổi tư thế ngồi sang tư thế đứng để 
chuẩn bị đi kinh hành, bạn phải luôn luôn cố gắng giữ 
tâm chánh niệm liên tục. Khi thực hành Thiền Minh 
Sát, điều quan trọng là phải luôn luôn chú tâm ghi nhận 
với chánh niệm. Bởi vậy, trước khi đứng dậy, bạn phải 


: _.. 
352 Kinh Đại Niệm Xứ 


thuần chú tâm ghi nhận hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: 
muốn, muốn, muốn. Sau đó, chú tâm vào toàn thể cơ 
thể, và từ từ đứng dậy. Trong khi đứng dậy, hãy thuần 
chú tâm ghi nhận sự đứng dậy hay vừa chú tâm vừa niệm 
thầm: đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Khi đã đúng dậy 
rồi, hãy chú tâm vào sự đứng, trong khi chú tâm vào sự 
đứng bạn có thể niệm thầm: đứng, đứng, đứng. Khi đi 
kinh hành, tốt nhất nên chọn lối đi đã có sẵn, rồi đi tới 
đi lui trên đó. Hãy đi một cách chậm rãi và chú tâm vào 
chân Ray chuyển động của chân. Nên chú tâm ghi nhận 
ít nhât bốn giai đoạn của mỗi bước đi. 


Để đi một bước, trước tiên bạn phải dở chân. 
Hãy chú tâm vào chân và thuần chú tâm ghi nhận sự dở 
chân hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: đở, đở, đở. Khi 
chân đưa ra phía trước, hãy ghi nhận chuyển động đưa 
tới, trong khi ghi nhận chuyển động bạn có thể niệm 
thầm: bước, bước, bước. Khi chân hạ xuống sàn hay 
xuống mặt đất hãy ghi nhận sự hạ chân xuống này và có 
thể niệm thầm: đạp, đạp, đạp. Khi bạn chuyển sức nặng 
sang chân khác để thực hiện một bước mới hãy chánh 
niệm ghi nhận trên toàn thân thể và có thể niệm thầm: 
chuyển, chuyển, chuyển. (Bạn cũng có thể chú tâm vào 
sự ấn xuống của bàn chân sau khi đạp xuống và có thể 
niệm thầm: ấ7, ấn, ấn). Sau đó, tiếp tục thực hiện bước 
kế tiếp và lần lược ghi nhận: đở, bước, đạp, chuyển (hay 
ấn). Hãy đi một cách chậm rãi trong chánh niệm và 
nhìn xuống phía trước vào khoảng hai thước. Đừng 
nhám mắt vì nhắm mắt bạn sẽ bị ngã. Mắt mở vừa phải, 
nhìn vào lối đi. 


Hướng Dẫn Hành Thiền 353 


Khi đi đến cuối đường kinh hành bạn đứng lại. 
hãy ghi nhận sự đứng lại này và có thể niệm thầm: đízg 
hại, đứng lại, đứng lại. 


Khi muốn quay lui, hãy ghi nhận ý muốn quay 
và có thể niệm thầm: rmnuốn, muốn, muốn. Sau đó quay 
từ từ. Trong khi quay, hãy chú tâm chánh niệm vào 
chuyển động quay và có thể niệm thầm: guay, đu4y, 
quay. 


Khi bắt đầu đi trở lại, cũng hãy ghi nhận chánh 
niệm từng giai đoạn một của bước đi: đở, bước, đạp, 
chuyển (ấn) cho đến cuối đoạn đường kinh hành. 


Đứng lại, chánh niệm vào sự đứng lại Muốn 
quay, chánh niệm vào ý muốn quay. Quay, chánh niệm 
vào chuyển động quay, rồi tiếp tục đi hành như trước. 


Khi đi, hai tay có thể nám lại phía trước hay phía 
sau. Cứ như thế, tiếp tục đi cho đến hết giờ kinh hành. 


Kinh hành cũng là dịp để vận động cơ thể. Khi 
tham gia một khóa thiền suốt ngày thì cơ thể cần phải 
được vận động. Vì vậy, kinh hành và ngồi thiền cân phải 
xen kẻ nhau, sau giờ kinh hành lại đến giờ ngồi thiền. 
Khi trở vào thiền đường, bạn phải đi chậm rãi, ghi nhận 
từng giai đoạn một của mỗi bước đi. Trước khi ngồi 
xuống, hãy ghi nhận ý muốn ngồi xuống. Sau đó ngôi 
xuống một cách chậm rãi. chú tâm vào toàn thể cơ thể. 


354 Kinh Đại Niệm Xứ 


Khi thân chạm vào sàn nhà hãy thuần chú tâm 
phi nhận sự xúc chạm này hay vừa chú tâm vừa niệm 
thàm: đựng, đụng, đụng. 


Khi xếp chân và tay hãy thuần chú tâm ghi nhận 
sự xếp chân hay tay này hay vừa chú tâm vừa niệm 
thầm: xé?, xếp, xếp. Sau đó, hãy ngồi thẳng thắng và 
chú tâm vào hơi thở ra vào hay chuyển động của bụng. 


Cứ thế, bạn liên tục ngôi thiền và đi kinh hành. 
Hãy cố gắng giữ tâm chánh niệm liên tục đừng để thất 
niệm một giây phút nào trong suốt khóa thiền. 


Trong khóa thiền, bạn cũng phải ăn uống trong 
chánh niệm. Hãy theo dõi trong chánh niệm mọi động 
tác trong khi ăn. 


Khi nhìn thức ăn, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự 
nhìn này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: nhờn, nhìn, 
nhìn. 


Khi gắp thức ăn, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự 
gắp này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: øấp gấp, gấp. 


Khi đưa thức ăn lên miệng, hãy thuần chú tâm 
ghi nhận sự đưa này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: 
đưa, đưa, đưa. 


Khi thức ăn đụng vào miệng, hãy thuần chú tâm 
phi nhận sự đụng này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: 
đụng, dụng, dụng. 


Hướng Dẫn Hành Thiền 355 


Khi ngậm thức ăn, hãy thuần chú tâm ghi nhận 
sự ngậm này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: ngậm, 
ngậm, ngậm. 


Khi bỏ tay xuống, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự 
bỏ xuống này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: bỏ 
xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. 


Khi tay đụng bàn hay đĩa ăn, hãy thuần chú tâm 
ghi nhận sự đụng này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: 
đụng, đụng, đụng. 


Khi nhai thức ăn, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự 
nhai này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: n⁄¡, nhai, 
nhai. 


Khi biết mùi vị thức ăn, hãy thuần chú tâm ghi 
nhận sự biết này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: //ếí, 
biết, biết. 


Khi nuốt thức ăn, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự 
nuốt này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: nuối, nuối, 
nuối. 


Khi thức ăn xuống cổ họng, hãy thuần chú tâm 
ghi nhận sự xuống này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: 
XuỐng, xuống, XuÕng. 


Hãy chú tâm theo dõi với chánh niệm từ lúc bát 
đầu cho đến khi ăn xong. 


356 Kinh Đại Niệm Xứ 


Tất cả mọi việc khác, ngay cả những tác động 
trong nhà tắm, đều phải làm trong chánh niệm. 


Sau khi làm được điều thiện nào bạn hãy hồi 
hướng phước báu đến tất cả chúng sinh, đó là một việc 
làm tốt đẹp. ũng vậy, sau khi hành thiền bạn phải hồi 
hướng phước báu như sau: 


Chúng tôi xin hồi hướng tất cả những phước báu 
mà chúng tôi đã tạo đến tất cả chúng sinh, nguyện cho 
tất cả đều được an vui hạnh phúc. Chúng tôi xin hồi 
hướng phước báu này đến tất cả chư thiên khắp mọi nơi, 
xin tất cả đều được an vui hạnh phúc để hộ trì Phật pháp 
cho được bền vững lâu dài. 


Ghi Chú 


Lời Giới Thiệu 


1. Những đoạn chữ in nghiêng được trích từ Kính 
Đại Niệm Xứ (ÄMahã .Satipatthäna Sut(a.) 
2. The Exposrfor, p. 19. 


Chương1: Quán Sát Thân Trong Thân 


3. Maphima Nikãya, 1979, i., p. 181. 

4. The Path of Purification, (V1suddhunagga), 
1976, Ch.VIH, p.290. 

Tbid., p.28ó. 

Tbid., pp. 294-295. 

The W⁄ay of Mindfuiness, 1975, p.S1. 
Anigutfara, 1.43. 

. _Ajijguffara, 1.45. 

10. The Path of Purrficaton, 1976, pp. 403-406. 
11. Tbid. 


mo“ 


358 Kinh Đại Niệm Xứ 


Chương 4: Quán Sát Pháp Trong Pháp 


12: 
13. 
14. 
15. 
l6. 
17. 


18. 
19. 
20. 
21. 
2. 
23. 
24. 


25. 
26. 


21. 
28. 


VÀ 
30. 
31. 
na: 
1: 


Anigutffara, 1v, p. 85ff. 

Dhamunasangam, p. 197. 

Wisuddhrmagøa, 1976, Ch.. XIV, p.523. 
Wisuddhimagga, 1976, Ch. IV, pp.95-97. 

The Progress of lnsight, p. 13. 

For details on the recollections, see 
Wisuddhimaøgga, 1976, Ch. IV; also 7he Way of 
MMindfuiness, 1975, p. 186. 

The WAay of Mindfuiness, 1975, p. 186. 

Ibid. 

VWisudddhimagga, 1976, Ch.IV, pp. 166-168. 
The Questions of King ÀMilinda, 1ì, pp. 1Š5Tff. 
The Expositor, p. 428. 

The Path of Purification, 1976, Ch.XVI, p.574. 
Please, find the remaining passages on the 
Causes of suffering in the translation of the s//4 
in Part TL. 

The Path of Purification, 1976, Ch. IV, p.148. 
The Path of Purification, 1976, Ch. XI, para 78- 
O1. 

The Questorns Of King Miimda, W\, 1Š1. 

Ơn the Nature of Nibbãna, Burmese language 
edition, pp. 252-253. 

Dhanmrnapad2, verse 204. 

The Path of Purrfcation, 1976, Ch. XVI, p. 57!. 
The Book of the Gradual Sayings, 11, p.153. 

The Exposifor, pp. 136-137. 

Sainyut(a Nikãya, 1v, p.321; see, also Kimdred 
.S2yings, 1v, pp. 225-226. 


Ghi Chú 359 


34. Dhamunapada, verse 173. 


Chương 5: Bảo Đảm Thành Đạo 


35. The Niddle Length Sayïngs, ii, pp. 281-283. 


Pali-Việt Đối Chiếu 


Abhidhammã: Vị bội Pháp; Thắng Pháp; những giáo 
pháp cao thượng cửa Đức Phật; tạng thứ ba trong Tam 
Tạng Pali; triết = và tâm lý học Phật giáo; siêu hình 
học Phật giáo, giải 2ê sự vật theo chân đế. 


Abhiñña: Thần thông: thắng trí; năng lực siêu nhiên. 


Abhirati: Người có sự thích thú về mội thứ gì đó, như 
thích thú và nhiệt |thành trong giáo pháp chẳng hạn; 
dùng để chỉ người hành thiền với mục đích được hưởng 
dục lạc ngũ trần trong các kiếp sau. 


Akusala: Bất thiện; ác; tội lỗi. 


Alara Kalama: Một thiền sư nổi tiếng thời Đức Phật, 
một trong hai vị thầy của Bồ tát Sĩ Đạt Ta. 


Anägami: A na hàm; bất lai; vị đắc tầng thánh thứ ba, 
không còn tái sanh vào cảnh dục giới, hoàn toàn loại trừ 
sân hận và tham ái ngũ dục; nhưng còn các phiền não vi 


3ó2 Kinh Đại Niệm Xứ 


tế như: luyến ái cảnh sắc giới, luyến ái cảnh vô sắc giới, 
ngã mạn, phóng dật và vô minh. 


Anagarika: Người hộ tăng. Trong các xứ Phật giáo, 
người hộ tăng giữ tám giới hay mười giới, thường mặc 
đồ trắng, sống trong chùa phụ giúp cho tăng, ni. 


Anãpana-sati: Niệm hơi thở. 
Anatta: Vô ngã, phi ngã, không có tự ngã, không có 


bản chất. không đáp ứng được sự mong ước của`con 
người. Một trong Tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã. 


Anatta lakkhana: Đặc tính hay tướng vô ngã. Hiện 
tượng vượt ngoài khả năng kiểm soát. 


Anattä-nupassanä-ñana: Tuệ giác thấy được sự vô 
ngã. Trực giác được rằng không ai có thể điều khiển, 
kiểm soát. 


Anicca: Vô thường. 


Anicca lakkhanãa: Đặc tính hay tướng vô thường. Hiện 
tượng sinh diệt của các pháp. 


Aniccä-nupassana-ñana: Tuệ giác thấy được sự vô 
thường. Trực giác được sự diệt tận nhanh chóng của các 
pháp. 


Anuggahita: Bảo vệ, đặc biệt cho việc hành thiền. 


Pa|i-Việt Đối Chiếu 363 


Anumodana: Lời cầu chúc của nhà sư sau khi nhận 
lãnh của tín thí (tứ vật dụng). 


Apaya: Cảnh khổ. Có bốn cảnh khổ: súc sanh, ngạ 
qui, a tu la, địa ngục. Chúnh sinh ở những cõi này thiếu 
thiện nghiệp nên không có hạnh phúc. 


Araha: Hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, xứng đáng 
được người, trời và phạm thiên kính trọng. Đây là ân 
đức đầu tiên trong mười ân đức của Phật. 


Arahat hay Arahanta: A la hán hay Ứng cúng, bậc 
thánh thứ tư. Là người hoàn toàn giác ngộ, diệt tận 
phiền não, không còn tâm bệnh. Sau khi chết không còn 
tái sinh nữa. 


Ariyasaccani: Chân lý cao thượng. Xem thêm chữ 
attari ariyasaccani (Tứ Diệu Đế) 


Asava: Hoặc lậu; ách nô lệ; trầm luân; trầm mịch hay 
dòng nước lũ. Bởi vì chúng trói buộc, nhận chìm và lôi 
cuốn chúng sinh trôi nổi trong sông mê bể khổ. Có bốn 
loạt hoặc lậu: 


I. Dục lậu (Kãamasava): Ưa thích thụ hưởng những 
khoái cảm giác quan. 


2. Hữu lậu (Bhavasava): Khát vọng được tồn tại vĩnh 
viễn. 


364 Kinh Đại Niệm Xứ 


3. Kiến lậu (Ditthasava): Quan kiến sai lầm về vũ trụ và 
nhân sinh. Có sáu mươi hai tà kiến hay quan kiến sai 
lầm nhưng có thể chia ra làm hai hai nhóm chính: 
thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến, cho rằng bản 
ngã và thế giới trường tồn vĩnh cửu. Đoạn kiến chủ 
trương bản ngã hoàn toàn hủy diệt sau khi thân hoại 
mạng chung. 


4. Vô minh lậu (Avijjasava): Không thấy rõ hay thấy sai 
lầm. (Xem chữ Avijj8). 


Atäpa: Rất nóng; Thiền có năng lực đốt cháy phiền 
não. 


Avijjã: Vô minh. Không thấy chân lý, nghĩa là không 
thấy được vô thường, khổ và vô ngã, và thấy sai lầm: 
cho rằng thế gian là trường tồn, an vui và có tự ngã. 


Ayatana: Các xứ, gồm nội xứ và ngoại xứ. Nội xứ 
gồm: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Ngoại xứ gồm: 
Hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và đối tượng 
của tâm. 


Bhavanä: Tham thiền hay thiền, đốt cháy phiền não, 
gồm hai loại: thiền vắng lặng và thiền minh sát. (Xem 
chữ Samadha và Vipassana). 


Bhikkhu: Tỳ khưu, tỳ kheo. Khất sĩ. Nam tu sĩ Phật 
giáo, giữ 227 giới, cạo đầu, mặc y vàng sống nhờ vào 
thực phẩm khất thực. Còn có nghĩa là những người cố 
gắng tu trì giới, định, huệ để giải thoát. 


Pali-Việt Đối Chiếu 365 


Bodhi: Giác ngọ, trí tuệ phát sinh vào lúc đạo tâm hiện 
khởi. 


Bodhisatta: Bồ tát, người có hạnh nguyện trở thành 
một vị Phật toàn giác để có đủ khả năng cứu độ chúng 
sinh. Còn để chỉ Đức Phật khi chưa giác ngộ. 


Bojjhaủga: Yếu tố giác ngộ. Đặc tính của tâm dẫn đến 
giác ngộ. Cũng là tuệ giác thấy rõ Tứ Diệu Đế. (xem 
chữ sambojjañga) 


Brahma: Phạm thiên. Tên của vị trời cao nhất. Tên 
của một cõi trời vô sắc, chỉ có tâm mà không có thân. 


Brahmacariya: Phạm hạnh. Đời sống thánh thiện, một 
đời sống cống hiến cho sự phát triển tinh thần. Đời sống 
độc thân thánh thiện. 


Brahma vihara: Tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Hi, Xả. 


Buddha: Phật. Đấng giác ngộ. Danh từ được dùng để 
chỉ Thái tử Siddhattha Gotama, con của vua Suddhodana 
và hoàng hậu Maya. Vào năm hai mươi chín tuổi, Thái 
tử rời bỏ cung điện, xuất gia tu hành. Sau khi theo học 
với một số thầy và thực hành khổ hạnh trong sáu năm 
không hiệu quả, Thái tử tự tìm ra Trung Đạo và giác ngộ 
do nỗ lực của chính mình. Trong bài pháp đầu tiên, 
Dhammacakka-pavathana Suta (Kinh chuyển pháp 
luân), Đức Phật đã dạy Bát Chánh đạo và Tứ Diệu Đế. 


366 Kinh Đại Niệm Xứ 


Buddhãnussati: Niệm Ân Đức Phật. 


Capa: Bố thí. dứt bỏ. Mong muốn loại trừ phiền não, 
cũng như có sự bố thí vật chất rộng rãi. 


Cattäri ariyasaccani: Tứ Thánh Đế hay Tứ Diệu Đế: 
(Bốn chân lý về sự khổ): 


1. Chân lý về sự khổ (Dukkha): Sinh là khổ, già là khổ, 
đau là khổ, chết là khổ, xa lìa cái mình yêu thương là 
khổ, gần cái mình ghét là khổ. muốn không được là 
khổ...(sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ)... ngũ uấn thủ là khổ. 


2. Chân lý về nguyên nhân của sự khổ (sarmud2y⁄2): Dục 
ái (kãmatanhãa), hữu ái (bhavatanh3 và vô hữu ái 
( vibhavatania). 


3. Chân lý về sự diệt khổ (/7rodha): Hoàn toàn chấm 
dứt, là từ bỏ ái dục, tháo gỡ và giải thoát. 

4. Chân lý về con đường dẫn đến nơi thoát khổ (n2øø2): 
Đó là Bát Chánh Đạo. 

Chanda: Dục: ý muốn làm 


Citta: Tâm 


Cittã: Tên một vị tỳ khưu ni vào thời Đức Phật. Tỳ 
khưu ni Cittã đã chế ngự được sự đau yếu thể chất trầm 
trọng và sự yếu đuối, nỗ lực tính tấn trở thành một vị A 
la hán. 


Pali-Việt Đối Chiếu 367 


Citta viveka: Tâm ấn cư. Tâm ẩn cư khỏi mọi phiền 
não làm cản trở sự phát triển minh sát. Tương đương 
với liên tục chánh niệm, không để cho phiền não chế 
ngự. 


Dãna: Bố thí. Một trong mười Ba la mật (xem #3rz7nj). 
Đây là pháp thực hành đầu tiên để loại trừ tâm tham ái. 


Dasa kasina: Mười đề mục hành thiền: Tứ đại (đất. 
nước, gió, lửa), bốn màu sắc (xanh, vàng, đỏ, trắng), 
không gian, ánh sáng. Những đề mục hành thiền này 
giúp chế ngự tham ái. 


Deva: (Nguyên nghĩa: Chúng sanh có ánh sáng). Các 
vị trời, có cơ thể vi tế nên mắt người không nhìn 
thấy được. Đây là những chúng sanh sống trên các cõi 
trời, được an vui hạnh phúc hơn cõi người, nhưng khi hết 
tuổi thọ vẫn còn phải tái sanh trở lại chịu khổ trong 
sanh, già, đau, chết, tức là vẫn còn luân lưu trong vòng 
luân hồi. 

Devadatta: Một vị sư vào thời Đức Phật, âm mưu chia 


rẽ giáo hội, và về sau nhiều lần muốn giết hại Đức Phật. 


Dhamma: Pháp, những lời dạy của Đức Phật; bản chất 
của sự vật; luật thiên nhiên; chân lý. 


Dhamma vicaya: Trạch pháp giác chi, một tâm sở thấy 
rõ bản chất các pháp, hay thấy rõ Niết bàn. Chi thứ hai 
trong Thất Giác Chi. 


368 Kinh Đại Niệm Xứ 


Dhutanga: Hạnh đầu đà, Thầy Tỳ khưu thực hành hạnh 
này để loại trừ phiền não. Người hành hạnh đầu đà giữ 
một số qui điều chặt chẽ, tri túc, từ bỏ, hạn chế các nhu 
cầu. chẳng hạn giữ hạnh: Chỉ dùng một bộ y gồm: y 
vai trái, y nội, y hai lớp; än ngày một bữa, sống trong 
rừng .... 


Dosa: Sân hận. giận dữ, nóng giận. Tâm từ chối các 
đối tượng không vừa lòng; chẳng hạn, trong lúc hành 
thiền, tâm khó chịu khi cơ thể bị đau nhức. Sân hận là 
một trong ba phiền não chính khiến tâm chúng sinh mê 
mờ. Hai phiền não kia là tham lam và sỉ mê. 


Dukkha: Khổ, bất toại nguyện, đau khổ. Đặc tính thứ 
hai của các pháp có điều kiện (pháp hữu vi). Đây 
là kết quả của vô thường và tham ái. Khổ là chân lý đầu 
tiên trong Tứ Diệu Đế, có ba loại khổ chính: khổ khổ, 
hành khổ và hoại khổ. 


Dukkha lakkhanä: Đặc tính hay tướng của khổ nhờ đó 
mà thấy được khổ. Bị áp bức, bị đè nén bởi sự vô 
thường. 


Dukkha-nupassanäa-ñana: Tuệ giác thấy được sự khổ. 
Trực giác được rằng không thể dựa vào ai hay cái gì cả, 
tất cả mọi đối tượng đều đáng sợ, đáng nhờm gớm, 
không nơi nào có thể nương nhờ hay ÿ lại vào vì tất cả 
đều bị hủy diệt, bị tan biến mau chóng. 


Pa|i-Việt Đối Chiếu 369 


Hiri: Hỗ thẹn tội lỗi, cảm giác hỗ thẹn về những gì cần 
phải hỗ thẹn. Cảm giác hỗ thẹn khi làm hay nghĩ đến 
điều xấu xa, tội lỗi. 


Issä: Ganh tị. Không muốn nhìn thấy người khác thành 
công hay hạnh phúc. 


Jetavana: Chùa Kỳ Viên. Một ngôi chùa gần thành 
Sãvatthĩ ở miền bác Ấn Độ, nơi đức Phật thường dạy 
đạo. 


Jhãna: Nhập định hay tầng thiền. Đặc tính của tâm có 
khả năng dính chặt trên đối tượng và quan sát đối tượng, 
đốt cháy phiền não. 


Jhäna sammaä ditthi: Chánh kiến trong các tầng thiền. 
Đây là chánh kiến khởi sinh trong tám tầng thiền định, 
không phải trong thiền minh sát. 


Kaccãyana: Một trong những người học trò lớn của 
Đức Phật, một vị a la hán, có khả năng diễn giải những 
bài pháp ngắn gọn của Đức Phật. Nhiều bài Pháp của 
Đức Phật chỉ vỏn vẹn có vài chữ. 


Kalyãna mitta: Người bạn đức hạnh, người bạn tinh 
thần. : 


Kãamacchanda: Dục lạc. Chướng ngại đầu tiên trong 
năm chướng ngại. 


370 Kinh Đại Niệm Xứ 


Kamma: Nghiệp. Hành động, lời nói hay tư tưởng cố 
ý. Nghiệp tích lũy trong quá khứ hay trong hiện tại sẽ 
trả quả trong hiện tại hay trong tương lai tùy theo tính 
chất của nghiệp. 


Kammassakatä samma-dhitthi: Chánh kiến thấy rõ 
chỉ có nghiệp mới thực sự là gia tài của chúng ta. 


Kammatthana: “Tham thiền. 


Karunä: Lòng bi mẫn. Tâm se lại trước sự đau khổ của 
chúng sinh khác. Lòng mong muốn loại bỏ những đau 
khổ của chúng sinh khác. 


Kasina: Đề mục hành thiền Kasina (Biến xứ). Có 
mười đề mục hành thiền Kasina: Đất, nước, lửa, gió, 
xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng. "khoảng không có giới 
hạn. 


Kaya: Thân thể, hình dáng. 


Kaya viveka: Thân ẩn cư, điều kiện đầu tiên giúp cho 
việc hành thiền tốt đẹp. Thái độ không dính mắc vào 
lục trần: sắc, thỉnh, hương, vị, xúc và pháp. Cũng có 
nghĩa là thân xa lánh các nơi ồn ào náo nhiệt. Hằng 
ngày đến nơi yên tịnh váng lặng để hành thiền. 


Khandã: Uẩn, nhóm, tập hợp. Thân người là tập hợp 
của năm uẩn: Sắc (rữpa), thọ (vedanä), tưởng (sa/ñ2), 


hành (saikhãra), thức ( viñfñãna). 


Pali-Việt Đối Chiếu 371 


Khema: Tịnh an. An ninh, an toàn. Một trong những 
đặc tính của Niết bàn, trái hẳn với sự an toàn có điều 
kiện của thế gian. 

Kilesã: Phiền não, những yếu tố làm cho tâm ô nhiễm. 
Phiền não có thể khởi đậy ngay cả khi các điều kiện của 
chúng đã được loại trừ. 


Kilesa parinibbana: Hoàn toàn loại trừ phiền não. 


Kodha: Sân hận, nóng nảy, "tâm gai góc". Sân hận và 
những tâm sở đi kèm với sân hận. 


Kusala: Thiện, tốt. 

Kusita: Người lười biếng. 

Lakkhana: Đặc tính. 

Lobha: Tham. Tâm nắm giữ vật ưa thích. 
Lokiya: Thế tục. 


Lokuttara: Siêu thế. Đây là từ để chỉ bốn đạo, bốn quả 
và Niết bàn. 


Macchariya: Bủn xin. Không muốn thấy người khác 
hạnh phúc như mình. 


372 Kinh Đại Niệm Xứ 


Magga: Đạo. Danh từ để chỉ giây phút giác ngộ, khi 
mọi phiền não đều được loại trừ. Tâm đầu tiên của Niết 
bàn. 


Mahãakassapa: Ca Diếp. Một trong những vị học trò 
đầu tiên của Đức Phật. Ngài là vị tỳ khưu đệ nhất đầu 
đà, chủ tọa kỳ kết tập Tam Tạng lần đầu tiên sau khi 
Đức Phật niết bàn ba tháng. 


Mahamogøallana: Một trong hai Đại Đệ Tử của Đức 
Phật, có thần thông bậc nhất. 


Mahäpajapati GotamI: Người dì đồng thời cũng là mẹ 
kế của Thái Tử Siddhatta. Vị nữ tỳ khưu đầu tiên, sáng 
lập Tỳ khưu ni đoàn. Vị thánh đệ nhất về sự chứng đắc. 


Mahäayana: Đại thừa. Sau khi hoàng đế Asoka cố gắng 
hợp nhất Tăng Chúng vào thế kỷ thứ ba trước Công 
nguyên, một số tông phái tự động phát triển các học 
phái của riêng mình. Một số quan điểm của Đại thừa 
khác hẳn giáo lý thời nguyên thủy, chẳng hạn như quan 
điểm về bodhisattva (Bồ tát): Bồ tát từ khước Niết bàn 
để có thể tiếp tục sống trong Tam Giới cứu độ chúng 
sinh. Trong khi đó Phật giáo Nguyên thủy dựa vào lời 
dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập diệt, khuyến 
khích mọi người hãy "tự nổ lực để cứu độ chính mình” 
(Xem kinh Mahaparinibbana Sutta). Đại thừa thêm vào 
nhiều kinh điển mà thời Phật Giáo Nguyên Thủy không 
có. Phật giáo Đại thừa được truyền bá vào Trung Á do 
các thương buôn và các nhà sư thời vua Kushan ở Ấn Độ 
trong suốt hai thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên và đần 


Pali-Việt Đối Chiếu 373 


đần lan tràn sang Tây tạng, Trung hoa, Siberia, Triều 
tiên, Nhật bản và Việt nam. Từ thế kỷ thứ tám đến thế 
kỷ thứ mười ba được truyền sang Kampochia, Java, 
Sumatra và Mã lai. 


Mãna: Mạn. Có ba loại mạn: Cho mình hơn người, 
cho mình bằng người, cho mình thua người. 


Mãra: Ma vương. Theo nguyên ngữ PalI, Ä⁄ra được 
rút ra từ một từ gốc có nghĩa là "sự chết”. Nhân cách 
hóa sức mạnh của si mê và ái dục. Si mê và ái dục hủy 
hoại đức hạnh và mạng sống chúng sinh, là chủ tể của 
mọi cảnh giới có điều kiện. 


Maãtikamätä: Một tín nữ vào thời Đức Phật, hỗ trợ chư 
tăng hành thiền. Trong lúc lo nấu nướng cho chư tăng 
bà luôn luôn chú tâm chánh niệm vào việc làm, chẳng 
bao lâu sau bà đắc quả. 


Mettä: Từ ái, tâm từ. Mong cầu tất cả chúng sinh có 
đầy đủ sức khỏe, thân tâm an lạc. 


Middha: Buồn ngủ. Tâm trở nên (tiêu cực, thụ động 
khi buồn ngủ có mặt. 


Moha: Sỉ mê. Tâm không đủ khả năng nhận biết 
những điều xảy ra, đặc biệt là các cảm giác vô ký. Một 
trong ba Phiền não chính (tham, sân, si) làm tâm chúng 
sinh mê mờ, đen tối. 


374 Kinh Đại Niệm Xứ 


Muditä: Hi. Vui mừng trước sự thành công, hạnh phúc 
của kẽ khác. 


Nama: Danh hay tâm. Tâm, theo nguyên nghĩa, là cái 
hướng đến đối tượng hay cái làm cho những cái khác 
hướng đế chúng. Đây là một từ để chỉ mọi hiện tượng 
của tâm. 


Namuci: Một tên khác của Àra. 


Nekkhamma sukha: Hạnh phúc của sự khước từ, hạnh 
phúc của sự xuất gia. Hạnh phúc, an lạc và thoải mái 
đến từ sự xa lìa dục lạc ngũ trần, xa lìa những phiền não 
do dục lạc thú ngũ trần đem lại. 


Nibbana: Niết bàn. Không điều kiện, hoàn toàn không 
có phiền não vì không phải là thân hay tâm. 


Nikanti tanhã: Tham luyến vào những lạc thú do thiền 
đem lại. Đây là một loại phiền não rất vi tế, mong manh 
như mạng nhện nhưng làm cản trở bánh xe trí tuệ. 


Nimita: “Tướng” hay hình ảnh trong tâm xuất hiện lúc 
hành thiền, cho thấy khả năng định tâm cao. 


Nirodha: Diệt, chấm dứt. 
Nirodha samapatti: Diệt Thọ Tưởng Định. Đạt được 


sự diệt. Đây là loại định tâm mà chỉ có vị A la hán hay 
A na hàm mới có thể vào được. 


Pali-Việt Đối Chiếu 375 


Nivarana: Chướng ngại Có năm chướng ngại trên 
đường giải thoát, giác ngộ: Tham ái, sân hận, giao động 
hối hận, dã dượi buồn ngủ và hoài nghỉ. 


Ottappa: Ghê sợ tội lỗi. Không muốn làm điều ác vì 
sợ hậu quả tai hại của nó; đây là thái độ của người trí. 


Pabbajita: Xuất gia hay từ bỏ. Người từ bỏ đờ sống 
thế tục để diệt trừ phiền não. 


Pacceka Buddha: Độc Giác Phật. Tự mình giác ngộ, 
nhưng sau khi giác ngộ không thể giảng dạy cho người 
khác. 


Paccakkha-ñana: Tri giác tuệ. Tri giác do kinh 
nghiệm trực tiếp. Tuệ giác trực tiếp. Đồng nghĩa với 
chữ W1passana. 


PaJi: Ngôn ngữ dùng để ghi kinh điển Phật giáo, gần 
với tiếng Ä⁄4gadhi. Đây là ngôn ngữ mà Đức Phật và 
các đệ tử của Ngài dùng để giảng dạy và nói chuyện 
hằng ngày. 


Pamojja, pämujja: Khinh hỉ hay thiểu hỉ. Loại hỉ đầu 
tiên trong năm loại hỉ. 


Pancendriya: Ngũ căn: Một từ về thiền để chỉ năm tâm 
sở: Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ. 


Pañña: Trí tuệ. Trí tuệ trực giác về chân lý tối thượng. 


376 Kinh Đại Niệm Xứ 


Paramattha dhamma: Thực tại tuyệt đối. Chân đế: 
Đối tượng được nhận biết một cách trực tiếp không qua 
khái niệm. Có ba loại chân đế: hiện tượng vật chất, hiện 
tượng tâm và Niết bàn. 


Paramatha sacca: Chân lý tuyệt đối. Cùng nghĩa với 
pararmattha dhamna. (phản nghĩa với samrnufi sacca). 


ParamI: Ba la mật. Hoàn hảo. Sức mạnh thanh tịnh 
nội tâm được phát triển và tích lũy qua nhiều đời. Có 
mười ba la mật: đãna (bố thí), s72 (trì giới), ekkharma 
(xuất gia hay khước từ), ø2Ø/ã (trí tuệ), v7rjy2 (tinh tấn), 
khanfi (nhẩn nhục), sacca (chân thật), ađ//häna (quyết 
định), zne//ã (tâm từ) và upekkhä (tâm xả). 


Parinibbana: Vô Dư Niết Bàn. Một vị Phật hay A la 
hán khi còn sống thì có Hữu Dư Niết Bàn, lúc rời bỏ 
thân thể này thì gọi là Vô Dư Niết Bàn. 


Parisuddhi sukha: Tịnh lạc. Hạnh phúc an lạc không 
trộn lẫn với phiền não. Niết bàn. 


Passaddhi: Thư thái. Chi thứ năm trong /hấf giác củ. 
Paticca samuppada: Thập nhị nhân duyên. 


Patimokkha: Giới bổn, Ba la đề mộc xoa: Giới luật 
được ghi trong tạng luật (227 giới cho Tỳ khưu và 311 
giới cho Tỳ khưu nị), tạng đầu tiên trong Tam Tạng 
Päali. Chư Tăng Ni mỗi tháng phải tụng giới bổn hai lần 
vào ngày mười bốn và ba mươi mỗi tháng 


Pali-Việt Đối Chiếu 377 


Peta: Ngạ qui. Qui đói. Loại qui không có hạnh phúc. 


Phala: Quả. Tâm xảy ra tiếp theo đạo tâm, tiếp tục 
thấy Niết bàn, và trong khi đó thì phiền não bị loại trừ. 


Phassa: Xúc, một tâm sở phát sanh khi tâm tiếp xúc với 
đối tượng. 


Pindapäata: Trì bình hay khất thực: chư tăng ôm bát 
nhận cơm cúng dường của bá tánh. 


PIti: Hỉ. Nhờ tâm trong sáng thanh tịnh nên thân và 
tâm có cảm giác nhẹ nhàng thích thú. 


Puthujjana: Thế tục 

Raga: Dục ái. Tham ái. 

Rũpa: Sác, vật chất 

Saddhãa: Đức tin 

Sahagata: Đi kèm với. Phối hợp với. 

Sakadagami: Tư Đà Hàm. Nhất Lai. Tham ái và sân 
hận của vị có quả thánh thứ hai đã yếu kém nên chỉ còn 
tái sinh một lần. 


Samatha bhãvana: Thiền vắng lặng. Hành thiền theo 
bốn mươi đề mục nhằm mục đích đạt được tâm vắng 


378 Kinh Đại Niệm Xứ 


lạng. Bình an do chế ngự được một số phiền não và 
chướng ngại. 


Samadhi: Định. Trạng thái của tâm trụ trên một đối 
tượng duy nhất Có ba loại Định: Chuẩn bị 
(Đarikamma), cận định (upacära) và định (/hăna hay 
appana). Chi thứ sáu trong Thất Giác Chi. 


Samancra: Sa di 

SamanerT: Sa di ni 

Samatha jhãna: Nhập Định. Tâm hoàn toàn an trú 
trong một đề mục duy nhất. ở trong tình trạng hoàn 
toàn an tịnh, tĩnh lặng, tâm thấm nhập vào đề mục. 
Sambojihanga: Thất giác chi. Bảy yếu tố giác ngộ. 
Bảy nhân sinh quả bồ đề gồm: Chánh niệm (s2/), Trạch 
pháp (đ#ammma vicaya), tình tấn (virj2), hỉ (p7), Thư 
thái (passaddh)), định (samadhi) và xà (upekkhä). 


Sammä-di(thi: Chánh kiến. Kiến thức chân chánh. 


Sammäã-kammanta: Chánh nghiệp. Hành động chân 
chánh: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. 


Sammã-sambuddha: Tam miệu tam bồ đề. Chánh 
đẳng chánh giác, tự mình ngộ lấy không thầy chỉ dạy. 


Pa|i-Việt Đối Chiếu 379 


Sammasana-ñäna: Tư duy trí. Tuệ thấy rõ: vô thường, 
khổ não, vô ngã. Đạt tuệ này, thiền sinh thấy rõ sự tan 
rã, sự biến mất một cách nhanh chóng của đối tượng. 
Với sự thấy rõ này, thiền sinh kinh nghiệm trực tiếp rằng 
tất cả mọi vật đều vô thường, bất toại nguyện và không 
có tự ngã. Được gọi là "liễu tri” vì thiền sinh tự mình 
thấy rõ chân lý căn bản. 


Samma vãcã: Chánh ngữ. Lời nói chân chánh: lời nói 
thành thật, lời nói đem lại sự đoàn kết, lời nói dịu dàng, 
lời nói hữu ích. 


Sarnpajjañña: Giác tỉnh. Biết mình. Hiểu biết sáng - 
suốt. 


Samsãara: Vòng luân hồi. Vòng tham ái và đau khổ do 
không hiểu biết chân lý 


Samudaya: Khởi sinh. 
Samudaya dhamma: Pháp duyên sinh. 


Samutti sacca: Tục đế. Sự thật thế tình. Ngược với 
chân đế: sự thật tuyệt đối. Tục đế dính mắc quan niệm, 
vào danh từ như cho rằng có /ói, anh, chý, ghế: bàn, 
sông, núi... Chân đế nhìn đúng bản chất của sự vật nên 
không có /ôï, anh, chị, ghế: bàn, sông, núi ... mà chỉ có 
vật chất và tĩnh thần thuần túy hay danh và sắc hoặc 
thân và tâm 


380 Kinh Đại Niệm Xứ 


Sangha: Tăng già. Chúng. Cộng đồng tu sĩ Phật giáo 
gồm những nhà sư ăn mặc theo Phật, tu trì Giới (227 
giới). Định, Huệ. 


Sankhãra: Hành. Trong (hập nhý nhân duyên thì hành 
có nghĩa là /ác ý. Trong ngữ uẩn thì hành chỉ cho ăm 
mươi tâm sở Hành còn có nghĩa là đanh sắc hay các 
pháp có điều kiện. chẳng hạn như câu: Các pháp hành 
đều vô thường, hãy tỉnh tấn. chớ phóng dậi. Chữ hành ở 
đây có nghĩa là các pháp có điều kiện hay danh sắc 


Sankhãara paramattha dhamma: Chân lý tuyệt đối về 
các pháp có điều kiện. Hiện tượng danh sắc hay thân 
tâm được trực tiếp thấy rõ, không xuyên qua tư duy hay 
khái niệm. 


Sankhãrupekkhañana: Tuệ xả. Có tâm xả thọ đối với 
tất cả mọi pháp (duyên sinh). Mội trong những tuệ giác 
cao nhất trong thiền minh sát. Một trạng thái quân bình 
nội tâm tỉnh tế không bị ảnh hưởng bởi các cảm thọ vui 
khổ 


Sañña: Tưởng: tri giác, ý niệm, quan kiến, trí nhớ. 


Santi sukha: Tịnh lạc: hạnh phúc tịch tịnh. Một từ để 
chỉ kinh nghiệm Niết bàn. 


Sariputta: Xá lợi phất. Một trong hai đại đệ tử của 
Phật. có trí tuệ bậc nhất. 


Pali-Việt Đối Chiếu 381 


Sati: Chánh niệm. Ghi nhớ đúng đắn. Chi thứ nhất 
trong /háf giác chĩ. 


Satipatthana: Tứ niệm xứ: Bốn căn bản của chánh 
niệm: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. 


Satipatthana Sutta: Kinh Tứ niệm xứ. Một bài kinh 
trong đó Đức Phật chỉ dạy cách thực hành chánh niệm. 


Sayadaw: Đại sư. Một danh từ của người Miến Điện 
để tôn xưng một thiền sư hay một vị trụ trì. 


SIla: Giới. Đức hạnh. 


Silashin: Tu nữ Miến Điện, giữ tám hay mười giới, 
Mặc y phục vàng, hồng hay nâu. 


Sona Therï: Tên một vị tỳ khưu nỉ. Bị con cái ruồng 
bỏ Sona vào chùa tu và đắc quả. 


Sotapanna: Tu huờn, nhập lưu: đác quả thánh thứ nhất. 
kinh nghiệm Niết bàn lần đầu tiên, dứt trừ ba dây trói 
buộc: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Vì các phiền 
não đã yếu nên vị tu đà huờn không bị tái sinh vào bốn 
cõi dữ. Còn gọi là /#áƒ 27 vì vị tu đà huờn chỉ còn tái 
sinh tối đa bốn kiếp. 


Subhadda: Mội tu sĩ ngoại đạo trở thành người học trò 
cuối cùng của Đức Phật. Subhadda trở thành một vị tỳ 
kheo Phật giáo trước khi Phật nhập Niết bàn độ vài tiếng 
đồng hồ. 


382 Kinh Đại Niệm Xứ 


Sukha: Lạc, hoan hỉ, cảm giác vui vẻ. Chi thứ tư trong 
tầng thiền định thứ nhất. 


Sumedha: tên một vị ẩn sĩ giữ hạnh bồ tát để trở thành 
một vị Phật toàn giác. Đây là vị bồ tát tiền thân Phật 
Thích Ca. 


Suta: Kinh. Ghi lại những lời giảng của Đức Phật. 
Tạng thứ hai trong Tam Tạng PalI. 


Tanhã: Ái dục, tham ái, lòng tham muốn dẫn đến tái 
sinh. 


Theravada: Nguyên ngữ là /ờ đạy của những vị trưởng 
/ão. Trưởng lão bộ. Bảo thủ bộ. Thượng tọa bộ hay Phật 
giáo nguyên thủy. Một tông phái duy nhất trong sỐ 
mười tám tông phái còn lại sau khi Phật niết bàn. Các vị 
trưởng lão tụng đọc lại tất cả những lời dạy của Đức 
Phật vào kỳ kết tạp tam tạng lần thứ nhất, ba tháng sau 
khi Phật niết bàn. Những lời dạy này được nhóm trưởng 
lão bảo thủ lưu giữ cho đến ngày nay. Phật Giáo Nguyên 
Thủy được duy trì và phổ biến tại các xứ Miến Điện. 
Thái Lan, Kampuchia, Lào, và tích Lan. 


Tatra majjhattatä: Quân bình nội tâm. Một khía cạnh 
của tâm xả. 


Tavatimsa: Cõi trời Đao Lợi còn gọi là cõi trời Tam 
thập tam thiên: cõi trời của ba mươi ba vị trời. Đây là 
cõi trời mà Đức Phật thuyết v/ điệu pháp cho Phật mẫu 


Pali-Việt Đối Chiếu 383 


nghe. Hoàng hậu Maya sau khi chết tái sinh vào cõi trời 
này. 


Thera: Trưởng lão tăng. Thường được dùng để trước 
tên những vị tăng cao hạ để bày tỏ lòng kính trọng. 


Theri: Trưởng lão ni. Thường được dùng để trước tên 
những vị Ni cao hạ để bày tỏ lòng kính trọng. 


Thina: Dã dượi. 


Thina middha: Dã đdượi buồn ngủ. Dã dượi và buôn 
ngủ thường đi đôi với nhau. Dã dượi là tâm co rút lại 
như lông gà đặt gần lửa thì bị teo lại. Buồn ngủ là một 
tâm thụ động đi theo dã dượi. Thĩna middha là chướng 
ngại thứ tư trong năm chướng ngại, là đạo bình thứ năm 
trong mười đạo bmh ra. 


Tipitaka: Tam tạng kinh. Gồm ba tạng: Luật (vnay2) 
giới điều, (những qui luật mà tăng Ni phải hành trì), 
Kinh (su//a) và Vị diệu pháp (Ab/rdharmm2) 

Tisarana: Tam qui. Qui y Phật, qui y Pháp. qui y Tăng. 


Uddhacca kukkucca: Trạo hối: Bất an giao động và 
hối hận. Chướng ngại thứ tư trong zn chướng ngại 


Uddhata: Bất an, nguyên nghĩa là giao động. 


384 Kinh Đại Niệm Xứ 


Udaka the Ramaputta: Một thiền sư nổi tiếng thời Đức 
Phật, một trong hai vị thầy của Bồ tát Sĩ Đạt Ta. 


Upäadãna: Chấp thủ. Tâm tham ái dính chặt vào đối 
tượng không buông rời 


Upasama: Bình an, tĩnh lặng 


Upekkhã: Xả. Quân bình năng lực. Đặc tính của tâm 
thăng bằng không nghiêng về một thái cực nào. Chỉ thứ 
bảy trong (hãt giác chữ. 


Vaya dhamma: Pháp diệt. 
Vedanäa: Thọ hay cảm thọ. 


Vicara: 7⁄hay SZ/: một khía cạnh của sự định tâm bao 
gồm tâm "chà xát" trên đối tượng. Yếu tố thứ hai trong 
tầng thiền định đầu tiên. 


Vicikicchãa: Hoài nghi. Tâm mệt mỏi vì phân vân 
không quyết và ức đoán. Chướng ngại thứ năm trong 
năm chướng ngại. Đạo binh ma thứ bảy trong mười đạo 
bình ma. 


Vikkhambhana viveka: Tị phiền não ẩn cư. Trạng 
thái phiền não bị yếu kém trong một thời gian. Đây là . 


kết quả của thân ẩn cư và tâm ẩn cư. 


Vinaya: Luật (xem Pä£„nokkha) 


Pa|i- Việt Đối Chiếu 385 
Viññana: Thức. 


Vipaka: Quả của nghiệp. Những điều kiện sinh khởi 
do hành động quá khứ 


Vipassana: Thiền minh sát. Nguyên nghĩa: thấy bằng 
nhiều cách. Năng lực quán sát đối tượng thân tâm qua 
ánh sáng của vô thường, khổ não và vô ngã. 


Vipassanä jhana: 1) Tiếp tục chú tâm vào bản chất thật 
sự (chân để) của sự vật không xuyên qua sự suy nghĩ hay 
khái niệm. 2) Trụ tâm vào các đề mục thay đổi, nhưng 
vẫn chú tâm khắn khít vào đặc tính vô thường, khổ và vô 
ngã. 


Vipassana kilesa: Minh sát phiền não. Đây là những 
loại phiền não khởi sinh lúc thiền sinh đạt đến tuệ giác 
thấy rõ sự sinh diệt mau chóng của các hiện tượng. Hi 
lạc phát sinh vào lúc này. Minh sát phiền não bao gồm 
sự nắm giữ những kinh nghiệm hỉ lạc do việc hành thiền 
đem lại mà không biết rằng mình đang dính mắc vào 
chúng. 

Viranam bhãvo: Dũng cảm. Đặc tính của một anh 
hùng. Đây là từ để chỉ sự đũng cảm tỉnh tấn trong việc 
hành thiền. 


Virati: Sự thu thúc, sự kiêng cử. 


386 Kinh Đại Niệm Xứ 


Viriya: Tỉnh tấn. Năng lực hay sự tỉnh tấn liên tục 
hướng tâm đến đối tượng. Được rút ra từ chữ anh hùng. 
Chi thứ ba trong /hấf giác củ. 


Visuddhi Magga: Thanh tịnh đạo. Một cuốn sách viết 
về thiền do Ngài 5bi20H0hi 0E b2) soạn vào thế kỷ thứ tư 
sau công nguyên. 


Vitakka: Tâm: Một khía cạnh của định tâm, tâm 
hướng về đối tượng, dính trên đối tượng và đặt trên đối 
tượng. Chi thứ nhất của tầng thiền định đầu tiên. 


Viveka: ẩn cư. Một từ chỉ trạng thái an tịnh tính lặng, 
xuất hiện khi tâm được an trú và bảo vệ không bị phiên 
não quấy nhiều. 


Vivekaja pïti sukha: ẩn cư hỉ lạc. Hỉ lạc, hạnh phúc 
do sự ẩn cư đem lại. Một từ để chỉ hai chỉ thiền thứ ba 
và thứ tư của tầng thiền định đầu tiên, được xem như 
phối hợp chung với nhau. 


Vyäpäda: Sân hận. Chướng ngại thứ hai trong năm 
chướng ngại. 


Yogi: Thiền sinh. 


Hoà Thương .Silanandä là một thiền sư đồng thời 
cũng là rỘt học giả ở Miến Điện. Ngài là một vị sư nổi 
_tiễng về sự thâm hiểu Vi Diệu Pháp. Hiện nay ngài 
đanye dạy thiền và Phật Pháp tại Mỹ Quốc. Ngài đã xuất 
` g14 gần sáu mươi năm và thọ đại giới trên năm mươi 


_ˆ... năm (1947). Ngài đã đổ hai bằng Phật Học cao cấp nhất 


tại Miễn Điện. Trong hội nghị kết tập Tam Tang lần thứ 
sấu, mặc dầu mới hai rnươi sấu tuổi, Flòa Thượng đã là 
một trone những người hiệu đính cuối cùng Tầm làng 
“PAH. chú giải và phụ chú giải đồng thời là trưởng ban 
hiệu chỉnh tự điển PaJi-Miến. Hòa Thượng là mỘi trong 


'Đốn vị sư đã sang Hloa-K}ỳ cùng với Hòa thượng Mĩahasi 


theO lời rời của Insight Mícditaton SOcietV, ( Barrc, 
Mass.Jj năm 1979 Hòa thương Míahasi đã chỉ đính 
Thiền sư và rột vị sư khác ở lại Hoa-Kỳ để giúp cho 
.'. CÔng đồng người Miến và phát triển Phật Pháp trong xứ 
nàJ. Hòa Thượng CÓ ĐIỆI tài trong việc giảng dạy thiền 
và Phật pháp bằng A\nh nøữ một cách chính xác và rõ 
ràng. /!iòa Thượng là một ví thầy tài ba kiên nhân và 
thân thiện. Ngoài vùng Bay Area, Hòa thượng đã dạy 
giáo pháp và THiền Minh Sát tại F7orida, Tennessec. 
Oregon, Washington l).C, Canada. Mã Lai, .Snsapore 
VV... 


Ấn Tố ng: 
NHƯ LAI THIÊN VIÊN 
1215 Lucretia Ave. * San Jose, CA 95122 - USA 


KINH BIẾU - Không Để Bán 


